PGS. TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN 
ThS. VŨ XUÂN DŨNG 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


PGS. TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN 
ThS. VŨ XUÂN DŨNG 


SINH HỌC CƠ THỂ 


(THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT) 
(Dàng cho sinh viên Cao đẳng, Đại học chuyên ngành 
Sinh học, Công nghệ Sinh học, Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
và giáo viên Sinh học phổ thông) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


LỜI NÓI ĐẦU 


Sinh học cơ thể là một trong những giáo trình cơ bản của chương trình 
đào tạo Cao đẳng và Đại học cho các sinh viên chuyên ngành về Khoa học 
sự sống. 

Giáo trình có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các Trường 
Cao đẳng và Đại học, đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các 
giáo viên và học sinh Trung học phổ thông về kiến thức Sinh học cơ thể 
được đạy ở lớp 11, 

Cơ thể sống đù là cơ thể đơn bào (chỉ gồm một tế bào) hay cơ thể đa bào 
(gồm rất nhiều tế bào biệt hóa khác nhau) là hệ thống mở luôn trao đổi vật 
chất, năng lượng và thông tin với môi trường. Trong quá trình tiến hóa của 
sự sống, những cơ thể xuất hiện đầu tiên là những cơ thể đơn bào nhân sơ 
cách đây khoảng 3,5 tỷ năm, và về sau cách đây khoảng trên 2 tỷ năm, xuất 
hiện cơ thể đơn bào nhân chuẩn. Các cơ thể đa bào nhân chuẩn xuất hiện 
cách đây khoảng 1 tỷ năm trên eơ sở các tập đoàn đơn bào nhân chuẩn với 
sự biệt hóa tế bào về cấu trúc và chức năng đã hình thành nên nhiều loại 
mô và cơ quan trong các cơ thể Tảo, Nấm, Thực vật và Động vật. 

Sinh học u¡ sinh uật nghiên cứu sinh học của các cơ thể đơn bào như 
vi khuẩn, động vật nguyên sinh và các cơ thể đa bào bậc thấp như Nấm, 
Tảo. Sinh học cd thể chủ yếu đề cập đến sinh học các cơ thể đa bào bậc cao 
như thực vật và động vật, là những sinh vật có mức độ tiến hóa cao nhất 
trong sinh giới và có tầm quan trọng đối với sản xuất và đời sống của con 
người. Sinh học cơ thể tập trung nghiên cứu những đặc tính ed bản của cơ 
thể như chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh trưởng, phát triển và sinh 
sản, cũng như tính cảm ứng và thích nghỉ với môi trường sống. 

Giáo trình gồm 5 phần và 8 chương: Phần Mỏ đầu giới thiệu khái quát 
về cơ thể thực vật và động vật, những đặc điểm chung nhau và khác nhau 
giữa chúng, giúp cho bạn đọc có thể thấy được các đặc điểm sai khác giữa 
thực vật và động vật ở các phần sau là do phương thức sống khác nhau của 
chúng quy định. Phần Một giới thiệu sự chuyển hóa vật chất và năng lượng 
ở thực vật và động vật, tuy được giới thiệu riêng biệt nhưng vẫn mang tính 
chất chưng của hiện tượng chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể 


sống. Phần Hai giới thiệu về tính cảm ứng của thực vật và động vật ở hai' 
chương khác nhau để thấy rõ sự khác biệt giữa thực vật và động vật là do 
phương thức dinh dưỡng và do môi trường sống quy định. Phần Ba giới 
thiệu sự sinh trưởng và phát triển, phần Bốn giới thiệu sự sinh sẵn của 
thực vật và động vật trong các chương riêng biệt cho thấy rõ, tuy có nhiều 
đặc điểm chung nhưng chúng tiến hóa thích nghỉ với phương thức sống và 
môi trường sống khác nhau của chúng. Trong từng chương, ngoài việc giới 
thiệu các kiến thức cơ bản và cập nhật về sinh học cơ thể thực vật và động 
vật trên quan niệm cấu trúc luôn liên hệ đến chức năng, cấu trúc và chức 
năng luôn liên hệ với môi trường sống trong quá trình tiến hóa lâu dài của 
cơ thể đa bào, giáo trình cố gắng giới thiệu các ứng dụng công nghệ sinh học 
có liên quan đến cơ thể thực vật và động vật mà hiện nay thế giới quan tâm 
như công nghệ vi nhân giống cây trồng, công nghệ nhân bản vật nuôi và 
công nghệ tế bào gốc ứng dụng trong Y Dược học. 

Tuy tác giả đã có nhiều cố gắng để trình bày một cách khái quất về 
Sinh học cơ thể, bao gồm cả Sinh học Thực vật và Sinh học Động vật, nhưng 
do vấn để rộng lớn và phức tạp cho nên không thể tránh được các sai sót. 
Tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để giáo trình ngày 
càng được hoàn thiện hơn. Mọi đóng góp xin gửi về: Công ty Cổ phần Sách 
Đại học - Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục, 26 Hàn Thuyên, Hà Nội. 


CÁC TÁC GIÁ 


MỤC LỤC 
kời nói đầu 
PHẦN MỞ ĐẦU 


I. Nguồn gốc của thực vật và động vật 
II. Những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa thực vật và động vật 


PHẦN MỘT. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 


Chương 1. CHUYỀN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT 
1.1. Trao đổi nước và vận chuyển nước 
1.2. Dinh dưỡng ở thực vật. Chuyển hóa khoáng và chất hữu cơ 
1.3. Hô hấp tế bào 
1.4. Quang hợp 
Câu hỏi ôn tập 


Chương 3. CHUYỀN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT 
2.1. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật 
2.2. Hô hấp và trao đổi khí ở động vật 
2.3. Sự vận chuyển các chất trong cơ thể động vật 
2.4. Nội cân bằng và bài tiết 
Câu hỏi ôn tập 


PHẦN HAI. TÍNH CẢM ỨNG CỦA CƠ THỂ 


' Chương 3. TÍNH CẢM ỨNG Ô THỰC VẬT 
3.1. Sự truyền đạt tín hiệu liên kết thu nhận và đáp ứng kích thích 
3.2. Hoocmon thực vật điểu hòa quá trình sinh trưởng, 
phát triển và cắm ứng 
3.3. Các dạng cảm ứng ở thực vật 
Câu hỏi ôn tập 
Chương 4. TÍNH CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 
4.1. Khái niệm cảm ứng ở động vật 
4.2. Hệ thần kinh ở các động vật khác nhau 
4.3. Cảm ứng vận động ở động vật 
4.4. Tập tính động vật 
4.ð. Đáp ứng bảo vệ chống bệnh tật 
Câu hỏi ôn tập 


14 
25 
33 
42 
53 


54 
70 
78 
90 
104 


PHẦN BA. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 
Chương õ. SINH TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT 


5.1, Khái niệm về sinh trưởng và phát triển 155 
5.2. Sự phát triển phôi ở thực vật có hoa 156 
5.3. Sinh trưởng và phát triển hậu phôi ở thực vật 157 
5.4. Các chất điều hòa sinh trưởng và phát triển : 163 
õ.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển 180 
Câu hỏi ôn tập 180 
Chương 6. SINH TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 

6.1. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển ở động vật 181 
6.2. Sự sinh trưởng và phát triển không qua biến thái 183 
6.3. Sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái 184 
6.4. Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong 185 
6.5. Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài 190 
6.6. Khả năng điều khiển sự sinh trưởng và phát triển 

ở động vật và người 191 
Câu hỏi ôn tập 182 


PHẦN BỐN. SỰ SINH SẲN 
Chương 7. SỰSINH SẢN Ở THỤC VẬT 


7.1. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính 198 
7.2. Chu kỳ sống và luân phiên thế hệ 200 
7.3. Sự phát sinh giao tử ở thực vật 203 
7.4. Bự thụ phấn và thụ tỉnh kép ở thực vật có hoa 205 
7.5. Sự phát triển của hạt và quả 206 
Câu hỏi ôn tập 208 
Chương 8. SINH SẲN Ở ĐỘNG VẬT 
8.1. Sự sinh sản vô tính ở động vật 209 
8.2. Sự sinh sản hữu tính ở động vật 218 
8.3. Sự phát sinh giao tử ở động vật 230 
8.4. Sự thụ tỉnh và tạo hợp tử ở động vật 282 
8,5, Các hình thức thụ tỉnh, đẻ trứng, đẻ con 237 
8.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh sản 239 
8.7, Điều khiển sình sản 240 
Câu hỏi ôn tập 242 
Tài liệu tham khảo 343 


PHẦN MỞ ĐẦU 


!- NGUỒN GỐC CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 


Thực vật và động vật là những cơ thể đa bào gầm nhiều tế bào thuộc 
dạng tế bào nhân chuẩn (Eucaryota) có nguồn gốc chung từ cơ thể đơn bào 
nguyên thủy thuộc giới Nguyên sinh thông qua một đạng tập đoàn đơn bào 
nào đấy. Các cơ thể đơn bào nhân sơ (Procaryota) thường tôn tại ở dạng đơn 
bào là chủ yếu, một số dạng là tập đoàn (colonies) như một số vi khuẩn hoặc 
vi khuẩn lam nhưng không bắt buộc (nghĩa là chúng có thể sống ở dạng cá 
thể). Các cơ thể thuộc dạng nhân chuẩn (Euearyota) đa số là đa bào và có 
cấu tạo phức tạp. Trong giới Nguyên sinh đã xuất hiện nhiều đạng tập 
đoàn, trong đó các tế bào liên kết với nhau trên cơ số phân công lao động và 
chức năng, 0í dự phân công giữa các tế bào có chức năng dinh dưỡng và tế 
bào có chức năng bảo vệ (tập đoàn Pandoring bao gầm hàng chục đến hàng 
trăm tế bào dạng trùng roi), hoặc phân công giữa tế bào có chức năng dinh 
dưỡng và tế bào có chức năng sinh sản (tập đoàn Vofoox bao gồm hàng 
nghìn tế bào tảo lục). Sự phân hóa chức năng trong tập đoàn làm cho tập 
đoàn thích nghỉ với môi trường hiệu quả hơn và đẫn đến phân hóa và biệt 
hóa các dạng tế bào khác nhau thực hiện những chức năng khác nhau. Từ 
những tập đoàn này, khi sự phân công về chức năng và biệt hóa về hình 
thái đạt mức độ lệ thuộc nhau một cách bắt buộc để tổn tại và phát triển, 
thì chúng trở thành những cơ thể đa bào thực thụ. 

__ Tổ tiên của thực vật có thể được bắt nguồn từ dạng tập đoàn tảo dục 
quang tự dưỡng tương tự như Voiuox, sau đó trải qua giai đoạn đa bào 
nguyên thủy giống như tảo đa bào Charophyta hiện nay (Charophyta là tảo 
lục đa bào có nhiều đặc điểm giống với Rêu hiện nay). 

Tổ tiên của động vật có thể được bắt nguồn từ dạng tập đoàn trùng roi 
đị dưỡng thông qua một đạng đa bào nguyên thủy nào đấy đã có xoang tiêu 
hóa, chúng có ưu thế chuyển động nhanh và bắt các đơn bào khác và tiêu 
hóa chúng trong xoang. 

Như vậy thực vật và động vật tuy có nguồn gốc từ Nguyên sinh vật 
nhưng từ đầu đã phân hóa theo hai hướng khác nhau do phương thức dính 
dưỡng khác nhau. Động vật là cơ thể hóa dị dưỡng, còn thực vật là cơ thể 
quang tự dưỡng. Chính sự khác nhau trong phương thức dinh dưỡng đã dẫn 
đến khác nhau về cấu tạo cơ thể và lối sống. Tuy nhiên chúng vẫn đuy trì 
nhiều điểm giống nhau vì phải chịu những thách thức của môi trường sống 
như nhau. 


I- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA THỰC VẬT 
VÀ ĐỘNG VẬT 


Thực vật và động vật phải chịu những thách thức như nhau: 

— Phải thu nhận chất đỉnh đưỡng. 

— Phải trao đổi khí O; và CO¿. 

— Phải đuy trì cân bằng nước và muối. 

— Phải chuyên chở các chất đến và đi khối các mô. 

— Phải chịu đựng lực cơ học. 

— Phải sinh trưởng, sinh sản và phát triển, 

— Cơ thể được phân hóa thành cơ quan, mô và tế bào có cấu tạo và chức 
năng khác nhau do đó phải có sự tự điều hòa trong nội bộ cũng như điều 
hòa thích ứng với môi trường. 

Để giải quyết những thách thức trên đây, thực vật và động vật có 


những phương thức cấu tạo và hoạt động sống giống nhau và khác nhau 
như sau: 


1. Về cấu trúc cơ thể 


— Cơ thể thực vật cũng như động vật đều là cơ thể đa bào nhân chuẩn 
gồm rất nhiều tế bào phân hóa khác nhau đảm nhiệm những chức năng 
khác nhau. Sự xuất hiện cơ thể đa bào là bước tiến lớn trong quá trình tiến 
hóa có nhiều ưu thế trong cuộc đấu tranh sinh tổn và phát triển của sinh 
vật so với cơ thể đơn bào. Đa số cơ thể đa bào có kích thước cơ thể to lớn. 
Như đã biết, hệ thống sống là hệ mở luôn phải trao đối vật chất, năng lượng 
và thông tin với môi trường cho nên vấn đề tỷ lệ giữa diện tích bề mặt với 
thể tích cơ thể là vấn đề sống còn. Các cơ thể đơn bào thường có kích thước 
bé làm tăng tỷ lệ bề mặt trao đổi so với thể tích cơ thể. Nếu thể tích cơ thể 
tăng cao thì bể mặt hấp thụ và bài xuất các chất cần thiết sẽ không bảo 
đảm cho sự tồn tại, vì vậy cơ thể càng lớn đòi hỏi phải cấu tạo gồm nhiều 
đơn vị bé hơn (tức là gồm nhiều tế bào) để tăng tổng điện tích trao đổi. Quy 
luật này không chỉ đúng với cấp độ tế bào mà cả ở cấp độ cơ thể. Cơ thể đa 
bào không phải là một khối đổng nhất mà bao gồm nhiều đơn vị tế bào, đo 
đó vấn để cơ thể phải giải quyết là thực hiện sự trao đổi chất qua bề mặt cơ 
thể với môi trường (không khí hoặc nước), đồng thời phải thực hiện sự lưu 
thông phân phối các chất từ mô này đến mô khác thông qua sự trao đổi chất 
qua từng tế bào, như vậy ở đây sự trao đổi chất cũng phụ thuộc vào tỷ lệ bể 
mặt với thể tích. Các cơ thể bé, uý dự chuột nhắt có tỷ lệ bề mặt cơ thể trên 
thể tích cơ thể là lớn hơn so với con voi, do đó chuột hoạt sống tích cực hơn, 


sinh sản nhanh hơn, quần thể nhiều hơn, phân bố rộng hơn so với voi. 
Trong cấu trúc cơ thể, các cơ quan thường phải phân nhánh, phân ô thành 
nhiều đơn vị bé hơn cũng là để tăng cao tỷ lệ bể mặt trên thể tích, tức là 
tăng cao trao đổi chất. Vý đụ cây có nhiều lá, lá có nhiều khí khổng bé, rễ 
phân nhiều rễ con có nhiều lông hút bé. Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài 
tiết... ở động vật đều có cấu tạo gồm nhiều nhánh nhỏ (nao mạch, tiểu phế 
quản, phế nang, nephron) (hình 1). 


1cm 


^ 


So sánh tỷ lệ diện tích/thể tích của 2 dạng cấu trúc. A. Cấu trúc lớn với một cạnh 


là 4cm thi tỷ lệ diện tích/thể tích = 6/4. B. Cấu trúc nhỏ với mỗi cạnh là 1em thì tỷ lệ 
diện tich/thể tích = 6/1 nên sẽ trao đổi chất qua bể mặt nhiều hơn. 


— Trong cơ thể đa bào, mỗi tập hợp tế bào phân hóa thực hiện một chức 
năng nhất định nào đó được gọi là mô. Ví đự ở thực vật cũng như động vật 
có mô biểu bì có chức năng bảo vệ, có mô cứng có chức năng nâng đã... Các 
mô cùng thực hiện một chức năng nhất định nào đó tập hợp thành cơ quan, 
uÝ dụ ở thực vật có lá để quang hợp, có rễ để hấp thụ nước và khoáng; ở động 
vật có tìm để co bóp đẩy máu, có phổi để trao đổi khí... Sự phân hóa chức 
năng làm cho cơ thể đa bào tăng cường khả năng thích nghỉ với các điều 
kiện sống khác nhau, đặc biệt là đối với môi trường ở cạn. Chúng ta đều biết 
rằng, trong quá trình tiến hóa của sinh vật trên Trái Đất, sự chuyển từ đời 
sống ở nước lên đời sống ở cạn là một bước tiến hóa quyết định trong sự tổn 
tại và phát triển của cơ thể đa bào (Các cơ thể đa bào bậc cao sống ở nước là 
hiện tượng thứ sinh). Các sinh vật đơn bào thực hiện trao đổi khí và nước 
qua bề mặt tế bào đòi hỏi phải có nước hoặc Ẩm ướt, trong điều kiện khô 
hạn, qua bề mặt Ẩm ướt nước sẽ bay hơi làm chúng mất nước và sẽ chết. Đối 
với cơ thể đa bào các tế bào đều phải luôn luôn được tẩm ướt nhờ dịch gian 
bào, trong địch gian bào phải luôn luôn có đủ khí, nước và chất đỉnh dưỡng 


2 SNHHOCCOTHỂ.A 9 


do các cơ quan chuyên hóa của cơ thể cung cấp, vì bản thân các tế bào 
không tiếp xúc trực tiếp với môi trường ngoài. 

~ Do đặc điểm khác nhau về phương thức dinh dưỡng cho nên trong cấu 
tạo của cơ thể thực vật có nhiều đặc điểm khác với cơ thể động vật. Thực vật 
định dưỡng theo phương thức quang tự đưỡng, vấn để thu nhận ánh sáng, 
thu nhận nước và các chất vô cơ, đặc biệt là CO; và hợp chất nitơ từ đất là 
vấn để sống còn, vì vậy cơ thể, của chúng phân hóa theo hướng có thành 
xenluloz vững chắc, sống cố định, có bộ rễ bám vào đất để hấp thụ chất vô 
cơ và nước, có thân hình cứng cấp vươn cao, có cành lá tỏa rộng, có các tế 
bào có lục lạp chứa clorophyl để thu nhận ánh sáng. Đồng thời thực vật có 
_ hệ không bào phát triển tạo sức trương giúp thực vật thêm vững chắc và tạo 
động lực hấp thụ nước, các chất khoáng. Thực vật có phân hóa mô tạo thành 
hệ mạch dẫn để dẫn nước, các chất vô cơ và hữu cơ. Thực vật có mô phân 
sinh luôn sinh trưởng và phát triển tạo điểu kiện cho thực vật sinh trưởng 
liên tục về rễ, cành, lá, đáp ứng nhu cầu quang hợp và trao đổi khí. 

Trái lại động vật là những cơ thể hóa đị dưỡng - bắt ăn các các cơ thể 
khác và tiêu hóa hấp thu trong ống tiêu hóa. Do đó cơ thể động vật phân 
hóa theo hướng có hệ cơ xương nên chúng vận động linh hoạt trong không 
gian để kiếm mổi; vận động có định hướng đo phân hóa đầu đuôi, phân hóa 
cơ quan săn bắt mỗi, cơ quan tiêu hóa hấp thu chất dinh dưỡng, cơ quan 
phân phối các chất, cơ quan trao đổi khí, cơ quan bài tiết. Như vậy do hoạt 
động sống phức tạp, phân hóa nhiều cơ quan, nhiều loại mô khác nhau nên 
cơ thể động vật cần có hệ cơ quan điều chỉnh không chỉ bằng thể dịch mà 
bằng thần kinh (có hệ thần kinh). 


2. Về phương thức trao đổi khí O;, CO; và nước 


Thực vật cũng như động vật cần trao đổi O;, CO; và nước với môi 
trường nhưng chúng thực hiện theo những phương thức khác nhau: Thực 
vật vừa quang hợp vừa hô hấp, khi quang hợp chúng cần CO; và HạO và 
thải ra O;; ngược lại khi hô hấp chúng cần O;và thải ra CO; và H,O. Trong 
lúc đó động vật sử dụng chất hữu cơ làm nguồn năng lượng thông qua hô 
hấp, nghĩa là tiêu thụ O; và thải ra CO; và H;O. CO; là chất độc đối với 
động vật cần được thải ra khỏi cơ thể. 

Đối với thực vật, sự trao đổi khí với môi trường thông qua khí khổng ở 
lá và qua khoảng gian bào, cũng tương tự như ở một số động vật chân khớp, 
trao đổi khí thông qua lỗ khí và hệ thống ống khí len lỏi khắp các mô. Tuy 
nhiên đối với đa số động vật thì sự trao đối khí được thực hiện thông qua hệ 
hô hấp và hệ tuần hoàn. 


10 2.BNHHOCCOTHÉB 


3. Về sự chuyển hóa nitơ 


Thực vật và động vật tuy đều cần nitơ để xây dựng nên các axit amin, 
các protein, các nucleotit và axit nucleic, và chúng đều không thể trực tiếp 
đồng hóa nitơ phân tử (N2) có rất nhiều trong môi trường không khí (78%) 
(khác với vi khuẩn là vi khuẩn có khả năng đồng hóa được nitơ không kh?, 
nhưng chúng có những phương thức đồng hóa nitơ khác nhau. Thực vật hấp 
thụ và đổng hóa nitở từ các dạng hợp chất nitd vô cơ như amonia hoặc 
nitrat từ đất và nước, trong lúc đó động vật sử dụng nitd từ nguồn chất hữu 
cơ do các cơ thể khác cung cấp. Vì vậy đối với động vật, việc thu nhận nguồn 
nitơ và thải các hợp chất thừa chứa nitơ là khó khăn và phức tạp hơn so với 
thực vật. 


4. Về sự vận chuyển sản phẩm 


Thực vật và động vật đều có hệ mạch để chuyên chở phân phối nước, 
chất đinh dưỡng cho các mô và tế bào, Thực vật có hệ mạch dẫn bao gồm 
mạch gỗ (xylem) dùng để dẫn nước và chất đinh dưỡng vô cơ hấp thụ được 
từ đất qua rễ lên thân, cành, đến lá và mạch rây (phloem) dùng để dẫn nước 
và các chất đinh dưỡng hữu cơ từ lá đến các mô của cơ thể. Động vật có hệ 
tuần hoàn gồm tim để đẩy máu, hệ mạch để chuyên chở phân phối nước và 
chất đinh dưỡng đến các mô theo một chiều. 


5. Về cân bằng nội mô 


Cơ thể thực vật cũng như động vật gồm nhiều tế bào và giữa các tế bào 
cạnh nhau đều có khoảng không gian ngoại bào chứa chất dịch khác với 
chất dịch chứa trong khoảng không gian nội bào nhưng lại được thông 
thương với nhau theo cách khác nhau. 

Đối với động vật, các tế bào đều được tắm mình trong dịch mô bao 
quanh tế bào và dịch mô thông thương với môi trường ngoài (đối với đa số 
động vật không xương sống), hoặc thông qua máu của hệ tuần hoàn (động 
vật có xương sống). Như vậy đối với cả thực vật và động vật đòi hỏi phải có 
cơ chế điều chỉnh để duy trì nễng độ ổn định các chất chứa trong các dịch 
này (cân bằng nội môi). 

Đối với thực vật, địch nội bào được thông thương trực tiếp với nhau qua 
cầu tế bào chất (plasmodesma) tạo nên con đường thông thương tế bào chất 
(symplast), còn khoảng không gian ngoại bào là dịch gian bào và thành vô 
xenluloz tạo nên con đường thông thương gian bào (apoplast). Nước và các 
chất vô cơ trong đất được chuyên chở vào rễ bằng cả hai con đường trên đây, 
còn chuyên chở đến các phần khác của cây chỉ bằng con đường tế bào chất. 


11 


Các dịch nội bào cũng như gian bào đều là dung dịch nước và như vậy 
các cơ thể dù là sống trong nước, trong đất hay trên cạn đều phải cần đến 
nước như là dung môi cho các dịch nội bào và gian bào. Nếu tế bào không 
được tắm mình trong dung địch nước thì tế bào ngừng hoạt động và cơ thể 
sẽ chết. Hơn nữa, trong dung dịch nội môi có hòa tan nhiều ion khác nhau 
cho nên cơ thể cần phải có cơ chế bảo đảm sự cân bằng áp suất thẩm thấu 
(cân bằng nội môi) để có thể tổn tại được trong điểu kiện môi trường thay 
đổi. Một số cơ thể có cơ chế bảo vệ sự mất nước như hình thành trạng thái 
bào tử chịu hạn, hoặc đi vào trạng thái “ngủ đông” giảm thiểu trao đổi chất 
và khi có nước sẽ hoạt động trở lại (trạng thái ngủ của hạt). Đối với các cơ 
thể ở cạn như đa số thực vật và động vật thì vấn đề cung cấp nước là vấn đề 
gay cấn bởi vì nước luôn bốc hơi khỏi bể mặt cơ thể. Ví dụ đối với thực vật, 
99% nước được hút từ rễ bị bốc hơi qua lá. Động vật hấp thụ nước từ nước 
uống hoặc thức ăn và thải nước qua bề mặt cơ thể, hoặc qua cơ quan bài 
tiết. Cơ thể thực vật và cơ thể động vật có các cơ chế điểu hòa áp suất thẩm 
thấu khác nhau. Nhiều thực vật cũng như động vật thích nghi sống trong 
nước mặn bằng cách không hấp thụ muối hoặc thải loại muối, hoặc tích trữ 
muối vào một nơi nào đó trong cơ thể để bảo đảm cân bằng nội môi (oí dụ 
bọn chim biển, rùa biển có tuyến muối để tích trữ muối, hoặc thực vật biển 
tích muối ở lá...). Cơ thể thực vật cũng như động vật điều hòa cân bằng nội 
môi bằng hệ thống bơm ion có trong màng sinh chất và bằng dung dịch đệm 
có trong dịch cơ thể. 


6. Về phương thức sinh sản 


Thực vật và động vật thường sinh sản bằng hữu tính, nghĩa là phải 
sinh sản ra giao tử đực (tỉnh trùng) và giao tử cái (trứng) mang bộ nhiễm 
sắc thể đơn bội ø để khi thụ tỉnh tạo nên hợp tử 2» NST, Buổi sơ khai, cơ 
thể sống trong môi trường nước nên tỉnh trùng có roi có khả năng di chuyển 
để dã dàng gặp gỡ trứng. Khi chuyển lên sống trên cạn, đối với thực vật 
thấp như rêu, dương xỉ, tính trùng vẫn còn có roi và thụ tỉnh cần môi 
trường ẩm ướt; đối với thực vật có hạt thích nghi đời sống trên cạn thì tỉnh 
trùng (chứa trong hạt phấn) không có roi vì vậy sự thụ tính xảy ra nhờ gió 
hoặc côn trùng. Đối với động vật, phương thức thụ tỉnh xảy ra ngoài cơ thể 
hay xảy "ra trong cơ thể thì tỉnh trùng đều cổ roi (đuôi) (đuôi của tỉnh trùng 
động vật có cấu tạo 9+2 vi ống giống như roi). 

Hợp tử chỉ là tế bào khởi đầu, chưa phải là cơ thể cho nên hợp tử phải 
trải qua giai đoạn sinh trưởng và phát triển để hình thành cơ thể trưởng 


12 


thành. Cơ thể trưởng thành có thể sản sinh ra giao tử và sẽ cho ra thế hệ 
con cháu về sau. Thông qua phương thức sinh sản hữu tính, các loài thực 
vật cũng như động vật có ưu thế trong chọn lọc tự nhiên và tiến hóa nhờ sự 
đa dạng di truyền trong hệ gen của nhiều thế hệ liên tục, Tuy nhiên do sự 
phân hóa khác nhau, thực vật và động vật có nhiều đặc điểm khác nhau về 
sinh sản, sinh trưởng và phát triển mặc dù chúng đều mang tính thích nghi 
với đời sống ở cạn. 

Sự thụ phấn, thụ tỉnh kép và tạo hạt ở thực vật cũng là phương thức 
thích nghỉ với đời sống ở cạn. Đối với động vật, sự phát triển phôi trong 
màng phôi, sự phát triển biến thái qua giai đoạn ấu trùng cũng đều là 
những phương thức thích nghỉ với môi trường ở cạn khác nhau. 


13 


PHẦN MỘT 
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT Và NẴNG LƯỢNG 


Chương I 


CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 
Ở THỰC VẬT 


Mục tiêu: 

— Trình bày được cơ chế hấp thụ nước và vận chuyển nước trong cây. 

— Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng khoáng và trao đối khoáng của cây. 

— Phân tích ba giai đoạn hô hấp tế bào và các nhân tố gây ảnh hưởng 
đến hô hấp. 

~ Phân tích hai giai đoạn của quang hợp và các nhân tố gây ảnh hưởng 
đến quang hợp của cây. 

— Nêu được các ứng dụng để tăng năng suất cây trồng, bảo quản nông 
sản thực phẩm. 


4.4. TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ VẬN CHUYỂN NƯỚC 


1.1.1. Cơ chế hấp thụ và vận chuyển nước và muối khoáng 


Tảo và tổ tiên thực vật ở nước hấp thụ nước, muối khoáng và CO; trực 
tiếp từ nước thấm qua các tế bào của cơ thể, Rêu chưa có hệ mạch dẫn nên 
phải sống trong môi trường nước và ẩm. Thực vật có mạch như dương xỉ, 
hạt trần, bạt kín thích nghỉ với đời sống ổ cạn có phân hóa hệ mạch dẫn để 
chuyên chở nước, chất khoáng và chất hữu cơ. Rễ hấp thụ nước và muối 
khoáng từ đất, còn thân, lá hấp thụ ánh sáng và CO; để quang hợp và tổng 
hợp chất hữu cơ. Hệ mạch xylem chuyên chổ nước và muối khoáng từ rễ lên 
thân, cành và lá. Hệ mạch phloem chuyên chở đường từ lá đến những nơi 
cần sinh trưởng và trao đối chất. Nhờ có hệ mạch dẫn như vậy, nước va các 
chất được vận chuyển rất xa. Ví đụ, lá của cây sỗi cách rễ đến hơn 100m. 


Sự vận chuyển trong các thực vật có mạch thể hiện ở ba mức độ: (1) vận 


chuyển nước và chất hòa tan nhờ các tế bào, ø đự như lông rễ; (2) vận 
chuyển theo khoảng cách ngắn các chất từ tế bào này sang tế bào khác của 
mô và cơ quan, uý dự như vận chuyển đường từ lá đến các ống rây của 
phloem; (3) vận chuyển theo khoảng cách xa trong mạch phloem và xylem 
trong toàn cây. Các kiểu vận chuyển trên chịu tác động của các quá trình 
vật lý khác nhau. 

a) Sự thẩm thấu có chọn lọc của màng sinh chất 

Các chất được vận chuyển qua màng có thể bằng phương thức vận 
chuyển thụ động, hoặc bằng phương thức vận chuyển chủ động. Sự vận 
chuyển thụ động của các chất qua màng theo gradien nồng độ và không tiêu 
thụ năng lượng. Sự vận chuyển chủ động là sự vận chuyển các chất ngược 
với gradien nồng độ và có tiêu thụ năng lượng. Nhiều chất hòa tan không 
thể đi qua màng một cách trực tiếp mà phải thông qua các protein có trong 
màng, phương thức vận chuyển như thế được gọi là vận chuyển dễ dàng. 
Protein có thể đóng vai trò là chất vận chuyển (transporter) hoặc tạo nên 
kênh vận chuyển (transport channel). Ví đụ: Màng sinh chất của đa số tế 
bào thực vật đều có kênh kah để vận chuyển các ion K* và kênh natri để 
vận chuyển các ion Na. Các kênh này hoạt động đóng hoặc mở tùy theo 
nhân tố kích thích và nhu cầu của tế bào, 

b) Vai trò của các bdm proton 

Protein vận chuyển quan trọng nhất trong màng sinh chất của tế bào 
thực vật là bơm proton. Bơm này sử dụng năng lượng từ ATP để bơm lon H* 
ra khỏi tế bào thực vật và dẫn đến kết quả là tạo nên một gradien proton 
với nẵng độ H* ở phía ngoài tế bào cao hơn ở trong. Do đó, bơm đã tạo nên 
một điện thế màng thể hiện ở chỗ là phía trong của tế bào tích điện âm “so 
với phía ngoài tế bào. Tế bào thực vật sử dụng năng lượng tích lũy trong 
gradien H" là điện thế màng để thực hiện sự vận chuyển của nhiều chất hòa 
tan khác nhau. Ví. ởy: Điện thế màng do bơm proton tạo nên có tác dụng 
vận chuyển ion K" bởi các tế bào rễ. Trong trường hợp đồng vận chuyển, sự 
vận chuyển H* sẽ kèm theo sự vận chuyển của một ion khác (ý dự như 
NO?). Hiệu quả của sự đồng vận chuyển giúp cho sự vận chuyển của chất 
đường trong tế bào thực vật. 

©c) Các hiệu ứng khác nhau của thế nước 

Để tồn tại, thực vật cần tạo sự cân bằng trong hấp thụ nước và thoát 
nước. Sự hấp thụ nước, hoặc thoát nước được thực hiện bởi hiện tượng thẩm 
thấu, hay là sự vận chuyển thụ động của nước qua màng sinh chất. Làm thế 
nào và bằng cách nào mà chúng ta có thể dự đoán được dòng nước vào hay 
ra tế bào khi để chúng trong một dung dịch nào đấy, Đối với tế bào động 
vật, nếu màng sinh chất thẩm thấu đối với các chất hòa tan thì chúng ta có 


15 


thể biết được dung dịch ngoại bào là ưu trương hay nhược trương so với tế 
bào. Nước sẽ vận chuyển từ dung địch nhược trương vào tế bào và đi ra khỏi 
tế bào đến dung dịch ưu trương. Nhưng đối với tế bào thực vật có chứa 
thành xenluloz thì tình thế xảy ra hơi khác. Ngoài lực thẩm thấu, tế bào 
còn chịu tác dụng của áp suất vật lý gọi là thế nước. Thế nước xác định 
chiều hướng dòng nước: Nước sẽ vận chuyển từ nơi có thế nước cao đến nơi 
có thế nước thấp nếu không có ngăn cách vật lý. Nếu để tế bào thực vật 
trong dung dịch nhược trương, nước sẽ đi vào tế bào làm tế bào trương lên. 
Nhờ có sức trương mà tế bào thực vật luôn ở trạng thái trương nước và vững 
chấc. Các tế bào ở cây khỏe mạnh luôn ở trạng thái trương nước. Sức trương 
nước tạo điều kiện nâng đỡ các bộ phận không hóa gỗ của cây. Ví đự, khi 
cây bị héo, cây sẽ mất sức trương. Lá và cành cây bị héo là do các tế bào trở 
nên mất nước và bị mềm nhũn. 

đ) Protein dqquaporin 0ò sự uận chuyển nước 

Thế nước là lực làm vận chuyển nước qua màng tế bào thực vật nhưng 
các phân tử nước đi qua màng như thế nào? Phân tử nước rất nhỏ nên có 
thể tự đo đi qua lớp kép lipit mặc dù phần giữa của lớp kép lipit là ky nước. 
Tuy nhiên, nước được vận chuyển qua màng tế bào khá đặc trưng và nhanh 
nên không thể giải thích hiện tượng đó bằng sự khuếch tán của nước qua 
lớp kép lipit. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, nước được vận chuyển 
qua màng sinh chất và màng không bào thông qua protein vận chuyển được 
gọi là qguaporin. Aquaporin tạo nên những kênh có tính chọn lọc không gây 
ảnh hưởng đến thế nước và chiều hướng dòng nước, song lại ảnh hưởng đến 
tốc độ nước khuếch tần theo thế nước. Có nhiều bằng chứng cho thấy tốc độ 
vận chuyển nước đi qua kênh aquaporin được điều chỉnh bởi sự photphorin 
hóa protein aquaporin gây nên bởi sự biến đổi trong tín hiệu thông tin thứ 
hai, oý đụ như ion Ca®', 

e) Không bào thực uật uà uận chuyển nước 

Sự vận chuyển nước còn được điều chỉnh bởi các không bào của tế bào 
thực vật. Tế bào thực vật được bao bởi thành tế bào, nhưng màng sinh chất 
có tính thẩm thấu chọn lọc nên có vai trò kiểm tra trực tiếp sự vận chuyển 
các chất vào và ra khỏi tế bào chất: Màng sinh chất ngăn cách giữa hai 
xoang: ngăn thành tế bào với tế bào chất và ngăn cách bào tương (là phần tế 
bào chất nằm trong màng sinh chất nhưng bao ngoài các bào quan) với các 
bào quan. Đối với các tế bào thực vật có chứa không bào thì không bào tạo 
thành xoang thứ ba (hình 1.1). Không bào nhiều khi rất lớn, chiếm trên 
90% khối lượng tế bào. Màng không bào còn được gọi là màng tonoplast 
đóng vai trò vận chuyển các phân tử giữa bào tương và dịch không bào. Các 
bơm H" có trong màng không bào bơm HÝ vào trong không bào. Gradien pH 


16 


hình thành được dùng để vận chuyển các ion khác qua màng không bào nhờ 
lực hóa thẩm thấu. 


Hình 1.1. Các xoang của tế bào thực vật 


Trong đa số mô thực vật, thành tế bào và bào tương thông nhau giữa 
các tế bào nhờ cầu nối tế bào chất (plasmodesma); to đó, tạo ra một dòng 
vận chuyển liên tục các phân tử giữa các tế bào bên cạnh. Sự vận chuyển 
liên tục như vậy được gọi là “con đường tế bào” (Symplast). Sự vận chuyển 
liên tục các chất thông qua thành tế bào và xoang ngoại bào được gọi là “con 
đường gian bào" (Apoplast) (hình 1.9). 


Rễ Nội bì có dải 


Con đường 
tế bào chất 
(symplast) 


Con đường 
gian bào 
(apoplast) 


Hình 1.2. Hai con đường vận chuyển giữa các tế bào thực vật: 
apoplast và symplast 
8) Ba con đường uận chuyển giữa các tế bào 
Nước và chất hòa tan được vận chuyển từ lông rễ đến trụ mạch của rễ 
được gọi là vận chuyển ngang theo khoảng cách ngắn để phân biệt với vận 
chuyển dọc - vận chuyển nước và các chất lên, xuống dọc theo cây. 
€ó ba con đường vận chuyển giữa các tế bào thực vật theo khoảng cách 
ngắn (hình 1.9): 
(1) Con đường xuyên màng: Các chất được vận chuyển qua thành tế bào 


17 
3.SINHHOCCƠTHỂ A 


và màng sinh chất, từ tế bào này sang tế bào khác luôn phải thông qua 
màng và thành. 

(2) Con đường tế bào chất: Các chất được vận chuyển thông qua khối tế 
bào chất (symplast), là sự vận chuyển theo dòng tế bào chất liên tục của tế 
bào từ tế bào này sang tế bào khác thông qua cầu nối tế bào chất 
(plasmodesma). 

(3) Con đường gian bào (apoplast): Các chất vận chuyển với khoảng 
cách ngắn trong mô và cơ quan thông qua thành tế bào và khe gian bào. 

h) Dòng uận chuyển theo khoảng cách dài 

Sự vận chuyển theo phương thức khuếch tán chỉ có hiệu quả trong 
khoảng cách mức độ tế bào (khoảng dưới 100um), nhưng quá chậm khi vận 
chuyển với khoảng cách đài trong cây. Ví đụ: Sự khuếch tán từ đầu này đến 
đầu kia của tế bào chỉ mất khoảng vài giây, còn nếu chỉ có khuếch tán để 
vận chuyển chất từ rễ đến đỉnh cây sối thì phải mất hàng chục năm. Sự vận 
chuyển theo khoảng cách dài được thực hiện bởi dòng lớn thì phải có sự tác 
động của áp lực. Trong dòng này, nước và chất hòa tan chuyển động thông 
qua các mạch dẫn xylem và phloem. Ví dụ: Trong mạch phloem, sự vận 
chuyển đường gây ra một áp suất dương lớn ở một đầu của ống đẩy địch đến 
đầu đối diện của ống. Trong mạch xylem, áp suất âm gây tác động vận 
chuyển ở khoảng cách dài. Sự thoát nước và bốc hơi nước từ lá tạo nên ấp 
suất trong xylem của lá, là một lực đẩy chất dịch trong xylem từ rễ lên 
thân, cành và lá. 

Các cơ chế vận chuyển ở mức tế bào, mô và toàn bộ cây hoạt động trong 
mối tương tác lẫn nhau. Ví đự: Dòng chảy lớn tùy thuộc vào sự sai khác áp 
suất là cơ chế vận chuyển theo khoảng cách dài của dịch phloem, nhưng sai 
khác áp suất kể trên lại tuỳ thuộc vào sự vận chuyển tích cực của đường ở 
mức độ tế bào. Bốn chức năng vận chuyển cần được xem xét là: sự hấp thụ 
nước và muối khoáng của rễ, sự vận chuyển lên của dịch xylem, sự kiểm 
soát quá trình thoát nước và sự vận chuyển của các chất đỉnh đưỡng hữu cơ 
trong phÌoem. 


1.1.2. Rễ hấp thụ nước uà muối khoáng từ đất 

Nước và muối khoáng từ đất hấp thụ vào cây thông qua lớp biểu bì của 
rễ, xuyên qua lớp vỏ của rễ và vào trong trụ mạch đẫn, từ đây theo dòng 
chảy trong mạch xylem lên thân, cành và lá, 

œ) Vai trò của lông rễ, nấm rễ uà tế bào uỏ 

Sự hấp thụ nước và chất khoáng chủ yếu xảy ra ngay ở đầu rễ, nơi có 
biểu bì rễ, Các tế bào biểu bì có cấu tạo kéo đài là lông rễ, do đó làm cho bề 
mặt hấp thụ của rễ tăng cao. Các hạt đất thường được bao bởi lớp nước 
trong đó có hòa tan các chất khoáng, Các hạt đất bám chặt vào lông rễ. 


l8 3SiMHHOCCOTHỂ BE 


~ Đồng dung địch từ đất thấm qua thành ưa nước của lông rễ bằng con 
đường gian bào và được vận chuyển vào trong lớp vỏ rễ. 

— Nước và chất khoáng đi qua màng sinh chất của lông rễ bằng con 
đường tế bào chất để vào lớp vỏ rễ. 

~ Nước và chất khoáng khi vận chuyển theo con đường gian bào có thể xâm 
nhập vào tế bào chất của tế bào biểu bì và vỏ rễ bằng con đường tế bào chất. 

~ Trong thành tế bào nằm ngang của từng tế bào nội bì trong lớp vỏ rễ 
có chứa dải Caspari, đây là một đải chất bẩn (suberin) có tác dụng ngăn 
đồng nước và chất khoáng hòa tan. Do đó, chỉ có các chất khoáng đi theo con 
đường tế bào chất, hoặc đi vào bằng con đường xuyên bào từ các tế bào nội 
bì mới có thể đi vào trụ mạch dẫn để được vận chuyển lên thân. 

- Tế bào nội bì cũng như các tế bào mềm (parenchyma) trong trụ mạch 
vận chuyển nước và chất khoáng theo con đường gian bào. Các mạch xylem 
vận chuyển nước và chất khoáng đi lên thân, cành. 

Nhiều cây thường sống cộng sinh với nấm ở rễ, do đó tạo thuận lợi cho 
cây trong quá trình hấp thụ nước và muối khoáng từ đất. Rã và nấm tạo 
thành hệ rễ nấm (mycorrhizae), bao gồm rễ của cây và các sợi nấm. Sợi nấm 
hấp thụ nước và muối khoáng chọn lọc và chuyển phần lớn cho cây. Sợi nấm 
tạo bể mặt hấp thụ lớn. Ví đự: 3m sợi nấm có thể cuốn quanh 1em rễ, do đó 
làm tăng diện tích tiếp xúc với đất. 

b) Lắp nội bi - cổng uận chuyển chọn lọc 

Nước và muối khoáng được vận chuyển từ biểu bì rễ vào lớp vỏ của rễ cần 
được vận chuyển vào mạch xylem của trụ mạch để vận chuyển lên thân cành. 
Láp nội bì là lớp trong cùng của vỏ rễ bao quanh trụ mạch là nơi kiểm tra cuối 
cùng trong sự vận chuyển chọn lọc các muối khoáng từ vỏ rễ vào hệ mạch. Sự 
kiểm tra này được thực hiện bởi các tế bào nội bì có chứa đải Caspari trong 
thành tế bào. Dải Caspari được cấu tạo từ chất bần suberin như một chất sáp 
có tác dụng ngăn chặn nước và muối khoáng không đi qua được bằng con 
đường gian bào, do đó phải đi qua bằng con đường tế bào chất để đi vào mạch 
dẫn của trụ mạch. Như vậy, nước và các chất khoáng được vận chuyển tập 
trung từ lớp vỏ rễ vào trong các mạch xylem không bị mất mát đi. 


1.1.3. Vận chuyển nước uà muối khoáng từ rễ lên thân qua xviem 
Dòng chất dịch đỉnh dưỡng sẽ được vận chuyển từ rễ qua hệ mạch xylem 
lên thân, từng cành và lá. Sự hoạt động của lá tùy thuộc vào nguồn cung cấp 
nước theo con đường này. Cây bị mất một lượng nước rất lớn do hiện tượng 
thoát hơi nước là do nước bị bốc hơi từ lá và các bộ phận khác của cây. Ví dụ 
một cây ngô mất 125 lít nước trong một mùa sinh trưởng, Như vậy một hecta 
ruộng ngô có 7ð.000 cây sẽ mất đi 10 triệu lít nước. Nếu lượng nước bị mất đi 


19 


không được bù bởi nước được hấp thụ từ rễ thì lá sẽ bị héo và cây sẽ chết. 
Dòng dịch xylem cũng là nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. 

Các nhân tố tác động lên sự vận chuyển dịch xylem: 

Dịch xyÌem có thể được nâng lên đến độ cao hơn 100m trong các cây rất 
cao. Có 2 cơ chế tạo nên lực đẩy dịch xylem lên cao. 


d) Ấp suất rễ 


Ban đêm khi cây thoát hơi nước rất ít hoặc không thoát hơi nước, các tế 
bào rễ vân liên tục bơm các ion khoáng vào mạch xylem của trụ mạch. 
Trong lúc đó các tế bào nội bì ngăn không cho các ion khoáng thoát trở ra. 
Sự tích lũy chất khoáng làm giảm thế nước trong mạch xylem. Dòng nước 
từ lớp vỏ rễ xâm nhập vào xylem sẽ tạo nên áp suất rễ có tác động đẩy cột 
địch xylem lên trên. Nhiều khi áp suất rễ làm nước dâng lên lá nhiều hơn 
nước bị thoát đi do đó gây nên sự ứ giọ¿ ở lá mà thường thấy ở dạng các giọt 
nước đọng ở đọc mép lá và ta cũng dễ dàng phân biệt chúng với lớp sương 
ẩm đọng trên lá do sự thoát hơi nước. 

Trong đa số cây, áp suất rễ là cơ chế phụ có tác động đẩy dòng dịch 
xylem lên cao, lực đẩy mạnh nhất cũng chỉ lên cao được vài mét. Nhiều cây 
hoàn toàn không tạo được áp suất rễ. Thậm chí cả đối với những cây có ứ 
giọt, áp suất rễ cũng không bù nổi sự thoát hơi nước sau khi mặt trời mọc. 
Trong phần lớn trường hợp, địch xylem được đẩy lên cao không do áp suất 
rễ mà là do bản thân lá. 

b) Cơchế thoát hơi nước - liên bết - sức trương: Lực béo làm dâng cao dịch xylem 

Cơ chế này do sự kết hợp giữa lực kéo tạo nên do sự thoát hơi nước ở lá 
với sự liên kết của các phân tử nước với nhau nhờ liên kết hydro tạo nên cột 
nước liên tục từ đỉnh đến rễ và với sức trương nước đo tế bào lá tạo nên. 

Các khí khổng trên bể mặt lá tạo nên một hệ thống mê cung chứa 
không khí tạo điểu kiện cho các tế bào trung diệp hấp thu CO; cần thiết cho 
quang hợp. Không khí trong những mê cung đó no hơi nước do hơi nước bốc 
hơi từ tế bào lá. Ban ngày, không khí bên ngoài lá là khô hơn đo đó thế nước 
thấp hơn so với bên trong lá. Do đó sẽ dẫn đến sự bốc hơi nước từ lá ra ngoài 
thông qua khí khổng. Sự mất nước từ lá do sự khuếch tán và bốc hơi được 
gọi là hiện tượng thoát hơi nước. 

Sự thoát hơi nước ở lá đã tạo ra lực kéo làm vận chuyển nước lên cao 
trong.mạch xylem. Nước được mang tới lá thông qua các mạch xylem của gân 
lá thấm vào các tế bào trung điệp và vào thành tế bào của chúng. Sự vận 
động này của nước tùy thuộc vào sự liên kết của nước với các vi sợi xenluloz 
và các cấu thành ưa nước khác của thành tế bào. Đầu tiên nước bốc hơi từ 
màng nước mỏng lót các xoang khí bao quanh các tế bào trung điệp. Càng 


20 


nhiều nước bốc hơi càng làm cho bề mặt giao diện khí - nước của thành tế bào 
bị cong lõm lại (hình 1.3). Thành càng cong càng làm giảm áp suất (trở nên 
âm) ở vùng giao điện khí - nước. Kết quả là các phân tử nước ở vùng tích 
nhiều nước của lá sẽ bị kéo vào vùng giao diện khí - nước, nơi sức trương bị 
giảm. Lực kéo này sẽ được chuyển vào mạch xylem bởi vì các phân tử nước 
liên kết với nhau nhờ liên kết hydro thành cột nước liên tục. Như vậy lực kéo 
do thoát hơi nước là tùy thuộc vào tính chất liên kết đặc biệt của nước và cả 
sức trương bề mặt do nước tạo nên. Như vậy thế nước âm ở lá do thoát hơi 
nước đã tạo nên lực kéo làm dâng cột nước trong mạch xylem. 


Thành tế bào 


Xoang khí 


Thoát hơi nước yếu Thoát hơi nước mạnh 
Hình 1.3. Sự thoát hơi nước tạo nên lực kéo ở lá 


©) Liên kết uà dính kết trong sự dâng cao của dịch xylem 

Lực kéo thoát hơi nước được truyền tải khắp cột dịch xylem từ lá đến 
tận đỉnh rễ và tới cả dịch đất. Lực liên kết và dính kết của cột nước trong 
mạch xylem đã tạo điểu kiện vận chuyển nước theo khoảng cách xa một 
cách dễ dàng. Lực liên kết có được là do các phân tử nước liên kết với nhau 
thành cột nước liên tục (nhờ liên kết hydro giữa các phân tử nước). Lực dính 
kết là do tính chất của các phân tử nước dính kết với thành ưa nước của các 
tế bào mạch xylem và giúp cho cột nước trong mạch xylem chống lại trọng 
lực tác động lên cột nước. Lực kéo lên của địch xylem tạo nên sức trương bề 
mặt trong xylem. Áp suất làm phình ống mạch xylem, nhưng sức trương lại 
bóp thành ống. Sức trương do lực kéo thoát hơi nước tạo ra sẽ làm giảm 
thấp thế nước trong xylem của rễ và do đó tạo lực hấp thụ nước từ đất vào 
rễ qua lớp vỏ rễ đi vào trụ mạch. Lực kéo do thoát hơi nước chỉ có thể phát 
huy tác dụng đến tận rễ chỉ trong trường hợp cột nước trong xylem không bị 
đứt đoạn. Trong trường hợp hình thành bọt khí, bốc hơi nước trong mạch 
xylem như khi mùa đông đến, dịch xylem bị đông lạnh, đều làm gãy đứt cột 
nước trong mạch. Nếu các bọt khí phát triển nhiều sẽ ngăn chặn hoạt động 
của các kênh vận chuyển nước của mạch xylem (có thể dùng microphôn để 
nghe được sự chuyển động của bọt khí khi áp lên thân cây). 


1.1.4. Khí khổng điều hòa tần suất thoát hơi nước 

Lá cây có diện tích bể mặt rất lớn và có tỷ lệ diện tích/ thể tích cao, 
Diện tích bề mặt lá lớn là đặc điểm thích nghỉ của lá với sự hấp thụ được 
nhiều ánh sáng cần thiết cho quang hợp. Tỷ lệ diện tích/ thể tích cao tạo 


21 


điều kiện tối ưu cho sự hấp thu khí CO; cần cho quang hợp và thải khí O; 
đo quang hợp sản sinh ra. 

Hơn nữa khi khí CO; khuếch tấn vào trong mô mềm của lá chúng sẽ 
phân tán trong các xoang khí bao quanh các tế bào trung diệp, đo đó điện 
tích bên trong của lá tiếp xúc với khí CO; tăng thêm từ 10 - 30 lần so với 
diện tích mặt ngoài của lá. Mặc dù bề mặt lá rất rộng và tỷ lệ diện tích/ thể 
tích cao tạo điều kiện tăng cường quang hợp, nhưng đồng thời lại làm tăng 
cao thoát hơi nước qua khí khổng. Như vậy xây ra mâu thuẫn là cây vừa 
phải chống mất nước vừa phải tăng cường quang hợp để cung cấp chất hữu 
cơ cho hoạt động sống. Đằng cơ chế điều hòa đóng mở khí khổng, cây đã giải 
quyết được mâu thuẩn này. 

a) Hiệu ứng thoát hơi nước lên sự héo lá uà nhiệt độ của lá 

Lá làm thoát hơi nước với lượng lớn hơn khối lượng của chúng qua mỗi 
ngày. Nước được vận chuyển trong mạch xylem với tốc độ 7Bem/phút. Nước 
liên tục được đâng lên lá do đó chúng không bị héo. Nhưng tốc độ thoát hơi 
nước sẽ tăng cao trong những ngày nắng nóng, khô nhiều, gió thổi làm nước 
bốc hơi nhanh hơn. Mặc đù cây có khả năng điều chỉnh tốc độ thoát hơi nước 
bằng cách đóng khí khổng, nhưng một lượng lớn vẫn có thể bị mất đi do bốc 
hơi. Khi tình trạng đó kéo dài, lá cây sẽ bị héo do mất sức trưởng. 

Sự thoát hơi nước cũng có thể làm lạnh lá do bốc hơi nước. Nhiệt độ của 
1á có thể hạ thấp từ 10 - 15°C so với nhiệt độ không khí xung quanh. Điều 
này tạo điều kiện ngăn ngừa sự biến tính của nhiều enzym cần thiết cho 
quang hợp và các quá trình chuyển hóa khác nhau nếu ở nhiệt độ quá cao. 

b) Khí khổng điêu chỉnh thoát hơi nước 

Hơn 90% lượng nước trong cây bị mất thông qua khí khổng của lá, mặc 
dù khí khổng chỉ chiếm từ 1 - 2% diện tích lá. Lá được phủ lớp cutin sắp có 
tác dụng ngăn cần sự mất nước qua bề mặt lá. Mỗi khí khổng được tạo bởi 2 
tế bào khí khổng có đạng hạt đậu. Các tế bào khí khổng điều chỉnh mở rộng 
hoặc đóng hẹp đường kính của khí khổng bằng cách thay đổi hình dạng của 
tế bào. Như vậy lượng nước mất đi ở lá là tùy thuộc vào số lượng khí khổng 
và độ mở của khí khổng. Số lượng khí khổng ở bể mặt lá có thể đạt tới 
20.000/cm? và tùy thuộc vào nhân tố di truyền cũng như nhân tố môi 
trường. Ví đụ, đối với thực vật sa mạc có số lượng khí khổng ít hơn so với 
thực vật đảm lầy. Số lượng khí khổng còn tùy thuộc vào điều kiện môi 
trường trong đó cây phát triển. Lá cây phát triển trong điều kiện cường độ 
chiếu sáng cao và hàm lượng.CO; thấp sẽ làm gia tăng số lượng khí khổng ở 
lá của nhiều loài thực vật. Bằng cách tính số lượng khí khổng ở các thực vật 
hóa thạch, các nhà khí hậu học đã tính được nỗng độ CO: trong không khí ở 
các kỷ và đại địa chất quá khứ. Các nhà thực vật học ở Anh đã cho biết là số 


22 


lượng khí khổng ở nhiều loài cây gỗ bị giảm mạnh kể từ năm 1997, Nhiều 
nghiên cứu về môi trường cho biết là nồng độ CO; trong khí quyển tăng cao 
trong thế kỷ 20 do sự đốt cháy than, dầu trong công nghiệp. 

Các tế bào khí khổng điều chỉnh đường kính khí khổng bằng sức 
trương. Khi tế bào hấp thụ nhiều nước vào trong tế bào tạo nên sức trương 
làm cong bờ trong của tế bào lót khí khổng do đó khí khổng được mở rộng 
ra, còn khi tế bào khí khổng mất nước sức trương giảm làm cho bờ trong bớt 
cong và duỗi thẳng và đóng hẹp khí khổng lại (hình 1,4). 


Tế bảo 
Lục lạp xung quanh 
Tế bào 
khí khổng 
a) b) 


Hình 1.4. Cơ chế đóng (a) và mở ( b) khí khổng 


Sự thay đổi sức trương để đóng mở khí khổng là do dòng ion kali Œ) đi 
ra: đi vào tế bào khí khổng. Khí khổng mở khi tế bào khí khổng tích lũy 
nhiều K" từ các tế bào biểu bì bên cạnh (do đó thế nước trong tế bào khí 
khổng giảm, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào tạo sức trương), và khí khống 
đóng khi các ion K* thoát ra khỏi tế bào khí khổng (đo đó thế nước trong tế 
bào khí khổng tăng, nước sẽ đi ra tế bào làm giảm sức trương). Đa số ion K‡ 
và nước được tích lũy trong không bào, như vậy không bào đóng vai trò 
quan trọng trong sự điều chỉnh thế nước của các tế bào khí khổng. Sự điều 
chỉnh hoạt động của các kênh aquaporin của màng sinh chất của các tế bào 
cũng có tác động kiểm tra sự đóng mở khí khổng. Hoạt động của các bơm H* 
cũng tham gia vào sự vận chuyển các ion K* ở tế bào khí khổng. 

Nói chung, khí khổng mở ban ngày và đóng ban đêm, Điều đó ngăn cần 
cây mất nước khi không quang hợp. Có ba nhân tố gây tác động làm mở khí 
khổng vào ban ngày: 

(1 Ánh sáng có tác động kích thích các tế bào khí khổng tích lũy ion K* và 
trương lên. Đầu tiên các thụ quan ánh sáng xanh trong màng tế bào khí khổng 
được hoạt hóa và kích thích các bơm H? trong màng sinh chất của tế bào khí 
khổng hoạt động kéo theo sự xâm nhập của ion K* vào tế bào khí khổng. 

(2) Khi khí khổng mổ, CO, xâm nhập vào các xoang không khí của lá, 
đó chính là khi hiện tượng quang hợp được bắt đầu. 


23 


(3) Nhân tố thứ ba gây mở khí khổng là “đồng hồ sinh học” trong tế bào 
khí khổng. Nếu để cây trong phòng tối lâu, khí khổng sẽ duy trì nhịp điệu 
đóng mở ngày, đêm theo như nhịp điệu sinh học ngày, đêm của cây. 

Những tác nhân gây stress của môi trường có thể gây đóng khí khổng 
ban ngày. Khi cây bị thiếu nước, các tế bào khí khổng mất sức trương và 
đóng khí khổng. Hơn nữa hooemon axử gbxixic do rễ tiết ra khi cây thiếu 
nước sẽ gây kích thích đóng khí khổng. Đáp ứng đóng khí khổng của cây, 
tuy ngăn cây không bị héo nhưng lại hạn chế sự xâm nhập của khí CO; và 
làm giảm quang hợp. Đó là lý do tại sao hạn hán gây thất thu mùa màng. 

'Tế bào khí khổng đã điều hòa mối quan hệ thoát hơi nước - quang hợp 
diễn ra liên tục dưới sự tổ hợp tác động của các nhân tố kích thích nội môi 
và ngoại môi trường. 


1.1.5. Thoát hơi nước ở thực uật sa mạc 

Thực vật sa mạc mang nhiều đặc điểm thích nghỉ với khí hậu khô nóng. 
Lá của chúng biến đổi làm giảm bớt thoát hơi nước. Nhiều loài có lá bé nhỏ 
và dày làm giảm tỷ lệ diện tích mặt lá, so với thể tích lá do đó làm giảm 
thoát hơi nước. Lá với lớp sáp cutin rất dày cũng ngăn chặn mất nước. 
Nhiều loài cây có lá mang lông, gai nhằm giảm bớt thoát hơi nước. Lá cây sa 
mạc thường chứa khí khổng ở mặt dưới 
và ở vị trí nhằm tránh gió. Trong các 
tháng khô nhất, các cây sa mạc thường 
rụng lá. Các cây khác như xương rồng 
tích trữ nhiều nước trong thân cây suốt 
mùa mưa. 


Tế bào nguồn 


1.16. Con đường kết hợp uận 
chuyển nước, chất khoáng uà chất 
hữu cơ 

Quan niệm hiện nay vẫn cho rằng 
có hai con đường dẫn truyền: 

— Nước, muối khoáng từ rễ lên lá 
theo mạch xy]em. 


Mạch rây vận chuyển HạO 
và các chất khoáng hoà tan 


— Các chất hữu cơ từ lá xuống rễ 
theo mạch phloem. Tuy nhiên, hai con 
đường này không hoàn toàn độc lập với 
nhau. Chẳng hạn nước có thể từ mạch 
xylem sang mạch phloem và từ mạch 
phloem về mạch xylem tùy theo thế 
nước trong mạch phloem (hình 1.5). 


Hình 1.5. Con đường vận chuyển nước, 
chất khoáng và chất hữu cơ 


24 


1.2. DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT. CHUYỂN HÓA KHOÁNG VÀ CHẤT HỮU cơ 
1.2.1, Nhụ cầu chất khoáng ở thực uật 

Cây mọc mắm và sinh trưởng phát triển từ hạt trong đất, do đó trước 
đây Aristotle (trước Công nguyên 350 năm) cho rằng đất cung cấp chất cần 
thiết cho cây. Đến thế kỷ XVII, J. B. Helmont đã thực hiện thí nghiệm 
chứng minh rằng các chất cần cho cây được cung cấp từ nước. Ông trồng 
mầm cây liễu trong chậu chứa 90,9kg đất. Sau ðõ năm cây liễu lớn lên cân 
nặng 76,8kg và số đất bị tiêu thụ chỉ có 0,06kg. Ông kết luận cây lớn lên là 
do số nước ông tưới liên tục cho cẩy. Đến thế kỷ XVIII nhà sinh lý học người 
Anh 8. Hales đã giả thiết rằng cây được nuôi lớn chủ yếu nhờ không khí. 
Ngày nay khoa dinh đưỡng học thực vật cho chúng ta biết rằng, cả ba giả 
thuyết nêu trên đây đều đúng vì đất, nước và không khí đều đóng góp chất 
dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Cây hấp thu 
các chất dinh dưỡng khoáng, các nguyên tố hóa học cần thiết từ đất ở đạng 
các lon. Vý đụ cây hấp thu nitơ ở đạng ion nitrat (NO;) từ đất. Tuy nhiên 
các dinh dưỡng khoáng có trong cây với hàm lượng rất ít. Đa số khối lượng 
của cây là nước chiếm tới 80 - 90%, và cây sinh trưởng được chủ yếu là nhờ 
tích lãy nước trong tế bào chất cũng như trong không bào của tế bào. Nước 
được xem như chất định đưỡng của cây vì nước là nguồn cung cấp chủ yếu 
hydro và một số oxy để xây dựng nên các chất hữu ed. Tuy nhiên chỉ có một 
số lượng rất ít nước là được cây sử dụng như chất dinh dưỡng, còn đa số 
nước (trên 90%) bị mất đi do hiện tượng thoát hơi nước mà ta đã xem xét. 
Nước được giữ lại trong cây có ba chức năng chính: 

(1Ö Nước được dùng như dung môi. 

(2) Nước tạo nên sức trương làm kéo dài tế bào. 

(3) Nước tạo sức trương để duy trì hình dạng và nâng đỡ các mô mềm. 

Các chất hữu cơ của cây được xây dựng không chỉ từ các nguyên tố khoáng 
và nước cưng cấp từ đất mà chủ yếu từ CO, được cây hấp thu từ không khí, 
Chất hữu cơ trong cây chứa đến 96% khối lượng khô của cây, trong lúc đó các 
chất vô cơ chỉ chiếm khoảng 4%. Chất hữu cơ chiếm nhiều nhất là cacbohydrat 
trong đó xenluloz tạo nên thành tế bào. Như vậy đổi với thực vật thì các 
nguyên tố cacbon, oxy: và hydro chiếm đa số, các nguyên tố khác như nito, 
sunphua và photpho cũng có hàm lượng tương đổi nhiều vì chúng là cấu thành 
của các chất. hữu cơ quan trọng như protein, axit nucleie... 

œ) Nguyên tố đu lượng uà nguyên tố ui lượng 

Người ta đã tìm thấy có khoảng ð0 nguyên tố hóa học có trong cơ thể 
thực vật. Người ta phân biệt các nguyên tố cân thiết đối với cây là những 
nguyên tố có mặt thường xuyên trong cây đáp ứng nhu cầu của cây hoàn 


25 
4SNHHOCCOTHỂa 


thành chu kỳ sống và sinh sản. Nhiều cây sống trong các vùng đất đặc biệt 
tích lũy nhiều nguyên tố không cần thiết cho cây, u dự cây sống ở vùng mỏ 
có thể chứa vàng và bạc, những nguyên tố này không có vai trò định dưỡng 
nên chúng không phải là nguyên tố cần thiết. Người ta đã sử dụng phương 
pháp trồng cây thủy canh và đã xác định được 17 nguyên tố hóa học cần 
thiết cho cây (bằng 1). 


Bảng 1. Các nguyên tố cần thiết trong cây 


¬ Dạng % khối lượng 
Nguyên tô R + F - 
cây sử dụng | trong mồ khô 


Nguyên tố đa lượng 


Chức năng chủ yếu 


Thành phần chủ yếu của chất hữu cơ 

|Oy _ |CO, ——-|45%  —— |Thànhphẩnchủyếucủachấthữucg | 
t Thành.phần của axit nucleic, protein, 

hoocmon, clorophyl, coenzym 


Tạo sức bền của thành tế bào, duy trì 
cấu trúc màng và tính thấm của màng 
sinh chất, hoạt hóa enzym, điều chỉnh 
đáp ứng của tế bào trả lời kích thích 


2 Thành phần của clorophyl, hoạt hóa 
gối nhiều enzym 


Thành phần của axit nucleic, 
photpholipit, ATP và nhiều coenzym 


z Cân bằng nội môi, cần cho sự phân ly 
L/ Lä ” Y 

oe 081% 
re 001% Thành phần của cytocrom, hoạt hóa 

Fe?' c2 nhiều enzym 
: Hoạt hóa tổng hợp axit amin, hoạt hóa 
0,005% 
tổng hợp axit nucleic, có vai trò trong 


nhiều enzym, cần cho sự phân ly nước 
0,002% 

hoạt động của thành tế bào 

Cần cho mối tương quan cộng sinh với vị 

khuẩn cố định nitơ, cofactor của khử nitrat 


trong quang hợp 
Cofactor trong tổng hợp clorophyl, có 
N Hoạt hóa trong tổng hợp clorophyl, hoạt 
9, v : 
0,002% hóa enzym 
2/2 55E Thành phần của nhiều enzym khử và 
bễbssblie enzym tổng hợp lignin 


vai trò trong vận chuyển chất đường và 
< 0,001% Cofactor của enzym chuyển hóa nitơ 


26 


Trong số 17 nguyên tố đó, có 9 nguyên tố được xem là nguyên tố đa 
lượng (chất dinh đưỡng đa lượng) bởi vì cây cần chúng với một lượng rất 
nhiều. Sáu trong số 9 nguyên tố đa lượng là cấu thành chủ yếu tạo nên các 
hợp chất hữu cơ của thực vật, đó là: cacbon, oxy, hydro, nitơ, photpho và 
sunphua. Ba nguyên tố đa lượng còn lại là: kali, canxi và magie. Tám trong 
số 17 nguyên tố được gọi là nguyên tố ui lượng (chất dinh dưỡng vi lượng) vì 
chúng cần thiết cho cây với một lượng rất ít. Đó là các nguyên tố: clo, sắt, 
mangan, bo, kẽm, đồng, niken và molipden. Trong cây, các nguyên tố vi 
lượng đóng vai trò chủ yếu là chất cofaetor, là yếu tố liên kết với enzym giúp 
cho enzym có hoạt tính xúc tác các phản ứng. Ví đự, sắt là thành phần của 
€ytocrom, protein có vai trò trong chuỗi chuyển electron của lục lạp và ty 
thể. Nhu cầu của cây về nguyên tố vi lượng là rất ít, ý đụ hàm lượng 
molipden trong nguyên liệu khô của cây so với hydro chỉ là 1 nguyên tử 
molipden/ 60 triệu nguyên tử hydro. Tuy nhiên nếu cây thiếu molipden 
hoặc các nguyên tố vi lượng khác cây sẽ bị yếu hoặc bị chết. 

b) Các triệu chúng khi cây thiếu hụt chất khoáng 

Triệu chứng biểu hiện khi cây thiếu hụt đỉnh dưỡng khoáng tùy thuộc 
vai trò của chất khoáng bị thiếu. 

— Thiếu magie là nguyên tố cấu tạo nên clorophyl sẽ làm lá bị vàng, 
được gọi là bệnh vàng lá. Tuy nhiên biểu hiện triệu chứng nhiều khi là gián 
tiếp. Thiếu sắt cũng gây nên vàng lá tuy clorophyl không chứa sắt, nhưng 
sắt là cofactor cần thiết cho enzym tham gia xúc tác tổng hợp clorophyl. 

— Tốc độ vận chuyển của chất khoáng trong cây cũng gây nên nhiều ảnh 
hưởng triệu chứng. Đối với bộ phận già (các mạch dẫn bị rắn chắc do sinh 
trưởng thứ sinh) sự vận chuyển chất xảy ra tương đối chậm hơn so bộ phận 
non, do đó biểu hiện triệu chứng nhanh hơn rõ hơn. Ví dụ magie vận chuyển 
tương đối nhanh trong cây đo đó nhanh chóng cung cấp cho lá non, còn lá già 
được cung cấp chậm, vì vậy khi thiếu hụt magie thì các lá già bị vàng trước 
tiên. Trái lại, thiếu hụt các nguyên tố vận chuyển chậm thì các bộ phận non bị 
ảnh hưởng trước tiên. Ví dự, sắt là nguyên tố vận chuyển rất chậm trong cây 
do đó khi thiếu sắt các lá non có biểu hiện vàng trước tiên so với lá gầà. 

ˆ — Thiếu hụt các nguyên tố nitd, photpho và kali hầu như luôn xảy ra 
đối với cây. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào vùng địa lý mà cây mọc, vì đất ở 
các vùng địa lý khác nhau thường có thành phần nguyên tố khác nhau. 

Các nhà nông thường có nhiều kinh nghiệm thực tế để xác định các 
triệu chứng đo thiếu hụt dinh dưỡng khoáng gây ra. Ví dụ đối với cây ngô, 
khi thiếu photpho thì bờ lá bị vàng đồ, đặc biệt là các lá non. Khi thiếu kali 
thì lá già bị “cháy” và khô bờ lá. Khi thiếu nitg thì các lá già bị vàng kể từ 
mút lá lan dần đến cuống lá ở phần giữa lá. 


27 


Nhu cầu của cây về nguyên tố vi lượng là với lượng rất ít, nếu cung 
cấp dư thừa sẽ gây độc hại cho cây, do đó sự điều chỉnh hàm lượng chất 
đỉnh đưỡng vi lượng cung cấp cho cây trồng là vô cùng quan trọng. Bằng 
phương pháp trồng thủy canh người ta có thể điều chỉnh hàm lượng các 
chất vi lượng một cách chính xác. Nhưng phương pháp thủy canh chưa 
được áp dụng rộng rãi trong nghề nông vì chi phí quá cao so với trồng 
cây trong đất. 


1.9.3. Nitơ uò trao đổi nitơ 

Trong số các chất dinh dưỡng cần cho cây thì nitơ là nguyên tố quan 
trọng nhất cần cho sự sinh trưởng của cây cũng như sản lượng lương thực. 
Cây sử dụng nitơ dể xây dựng nên các phân tử hữu cơ quan trọng như 
protein, axit nucleie, clorophyl... 

gơ) Vị khuẩn đất uà sự sử dụng nitd 

Điều đáng chú ý là cây sống trong không khí và không khí chứa 78% 
hàm lượng nitở nhưng cây lại không thể sử dụng nitơ không khí ở đạng các 
phân tử N;. Cây chỉ có thể sử dụng nitơ ở dạng amonium (NH,* hoặc nitrat 
(@NO¿;) từ đất. Tuy nhiên amonium và nitrat trong đất không được tạo ra 
trực tiếp từ đất đá, mà được tạo ra từ chất mùn (dạng chất hữu cơ có trong 
đất) bị phân hủy bởi các vi khuẩn đất (vi khuẩn amon). Các hợp chất vô cd 
chứa nitơ này được rễ hấp thụ vào cây như là một loại muối khoáng. Nhiều 
khi trong đất thiếu nitơ vì có loại vi khuẩn (ví khuẩn phản nitrat) chuyển 
hóa NO; thành khí N; bay vào không khí. Tuy nhiên trong đất có loại vi 
khuẩn được gợi là vi khuẩn cố định nitơ có khả năng chuyển hóa N; trong 
không khí thành amonia (NHạ*). Sự chuyển hóa N; trong không khí thành 
dạng amonia có thể được thực hiện bởi nhóm vi khuẩn cố định nitơ sống 
cộng sinh với rễ cây (tạo nên các nốt sẵn rễ) phổ biến là ở họ Đậu. Các vi 
khuẩn cố định nitơ chế tiết ra enzym nifrogenaza có tác động chuyển hóa N; 
thành NHạ* bằng cách thêm các proton H*, Trong dung dịch đất, amonia lại 
có thể gắn thêm H* để tạo nên amonium NH„'. 

b) Sự hấp thụ nitd uà chuyển hóa nitơ 

Dạng hợp chất nitơ NH,! có thể được rễ cây hấp thụ. Tuy nhiên rễ cây 
hấp thụ các hợp chất nitơ vô cơ thường ở dạng nitrat NOx, do đó amonium 
thường bị bọn vi khuẩn nitrat chuyển hóa thành NO,-. Nitrat được hấp thụ 
vào cây và sau đó được enzym của cây chuyển hóa trở lại thành NH¿! và 
NH¿' được sử dụng để xây dựng nên các chất hữu cơ khác nhau của cây. Đa 
số cây vận chuyển nitrat hoặc chất hữu cơ chứa nitơ được tổng hợp từ rễ lên 
thân, cành, lá. Sự chuyển hóa và hấp thự nitơ được minh họa ở hình 1.6. 


28 


S% 


“- \ lệ 
J 
| & Vi khuẩn Vì th 


cố định nitơ phản nitrat 
-2..- ` 
m——m NHƑ —.*—— NQg 
Y SH v2 khuẩn (nitrat) 
` 
⁄ Vi khuẩn 


Chất amon 
hữu cơ 


Đất 


Hình 1.6. Sơ đồ minh họa nguồn nitơ cung cấp cho cây 


Các vi khuẩn cố định nitơ tự do có khả năng cố định nitơ với năng suất 
hàng chục kg NH¿'/ha/năm, còn các vi khuẩn cộng sinh có thể cố định hàng 
trămkg NH,'/ha/năm. 


1.2.3. Sự thích nghỉ dinh dưỡng ở thực bật 

Nhiều thực vật có nhiều phương thức đinh dưỡng liên kết chặt chẽ với 
các sinh vật khác. Ví đự hiện tượng cộng sinh giữa rễ và vi khuẩn (nốt sẵn), 
hoặc cộng sinh giữa rễ với nấm (rễ nấm). Ta xem xét các kiểu đính dưỡng 
cộng sinh này của cây. 

œ) Vì khuẩn cộng sinh uờ cố định nitơ 

— Nốt sẵn rễ: 

Các loài trong cây họ Đậu thường có hiện tượng cộng sinh giữa rễ với vi „ 
khuẩn cố định nitơ Rbizobium thể hiện ở nốt sân rễ. Nốt sân được cấu tạo 
bởi mô rễ trong đó sống cộng sinh một đám vi khuẩn được gọi là bacteroid. 
Mỗi loài cây có chủng Rhizobium cộng sinh riêng. Vi khuẩn có khả năng 
chuyển hóa nitơ không khí ở dạng N; thành dạng NHỤ' và cung cấp cho các 
tế bào rễ cây. Trong rễ cây NH,” sẽ được chuyển hóa thành axit amin. Rễ 
cây cung cấp nước, chất đỉnh dưỡng cần thiết cho vi khuẩn. Các vì khuẩn cố 
định nitơ thường hoạt động trong điều kiện ky khí. Mô rễ là nơi không xảy 
ra quang hợp (tức là không sản sinh ra oxy) là nơi sống thuận lợi cho vi 
khuẩn cộng sinh. Tuy nhiên oxy từ không khí vẫn xâm nhập vào mô rễ và 
oxy cũng cần cho quá trình hô hấp của mô rễ. Để điểu hòa mâu thuần này, 
nốt sẵn tiết ra protein đặc biệt được gọi là /eghemoglobin (từ leg - viết tắt 
của legume - cây họ Đậu, và hemoglobin là sắc tố có trong máu động vật), có 
tác động liên kết với oxy làm giảm lượng oxy trong nốt sần tạo điều kiện cho 
vi khuẩn hoạt động. Nết sân đã cung cấp cho cây nguồn đỉnh dưỡng nỉtdg 
thường xuyên phong phú hơn bất kỳ loại phân bón nào khác. 


29 


Ị 
li) zo£ Ó nà 
Ỉ Vi khuẩn Vi khuẩn 
- cố định nitơ phản nitrat 
t 
Đấ VN * : 
—m—> NH} —z* NO; 
] 2i <z. (amonium)¡ khuẩn (nitrat) 
"ý HA AN LNNG - 2© VỆ 
F« Vi khuẩn 
Chất amon 
hữu cơ 


Hình 1.6. Sơ đồ minh họa nguồn nitơ cung cấp cho cây 


Các vi khuẩn cố định nitơ tự do có khả năng cố định nitơ với năng suất 
hàng chục kg NH,!/ha/năm, còn các vi khuẩn cộng sinh có thể cố định hàng 
trămkg NH,!/ha/năm. 


1.2.3. Sự thích nghỉ dinh dưỡng ở thực uật 

Nhiều thực vật có nhiều phương thức dinh dưỡng liên kết chặt chẽ với 
các sinh vật khác. Ví dự hiện tượng cộng sinh giữa rễ và vi khuẩn (nốt sẵn), 
hoặc cộng sinh giữa rễ với nấm (rễ nấm). Ta xem xét các kiểu đinh dưỡng 
cộng sinh này của cây. 

a) Vì khuẩn cộng sinh uè cố định nitơ 

— Nốt sẵn rễ: 

Các loài trong cây họ Đậu thường có hiện tượng cộng sinh giữa rễ với vi 
khuẩn cố định nitơ Rhizobium thể hiện ở nốt sân rễ. Nốt sân được cấu tạo 
bởi mô rễ trong đó sống cộng sinh một đám vi khuẩn được gọi là bacferoid. 
Mỗi loài cây có chủng Rhizobium cộng sinh riêng. Vi khuẩn có khả năng 
chuyển hóa nitơ không khí ở dạng N; thành dạng NH,' và cung cấp cho các 
tế bào rễ cây. Trong rễ cây NH¿` sẽ được chuyển hóa thành axit amin. Rễ 
cây cung cấp nước, chất dinh dưỡng cần thiết cho vì khuẩn. Các vi khuẩn cố 
định nitơ thường hoạt động trong điều kiện ky khí. Mô rễ là nơi không xảy 
ra quang hợp (tức là không sản sinh ra oxy) là nơi sống thuận lợi cho vi 
khuẩn cộng sinh. Tuy nhiên oxy từ không khí vẫn xâm nhập vào mô rễ và 
oxy cũng cần cho quá trình hô hấp của mô rễ. Để điều hòa mâu thuẩn này, 
nốt sân tiết ra protein đặc biệt được gọi là /eghemoglobin (từ leg - viết tắt 
của legume - cây họ Đậu, và hemoglobin là sắc tố có trong máu động vật), có 
tác động liên kết với oxy làm giảm lượng oxy trong nốt sân tạo điều kiện cho 
vi khuẩn hoạt động. Nốt sẵn đã cung cấp cho cây nguồn dinh đưỡng nitơ 
thường xuyên phong phú hơn bất kỳ loại phân bón nào khác. 


29 


- Đự tạo thành nốt sẵn ở rễ: 

Vi khuẩn cộng sinh thường sống trong đất xung quanh rễ. Tế bào lông 
rễ tiết ra chất ffauonoid đặc trưng cho loài cây, và cho chủng vì khuẩn cộng 
sinh. Vi khuẩn hấp thu flavonoid như là chất thông tin kích thích hoạt động 
của nhóm gen nốt sần (nod genes) của vi khuẩn. Các gen nốt sẵn hoạt động 
sẽ sản sinh ra enzym xúc tác phản ứng tổng hợp phân tử đặc trưng là nhân. 
tố Nod. Vị khuẩn tiết ra các nhân tố Nod và được rễ cây thu nhận như là tín 
hiệu đặc trưng phát động quá trình xâm nhập của vi khuẩn vào tế bào lông 
rễ, vào mô rễ, sinh sản tạo nên bacteriod và cùng với sự biến đổi của mô rễ 
tạo nên nết sần rễ. 

— Áp dụng trong nông nghiệp: 

Nghiên cứu cơ chế hình thành và hoạt động của nốt sẵn rễ có tầm quan 
trọng trong sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất cây trồng. Nhà nông sử 
dụng biện pháp luân canh trồng xen vụ cây họ Đậu với cây lương thực khác 
để tận dụng nguồn nitơ trong đất do cây họ Đậu tạo ra để giảm lượng phân 
bón nitd. Có thể sử dụng các cây họ Đậu làm nguồn phân xanh ngay trên 
đồng ruộng. Khi đã biết rõ mỗi một loài cây họ Đậu đòi hỏi một vài chủng vi 
khuẩn #hizobium riêng, người ta có thể nhiễm hạt giống bằng cách ngâm 
tẩm hạt trong dung dịch vị khuẩn hoặc phun bào tử vi khuẩn cho hạt trước 
khi đem gieo để tạo nhiều nốt sẩn rễ. Ngoài cây thuộc họ Đậu còn có nhiều 
loài thực vật có hiện tượng cộng sinh cố định nitơ. Các loài hòa thảo nhiệt 
đới có vi khuẩn gram đương thuộc nhóm Acfinomycefes cộng sinh cố định 
nitơ. Đặc biệt quan trọng đối với nghề trồng lúa là vi khuẩn lam cộng sinh 
(Anabedana) với bèo hoa dâu (Azolla) có khả năng cố định nitơ từ không khí. 
Người ta sử dụng bèo hoa đâu như là nguồn phân xanh giàu nitd cho lúa. 
Khi nuôi bèo hoa đâu trong ruộng lúa, lứa mọc tốt làm râm bóng và bèo sẽ 
chết và đó là nguồn phân bón tự nhiên cung cấp nguôn nitơ phong phú làm 
tăng năng suất lúa lên nhiều lần, đồng thời là nguồn phân sạch không gây ô 
nhiễm môi trường như các loại phân bón công nghiệp. Bèo hoa dâu có khả 
năng cung cấp nitd với hiệu suất 40 - 80kg nitơ/ha/năm. Các nhà công nghệ 
di truyền đang cố gắng áp đụng công nghệ chuyển gen cố định nitơ vào tế 
bào thực vật để tạo ra các giống cây lương thực có khả năng cố định nitơ từ 
không khí. 

b) Rễ nấm uà dinh dưỡng cây 

— Mối tương quan đinh dưỡng: 

Rễ nấm là dạng cộng sinh giữa nấm với rễ cây. Cây cung cấp cho nấm 
chất dinh dưỡng chủ yếu là đường, nấm cung cấp cho cây photphat và các 
chất khoáng khác. Nấm nhờ có hệ sợi phát triển làm tăng bể mặt hấp thụ 
nước và chất khoáng, do đó cung cấp cho cây lượng khoáng rất phong phú. 


30 


Hơn nữa nấm còn tiết ra các chất kháng sinh có tác đụng kích thích bộ rễ 
phát triển và bảo vệ cây chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn hoặc 
các nấm khác. Hiện tượng rễ nấm rất phổ biến trong nhiều loài thực vật. 
Dạng cộng sinh này có thể đã xuất hiện rất sớm trong quá trình tiến hóa và 
thích nghỉ của thực vật ở cạn. Nhiều hóa thạch thực vật cổ ở cạn đã tìm 
thấy rễ nấm. Trong điều kiện khi các hệ sinh thái đất liền còn trẻ, đất còn 
nghèo chất dinh đưỡng thì dạng cộng sinh rễ nấm có nhiều ưu thế hơn trong 
sự hấp thu đinh đưỡng để sinh trưởng và phát triển. Hiện nay những thực 
vật mọc trong các vùng đất nghèo chất đỉnh dưỡng thì hệ rễ nấm của chúng 
rất phát triển. 

— Cấu tạo của rễ nấm: 

Rễ nấm được cấu tạo bao gồm nấm với hệ sợi mọc bao lấy rễ và mọc vào 
đất, đồng thời mọc sâu và phân bố xen vào lớp gian bào giữa các tế bào của 
mô rễ (loại rễ nấm ngoại bào), hoặc mọc xuyên qua thành tế bào mô rễ tạo 
nên những búi nằm giữa thành và màng sinh chất của tế bào (loại rễ nấm 
nội bào). Bằng kiểu cấu tạo trên, hệ sợi của nấm đã làm tăng diện tích hấp 
thụ nước và muối khoáng trong đất cũng như tăng diện tích trao đổi giữa 
sợi nấm và tế bào rễ. Đa số các loài cây gỗ thường có dạng nấm ngoại bào 
(cây thông, cây sôi, cây liễu, cây hạt đẻ, cây vân sam, cây hồ đào, và các cây 
thuộc họ xương rồng). 

Dạng rễ nấm nội sinh phổ biến hơn và được tìm thấy trên 85% loài thực 
vật bao gồm các cây lương thực quan trọng như ngô, lúa mỳ và những cây 
họ Đậu. 

— Tầm quan trọng của rễ nấm đối với trồng trọt: : 

Trong đa số hệ sinh thái tự nhiên, các nấm cộng sinh thường có trong 
đất và xâm nhập vào rễ để tạo thành rễ nấm, nhưng khi đưa các hạt từ 
vùng đất có rễ nấm sang vùng đất lạ khác thì cây sẽ bị còi (đặc biệt do thiếu 
photpho và một số chất khoáng khác), bởi vì rễ của chúng không phát triển 
thành rễ nấm. Trong các nghiên cứu thực nghiệm, người ta cũng đã thấy 
kết quả tương tự khi nấm cộng sinh trong đất bị chất hóa học giết chết. Các 
nhà trồng cây và trồng rừng đã áp dụng phương pháp nhiễm bào tử nấm 
cho cây trồng để kích thích tạo rễ nấm bằng cách nhiễm bào tử rễ nấm cho 
hạt cây nảy mầm. Những cây thông được nhiễm bào tử nấm bằng cách như 
vậy sinh trưởng nhanh và khỏe hơn so với thông không bị nhiễm. 

©) Kiểu sống gửi, sống ký sinh uà sống ăn thịt 

Đa số loài thực vật có mối quan hệ dinh dưỡng cộng sinh với nấm và vị 
khuẩn. Ngoài ra, có một số loài thực vật có quan hệ dinh dưỡng với các loài 
khác bằng kiểu đinh dưỡng sống gửi, sống ký sinh hoặc sống ăn thịt. 


31 


— Kiểu sống gửi: 

Kiểu sống gửi là kiểu dinh dưỡng của một thực vật này sinh trưởng 
trên cơ thể của một thực vật khác, thường sử dụng cành hoặc thân để làm 
giá bám. Các cây sống gửi thường hấp thụ nước và muối khoáng qua lá hơn 
là qua rễ. Các thực vật sống gửi thường là các loài dương xỉ (thuộc chỉ 
Platiceriưm) và nhiều loài phong lan. 

~ Kiểu sống ký sinh: 

Khác với kiểu sống gửi, các cây sống ký sinh hấp thụ muối khoáng và 
chất hữu cơ từ cây chủ nhờ hệ rễ mọc sâu vào mô của cây chủ. Các cây ký 
sinh điển hình là cây tầm gửi (thuộc chỉ Phorœdendron), dây tơ hông (thuộc 
chì Cuscu‡d}). 


1.3.4. Cơ sở khoa học của uiệc tưới nước 

g) Cân bằng nước của cây trông 

Cân bằng nước được hiểu như là sự tương quan giữa quá trình hấp thụ 
nước và quá trình thoát hơi nước. Khi sự mất nước được bù lại bằng sự nhận 
nước đến mức cây bão hòa nước thì đó là trạng thái cân bằng nước dương, 
còn khi có sự thiếu hụt nước trong cây thì đó là trạng thái cân bằng nước 
âm. Ở trạng thái cân bằng nước âm thì cây bắt đầu thiếu nước và cây bị 
hạn. Vấn đề đặt ra bây giờ là phải tưới nước cho cây trồng, tuy nhiên cần 
tưới nước cho cây một cách hợp lý. 

b) Tưới nước hợp lý cho cây trồng 

Để có một chế độ nước thích hợp, tạo điều kiện tốt cho cây sinh trưởng 
và phát triển nhằm đạt năng suất cao trong sản xuất, cần phải thực hiện 
việc tưới nước một cách hợp lý cho cây. Vậy thế nào là tưới nước hợp lý? Đó 
là việc thực hiện cùng một lúc ba vấn để sau: 

— Khi nào cần tưới nước? Ngày nay căn cứ vào các chỉ tiêu sinh lý về 
chế độ nước của cây trồng như: sức hút nước của lá, nồng độ hay áp suất 
thẩm thấu của dịch tế bào, trạng thái của khí khổng, cường độ hô hấp của 
1á, v.v... để xác định thời điểm cần tưới nước. 

— Lượng nước cần tưới là bao nhiêu? Lượng nước tưới phải căn cứ vào 
nhu cầu nước của từng loài cây, tính chất vật lý, hóa học của từng loại đất 
và các điều kiện môi trường cụ thể. 

— Cách tưới nước như thế nào? Cách tưới nước phụ thuộc vào các nhóm 
cây trồng khác nhau. Ví đự: Cây lúa nước có thể tưới ngập nước, đối với các 
cây trồng cạn thì cần tưới đạt 80% ẩm dung toàn phần của đất. Cách tưới 
nước còn phụ thuộc vào các loại đất. Ví đụ: đối với đất cát phải tưới nhiều 
lần, đối với đất mặn phải tưới nhiều nước hơn nhu cầu nước của cây, v.v... 


32 


1.2.ð. Bón phân hợp lý cho cây trồng 

Phân bón có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất cây 
trồng. Vì vậy, vấn để bón phân hợp lý cho cây trồng là vấn đề hết sức quan 
trọng trong nông nghiệp. Cũng như vấn để tưới nước hợp lý, vấn để bớn 
phân hợp lý cho cây trồng cũng phải trả lời và thực hiện những vấn để sau: 
Bón bao nhiêu, bón khi nào, bón thế nào và bón loại phân gì? 

a) Lượng phân bón phải cắn cứ uào các yếu tố sau đây 

— Nhu cầu đinh đưỡng của cây trồng (lượng chất dinh dưỡng để hình 
thành một đơn vị thu hoạch). 

~ Khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất. 

— Hệ số sử dụng phân bón, 

Dựa vào các yếu tố này có thể tính được lượng phân bón cần thiết cho 
một thu hoạch định trước. 

b) Thời kỳ bón phân: Phải căn cứ vào các giai đoạn trong quá trình sinh 
trưởng của mỗi loại cây trồng. 

c) Cách bón phân: Bón lót (bón trước khi trồng), bón thúc (bón trong 
quá trình sinh trưởng của cây) và có thể bón phân qua đất hoặc bón phân 
qua lá. 

ở) Bón loại phân gì: Phải dựa vào từng loài cây trồng và giai đoạn phát 
triển của cây. 


1.3. HÔ HẤP TẾ BẢO 


1.3.1. Ba giai doạn hô hấp tế bào. Phân giải glueoz 

Tế bào sống, thực vật cũng như động vật, phân giải các chất hữu cơ 
chứa thế năng để tổng hợp ATP là dạng năng lượng sử dụng cho các quá 
trình sống như tổng hợp chất, sinh trưởng, phát triển, sinh sản... Quá trình 
chuyển hóa năng lượng đó được gọi là sự hô hấp tế bào. Chất hữu cơ cung 
cấp năng lượng có thể là cacbohydrat, lipit, protein..., nhưng trong đa số tế 
bào glueoz là nhiên liệu phổ biến nhất, cho nên ở đây ta xem xét sự phân 
giải glucoz như là mô hình chung của hô hấp tế bào. 

Quá trình phân giải glucoz là quá trình oxy hóa - khử bao gềm các phản 
ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron từ chất phản ứng này sang chất 
phản ứng khác. Trong phản ứng oxy hóa - khử, sự giải phóng electron từ 
một chất nào đó được gọi là sự oxy bóơ, còn sự nhận electron bởi một chất 
nào đó được gọi là sự khử. Chất cho (mất) electron (bị oxy hóa) được gọi là 
nhân tố khử (reducing agent), còn chất nhận electron (bị khử) được gọi là 
nhân tố oxy hóa (oxyđizing agent). Ví dụ, phản ứng oxy hóa - khử của hô 
hấp là: 


33 


§.SINHHOCCƠTHẺ A 


CaH¡;O¿ + 6O; —> 6CO; + 6H;0 
trong đó glucoz bị oxy hóa, còn O¿ bị khử. Glucoz là nhân tố khử, còn O; là 
nhân tố oxy hóa. Nhân tố oxy hóa ở đây là oxy, nhưng trong nhiều phản ứng 
oxy hóa - khử khác, chất oxy hóa tức là chất nhận electron có thể là chất 
nào đó chứ không nhất thiết phải là oxy, uí đự chất NAD!. 

Quá trình hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn diễn ra kế tiếp nhau: 

— Đường phân là giai đoạn phân giải glucoz thành axit piruvic. 

— Chu trình Crep là giai đoạn oxy hóa - khử axit piruvie để giải phóng 
electron. 

~ Chuỗi chuyển electron và tổng hợp A'TP. 

Phương trình chung của sự phân giải glucoz được trình bày như sau: 

OcH¡zO; + 6O; ——> 6CO;+ 6H¿O + Năng lượng (ATP + nhiệt) 

Năng lượng được giải phóng từ phân giải glucoz được tế bào sử dụng để 
tổng hợp ATP từ ADP + P, một phần năng lượng được biến thành nhiệt. Để 
hiểu được quá trình chuyển hóa năng lượng trên đây xem xét 3 giai đoạn 
của hô hấp tế bào. 

œ) Đường phân 

Đường phân là giai đoạn thứ nhất trong sự phân giải glucoz, và có thể 
xem là pha ky khí của hô hấp tế bào (vì không sử dụng oxy), trong đó một 
phân tử glucoz (6 cacbon) bị oxy hóa phân giải thành 2 phân tử axit piruvic 
(3 cacbon), một phần năng lượng giải phóng được tế bào tích vào ATE, 

Glucoz — 2 axit piruvie + 2H;O 

4 phân tử ATP được hình thành, nhưng 2 ATP bị sử dụng cho quá trình 
vì vậy sản sinh được 2 ATP. Đồng thời 4 electron được giải phóng và NAD* 
(micotinamidadenindinucleotit) bị khử thành NADH: 

NAD + 4e + 4H" -› 2 NADH + 9H* 

Thực,ra quá trình đường phân rất phức tạp gồm 10 giai đoạn (10 phản 
ứng) diễn ra trong bào tương, mỗi giai đoạn được xúc tác bởi enzym đặc thù, 
nhưng kết quả là qua đường phân, tế bào sản sinh được 2 ATP và 2 NADH. 
Ta thấy không có CO; được sản sinh trong đường phân. Đường phân có thể 
xảy ra với sự thiếu vắng oxy hoặc với sự có oxy. Khi có oxy, axit piruvie sẽ đi 
vào chu trình Crep để tiếp tục quá trình phân giải. Đối với vi khuẩn ky khí 
thì đường phân (được gọi là sự lên men) là giai đoạn độc nhất để giải phóng 
năng lượng và tích chúng vào ATP, uí dụ sự lên men rượu, lên men axit 
lactie. Đối với cơ thể đa bào thì đường phân là giai đoạn đầu của hô hấp 
hiếu khí, và quá trình chuyển hóa năng lượng vào ATP sẽ được tiếp tục bởi 
chu trình Crep xây ra trong ty thể khi có oxy. 


34 


5.SNHHOCCOTHỂ B 


Chu trình Crep và quá trình oxy - photphorin hóa xảy ra trong ty thể 
có thể xem là pha hiếu khí của hô hấp tế bào. 

b) Chu trình Crep 

Trong trường hợp có oxy, axit piruvic sẽ xâm nhập vào chất nền ty thể. 
Ở đây nhờ hệ enzym có trong chất nền của ty thể, axit piruvic sẽ tiếp tục đi 
vào quá trình oxy hóa - khử và năng lượng được giải phóng sẽ được chuyển 
hóa vào ATP. Đầu tiên 2 axit piruvic chuyển hóa thành 2 axetil coenzym Á 
(axetil CoA) và sản sinh ra 3 CO; và 2 NADH. Tiếp theo 2 axetil CoAÁ đi vào 
chu trình axit citrie (hay còn gọi là chu trình axit tricacboxylhc, hay là chu 
trình Crep vì do ông Hans Krebs phát hiện đầu tiên). Được gọi là chu trình 
axit citric vì sản phẩm đầu tiên từ sự oxy hóa axetil CoA là axit citrie và 
sản phẩm cuối cùng cũng là axit citrie. Chu trình axit citric diễn ra trong 
chất nền ty thể gồm 8 giai đoạn (phản ứng) và được xúc tác bởi 8 enzym đặc 
thà và kết quả là năng lượng được giải phóng được tích vào 2 ATP, 
8 electron được giải phóng trong đó 6 electron sẽ khử 6 NAD' thành 6 
NADH và 2 electron sẽ khử 2 FAD* (favinadenindinucleotit) thành 9 
FADH,, đồng thời giải phóng 4 CO,. Kết quả của chu trình Crep là 9 phân 
tử axit piruvie bị oxy hóa - khử sẽ sản sinh được 2 ATP. Số năng lượng còn 
lại được tích trong 6 NADH và 3 FADH;. 

©) Quá trùnh oxy - phoíphorin hóa 

Quá trình oxy - photphorin hóa là quá trình chuyển hóa năng lượng tích 
trong NADH và FADH; vào trong ATP thông qua chuỗi chuyển electron và 
tổng hợp ATP được thực hiện ở màng trong của ty thể. 

— Chuỗi chuyển eleetron: 

Chuỗi chuyển electron bao gồm 4 phức hệ đa protein định vị ở màng 
trong của ty thể (được gọi theo thứ tự từ I - IV) (hình 1.7). Màng trong của 
ty thể tạo nên các mào do đó làm tăng diện tích của màng dẫn tới tăng cao 
số lượng chuỗi chuyển electron chứa trong màng lên hàng nghìn chuỗi/ một 
ty thể. Các chất chuyển electron đóng vai trò như những chất nhận và cho 
electron. Ta đã biết là qua quá trình đường phân và chu trình Crep, các 
electron được giải phóng đã được tích vào NADH và FADH; có mặt trong 
chất nền. NADH sẽ chuyển electron cho flavoprotein FMN (được gọi theo 
tên của nhóm không phải protein của phức hệ là EFMN - flavin 
mononucleotit) có trong phức hệ I, Trong phức hệ I, FMN sẽ chuyển 
electron cho protein Fe - § (protein chứa sắt và lưu huỳnh), protein Fe - 8 
sẽ chuyển eleetron cho ubikinon Q. Ubikinon Q là chất nhận eleetron 
(không phải protein) có mặt trong màng nhưng thường không chứa trong 
phức hệ. Một mặt khác, XFADH; chuyển electron cho protein Fe - S của phức 
hệ II, protein Ee - § lại chuyển eleetron cho ubikinon Q. Dòng electron từ 


35 


ubikinon Q được chuyền cho các chất của phức hệ III bao gồm các eytoerom 
b, e1, tiếp đó eleetron được chuyền qua eytoerom e (một protein không nằm 
trong màng mà ở dạng hòa tan trong chất nền cạnh màng) đến phức hệ IV 
bao gồm các eytocrom a và a3 (còn được gọi là cytoerom oxydaza). Cytoerom 
là những protein có chứa nhóm hem chứa Fe (giống hem của hemoglobin 
của máu), nhờ nguyên tử Fe chúng có khả năng nhận electron và chuyền 
electron. Cuối cùng cytocrom a3 chuyền electron cho oxy. Oxy là chất nhận 
electron cuối cùng trong chuỗi chuyền electron. Oxy liên kết với hydro tạo 
nên nước H;O. Mục đích của dãy chuyển electron là kìm hãm tốc độ “rơi 
năng lượng” của electron từ NADH và FADH; đến oxy, từ đó năng lượng 
trong eleetron được giải phóng từ từ từng phần nhỏ một qua nhiều chặng 
của chuỗi. Nếu như năng lượng trong electron giải phóng từ NADH và 
FADH; được chuyền ngay cho oxy sẽ xảy sự “bùng nổ nhiệt” đốt cháy tế bào. 
Một vấn đề đặt ra là qua quá trình chuyền eleetron, năng lượng được giải 
phóng từ từ từng phần một, nhưng số năng lượng này sẽ được tích vào ATP 
như thế nào? Sự tổng hợp ATP được kèm theo chuỗi chuyền electron và điễn 
ra nhờ phức hệ protein - enzym ATTP - sintetaza (được gọi là phức hệ Fo - F1) 
khu trú trong màng trong của ty thể theo cơ chế hóa thẩm thấu. 

| Phức hệ 
! protein 


của chuỗi 
chuyền 
electron) 


Hình 1.7. Các thành phần của chuỗi hô hấp 
được định vị trên màng trong của ty thể 


- Sự tổng hợp ATP. Cơ chế hóa thẩm thấu: 

Sự tổng hợp ATP được kèm theo chuỗi chuyển electron nhờ phức hệ 
ATTP - sintetaza trong màng trong (màng của mào) ty thể. ATP - sintetaza 
hoạt động như một bơm ion H*. Sự chuyền electron qua chuỗi tạo nên lực để 
vận tải proton (H') từ chất nền qua màng vào xoang gian màng và như vậy 
đã tạo nên gradien H" (sai khác nông độ H") giữa hai phía đối lập của màng 


36 


trong (giữa xoang gian màng và xoang chất nền), tức là tạo nên điện thế 
màng. Lực điện thế màng này tạo nên dòng H* từ xoang gian màng đi 
xuyên qua phức hệ ATP - sintetaza vào chất nền và là động lực thúc đẩy 
ATP - sintetaza hoạt động tổng hợp ATP từ ADP và P có trong chất nền. Cơ 
chế này được gọi là cơ chế hóa thểm thấu (chemiosmosis) của sự tổng hợp 
ATP trong màng ty thể (được Peter Mitchell phát kiến và ông đã được giải 
thưởng Nobel vào năm 1978). ATP - sintetaza là phức hệ protein gồm 2 đơn 
vị cấu thành. Một đơn vị gồm nhiều polypeptit tạo thành. Một đơn vị tạo 
nên cái cuống nằm trong màng trong (Fo), một đơn vị khác tạo nên cái mũ 
nằm nhô ra trong xoang nền (F1) (vì vậy ATP - sintetaza được gọi là phức 
hệ Fo - F1 có dạng hình nấm với kích thước khoảng 11nm). Khi có đồng H* 
đi từ xoang gian màng vào chất nền xuyên qua phần cuống tạo nên lực làm 
xoay phần cuống (hoạt động như một mấy rotor nano), đồng thời làm xoay 
phần mũ hoạt động như một chiếc bàn xoay thu hút ADP và P liên kết với 
nhau tạo nên ATP (hình 1.8). 

Sơ đồ ở hình 1.8 và chỉ ra sự sản sinh ATP của đường phân, chu trình 
Crep và chuỗi chuyển eleetron kèm theo sự tổng hợp ATP 


Š c5 
#% 42 NADHš$3* 


SG 3 
Đường phản 


Ệ Glucoz mạ. Âxit lam 
lộ piruvicl 5S 


3 


kIƒ 


hệt Sun lát tì A bề Sony Xe 


Hình 1.8. Sơ đồ ba giai đoạn của hô hấp tế bào 


1.3.2. Hiệu suất sở dụng năng lượng của hô hấp tế bào 


Qua 3 quá trình: đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyển eleetron 
kèm theo sự tổng hợp ATP chúng ta thấy: 


— Phân tử glueoz bị phân giải 
giải phóng đã được tích vào ATP, 

~ Qua đường phân tạo nên 9 ATP và 9 NADH. 

— Qua chu trình Crep tạo nên 2 ATP, 8 NADH và 9 FADH,. 


qua nhiều giai đoạn và năng lượng được 


37 


— Qua chuỗi chuyển electron, các electron tích trong NADH và FADH; 
được chuyển qua chuỗi chuyển electron và với cơ chế hóa thẩm thấu đã tạo 
nên từ 32 đến 34 ATP. 

— Tổng kết lại, tổng số ATP được tạo ra là: 2 ATP (từ đường phân) + 2 
ATP (từ chu trình Crep) + 32 hoặc 34 ATP (từ chuỗi chuyển electron và 
tổng hợp ATP nhờ ATTP - sintetaza) = 36 hoặc 38 ATP, Đạt hiệu suất 36 hay 
38 ATP là tùy thuộc vào loại tế bào. Ví dự đối động vật, với tế bào nơron 
hiệu suất là 36 ATP còn đối với tế bào gan, hoặc tế bào cơ tìm đạt 38 ATP, 

~ Hiệu suất chuyển hóa năng lượng của quá trình hô hấp là: một mol 
glucoz khi bị phân giải sẽ giải phóng 686kcal. Số năng lượng cần tích vào 
ATTP là 7,3kcal/mol. Như vậy trong 38 ATP đã tích được: 38 x 7,3 = 277,4kcal. 
Hiệu suất chuyển hóa năng lượng sẽ là: 277,4/686 z 0,4. Như vậy có khoảng 
40% năng lượng được chuyển hóa từ glucoz sang ATP. Số 60% năng lượng còn 
lại được chuyển thành nhiệt (oí dự, cơ thể chúng ta sử dụng một phần số 
nhiệt năng để đuy trì thân nhiệt ~379C), số còn lại bị thoát ra môi trường. 


1.3.3. Quá trình lên men (fƒerrmentation) 

Như trên đây ta đã thấy sự phân giải glucoz đến tận cùng để tổng hợp 
ATP xảy ra với sự có mặt của oxy như là chất nhận electron cuối cùng. Nếu 
không có oxy thì quá trình oxy - photphorm hóa bị đình trệ. Tuy nhiên có 
nhiều dạng tế bào oxy hóa chất hữu cơ để tích lũy ATP không cần đến oxy, 
đó là sự lên men. Ta đã biết qua quá trình đường phân, glucoz bị oxy hóa 
phân giải thành 2 phân tử piruvat (piruvat là dạng ion hóa của axit piruvic) 
không cần đến oxy (cần nhớ là sự oxy hóa không nhất thiết phải phản ứng 
với oxy mà là sự giải phóng eleetron và proton từ một chất nào đó). Như vậy 
ở đây chất nhận electron (nhân tố oxy hóa) là NAD* chứ không phải oxy. 
Chất NAD' khi nhận electron (nhận proton) sẽ biến thành NADH (nhân tế 
khử), một số năng lượng được giải phóng được sử dụng để tổng hợp 2 phân 
tử ATP. Nếu có oxy, piruvat sẽ được tiếp tục oxy hóa trong ty thể. Sự lên 
men là một trường hợp biến đổi của quá trình đường phân trong điều kiện 
thiếu oxy (ky khi). Trong điều kiện không có oxy, piruvat không đi vào quá 
trình oxy - photphorin hóa mà sẽ bị biến đổi thành các sản phẩm cuối cùng 
khác nhau: ancol (sự lên men rưgu) hoặc axit lactic (sự lên men axit lactic). 

d) Sự lên men rượu là sự lên men trong đó sản phẩm cuối cùng là aneol 
(rượu ethanol). Quá trình lên men rượu bao gồm đường phân tạo ra piruvat, 
sau đó piruvat chuyển hóa thành axetaldehit (2C) với sự giải phóng CO¿, 
Tiếp theo axetaldehit bị khử bởi NADH để tạo thành ethanol và tái sinh 
NAD'. NAD* được tái sử dụng cho đường phân tiếp tục. Đa số vi khuẩn, 
nấm men thực hiện sự lên men rượu trong điều kiện ky khí để tích lũy năng 


38 


lượng vào ATP. Con người sử dụng vi khuẩn và nấm men trong công nghệ 
lên men sản xuất rượu bia, làm bánh mỳ,... 

b) Sự lên men axit lactic là sự lên men trong đó sản phẩm cuối cùng là 
axit lactic. Trong sự lên men axit lactic, piruvat bị khử trực tiếp bởi NADH 
để tạo thành axit lactie với sự giải phóng CO¿. Sự lên men axit lactie quan 
sát thấy ở một số vi khuẩn và nấm. Vi khuẩn và nấm thường được sử dụng 
trong công nghệ sản xuất phomat, sữa chua, 

Đối với thực vật, ngoài hô hấp hiếu khí, cũng quan sát thấy lên men, uý 
đụ lên men rượu (ở mầm đậu Hà Lan, lúa, đại mạch vào những ngày đầu 
sau khi nảy mầm, ở rễ cà rốt), lên men axit lactie (khoai tây giữ trong khí 
nịtơ). Quá trình lên men rượu cũng có thể xây ra ở cắc mô thực vật được 
cung cấp oxy một cách bình thường. Ví dụ, trong mô mọng nước của quả 
táo, chanh, quất,... thấy xuất hiện các sản phẩm của lên men rượu. 

Đối với cơ thể người, trong tế bào cơ khi thiếu oxy, quá trình đường 
phân sẽ chuyển thành quá trình lên men axit lactie và khi đó piruvat sẽ 
chuyển thành axit laetic. Axit lactíc là chất độc tích lũy nhiều trong cơ thể 
8ây nên mệt mỏi và đau (uý đụ khi ta chạy nước rút 10Ôm, leo nhanh cầu 
thang nhiều bậc), nhưng bình thường axit lactic được chuyên chở đến gan 
nhờ dòng mu, trong gan chúng lại được chuyển hóa thành piruvat để cơ 
thể sử dụng. 

©) So sánh sự lên men uới hô hấp tế bào 

— Giống nhau: 

+ Đều thông qua quá trình đường phân để phân giải glueoz thành 
piruvat và tổng hợp được 2 phân tử ATP. 

+ Đều sử dụng chất NAD” làm chất nhận electron để tạo thành NADH. 

— Khác nhau: 


+ Trong cơ chế oxy hóa NADH thành NAD*, Đổi với lên men, chất nhận 
electron cuối cùng là piruvat (trong sự lên men axit lactic), hoặc là 
axetaldehit (trong sự lên men rượu). Trái lại, đối với hô hấp, chất nhận 
electron cuối cùng là oxy. 

+ Trong cơ chế chuyển hóa năng lượng. Đối với hô hấp, sự chuyển 
electron từ NADH sang oxy không chỉ để khôi phục NAD' mà còn là động 
lực để tạo được nhiều ATP hơn. Nếu so sánh hiệu suất chuyển hóa năng 
lượng, thì hô hấp sản sinh số lượng ATP nhiều hơn 19 lần so với lên men 
(38ATP/2ATP). 

d) Tiến hóa của đường phân 


Vai trò của đường phân trong sự lên men cũng như trong hô hấp thể 
hiện quá trình tiến hóa lâu dài. Có thể xem đường phân là dạng chuyển hóa 


39 


năng lượng cổ sơ nhất. Các cơ thể nhân sơ đầu tiên (xuất hiện cách đây 
khoảng 3,5 tỷ năm) sinh sống trong điều kiện chưa có oxy (oxy trong khí 
quyển chỉ xuất hiện khi xuất hiện các vì khuẩn lam cách đây khoảng 2,5 - 
9,7 tỷ năm), chúng sử dụng đường phân để tạo ATP không cần đến oxy. 
Đường phân được thực hiện trong tế bào chất không cần đến bào quan. Các 
cơ thể nhân sơ hiện nay tiếp tục sử dụng đường phân ở dạng lên men, còn cơ 
thể nhân chuẩn sử dụng đường phân như là giai đoạn đầu tiên của quá 
trình hô hấp tế bào 
1.3.4. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hô hấp 

a) Hồ hấp uà nhiệt độ 

Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzym, đo 
đó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ. 


Mối quan hệ giữa cường độ hô hấp và nhiệt độ thường được biểu điễn 
bằng đồ thị có đường cong một đỉnh (hình 1.9). 


Cường độ hỗ hấp 
(mgCO¿igiờ) 


359 450 550 Nhiệt độ (0C) 
Hình 1.9. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hô hấp 

Nhiệt độ thấp nhất tại đó cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng 
.0°C - 10%C tùy theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau. 

Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng 859C - 40°C. 

Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng 4ö°C - 559C. 

b) Hô hấp uới hàm lượng nước trong cở thể, cở quan hô hấp 

Nước là dung môi và là môi trường cho các phần ứng hóa học xây Ta. 
Nước còn tham gia trực tiếp vào quá trình oxy hóa nguyên liệu hô hấp. Vì 
vậy hàm lượng nước trong cơ quan, cơ thể liên quan trực tiếp đến cường độ 
hô hấp. 

Các nghiên cứu cho thấy: Cường độ hô hấp tỷ lệ thuận với hàm lượng nước 
(độ ẩm tương đối) của cơ thể, cơ quan hô hấp. Hàm lượng nước trong cơ quan 


40 


hô hấp càng cao thì cường độ hô hấp càng cao và ngược lại. Hạt thóc, ngô phơi 
khô có độ ẩm khoảng 13 - 16% có cường độ hô hấp rất thấp (ở mức tối thiểu). 

©) Hô hấp oà nông độ O„ CO; trong không khí 

~ Nồng độ O„: O; tham gia 
trực tiếp vào việc oxy hóa các 
chất hữu cơ và là chất nhận 
điện tử cuối cùng trong chuỗi 
chuyển điện tử để sau đó hình 
thành nước trong hô hấp hiếu 
khí. Vì vậy, nếu nồng độ O, 
trong không khí giảm xuống 
dưới 10% thì hô hấp sẽ bị ảnh 
hưởng và khi giảm xuống đưới 0 


Cưởng độ hồ hấp 
(mgCO,igiờ) 


R Nổng độ COz(ppm) 
5% thì cây chuyển sang phân 
giải ky khí là đạng hô hấp Hình 1.10. Ảnh hưởng của nổng độ CO, 
không có hiệu quả năng lượng, lên hô hấp 


rất bất lợi cho cây trồng. 

~ Nồng độ CO;: CO; là sản phẩm của quá trình hô hấp. Các phản ứng 
decacboxy hóa để giải phóng ©O; là các phản ứng thuận nghịch. Nếu hàm 
lượng CO; cao trong môi trường sẽ làm cho phản ứng chuyển dịch theo 
chiều nghịch và hô hấp bị ức chế (hình 1.10). 

1.3.5. Hô hấp uà uấn để bảo quản nông sản thực phẩằn 

&) Mục tiêu của bảo quản: Giữ được đến mức tối đa số lượng và chất 
lượng của đối tượng bảo quản trong suốt quá trình bảo quản. 

b) Ảnh hưởng của hô hấp trong quá trình bảo quản 

Hô hấp tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản, đo đó làm giảm số 
lượng và chất lượng trong quá trình bảo quản. 

~ Hô hấp làm tăng nhiệt độ trong môi trường bảo quản, do đó làm tăng 
cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản. 

~ Hô hấp làm tăng độ ẩm của đối tượng bảo quản, do đó làm tăng cường 
độ hô hấp của đối tượng bảo quản. 

— Hô hấp làm thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản: Khi 
hô hấp tăng, O; sẽ giảm, CO; sẽ tăng và khi Ó; giảm quá mức, CO; tăng 
quá mức thì hô hấp ở đối tượng bảo quản sẽ chuyển sang dạng phân giải ky 
khí và đối-tượng bảo quản sẽ bị phân hủy nhanh chóng. 

c) Các biện pháp bảo quản 

Các biện pháp bảo quản đều nhằm mục đích giảm mức tối thiểu cường 
độ hô hấp. 


6.SNHHOCCƠTHỂ A, 4i 


Để giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu (không giảm đến 0 vì đối 
tượng bảo quản sẽ chết) người ta thường sử dụng ba biện pháp bảo quản 
sau đây: 

~ Bảo quản khô: Biện pháp bảo quản này thường sử dụng để bảo quản 
các loại hạt trong các kho lớn. Trước khi đưa hạt vào kho, hạt được phơi khô 
với độ ẩm khoảng 13 - 16% tùy theo từng loại hạt. 

- Bão quản lạnh: Phần lớn các loại thực phẩm, rau quả được bảo quản 
bằng phương pháp này. Chúng được giữ trong các kho lạnh, tủ lạnh ở các 
ngăn có nhiệt độ khác nhau. Ví đự: khoai tây ở 4°C, cải bắp ở 1C, cam, 
chanh ở 69C, và các loại rau khác là 8 - 7°C. 

~ Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO; cao gây ức chế hô hấp: Đây là 
biện pháp bảo quản hiện đại và cho hiệu quả bảo quản cao. Biện pháp này 
thường sử dụng các kho kín có nồng độ CO; cao, hoặc đơn giản hơn là các 
túi polyetilen. Tuy nhiên, việc xác định nồng độ CO; thích hợp là điều kiện 
hết sức quan trọng đối với các đối tượng bảo quản và mục đích bảo quản. 


1.4. QUANG HỢP 


1.4.1. Khái niệm uề quang hợp 

Quang hợp là phương thức dinh dưỡng của các sinh vật có khả năng 
chuyển hóa quang năng thành hóa năng tích trong các chất hữu cơ. Quang 
hợp không chỉ là phương thức đinh dưỡng đặc trưng cho tảo và thực vật mà 
còn có ở các vi khuẩn quang hợp và vi khuẩn lam. Các sinh vật quang hợp 
là những sinh vật sản xuất và chúng cung cấp nguồn chất hữu cơ cho.các 
sinh vật tiêu thụ trong sinh giới. 

Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp ở cây xanh như sau: 

6 CO; + 12 H;O + quang năng — CạH;;O¿ + 6O;+6 H;O 
trong đó chất cacbohydrat được tạo thành là glucoz. HạO có cả ở hai vế vì tế 


bào sử dụng 12 phân tử H;O, nhưng lại sản sinh ra 6 phân tử HạO qua quá 
trình quang hợp. 


1.4.2. Sắc tổ quang hợp uà lục lạp 

Vi khuẩn cũng như tảo và thực vật có khả năng quang hợp là nhờ có 
các sắc tố quang hợp. Đối với tảo và thực vật, sắc tố quang hợp chủ yếu là 
chất điệp lục có màu lạc (clorophyl), ngoài ra còn có chất sắc tố vàng, da 
cam (carotenoit), và sắc tố xanh mật (phicobilin). Các sắc tế chứa trong 
màng tilacoit của lục lạp. Nhờ các sắc tố chứa*trong lục lạp mà cây xanh có 
khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời và chuyển hóa thành năng lượng tích 
trong chất hữu cơ. 


42 


Ỏ vi khuẩn quang hợp, sắc tố là bactefiorodopxin, bacterioclorophy], 
hoặc bacteriopheophitin định khu trong màng sinh chất vì chúng chưa có 
lục lạp. Đối với vi khuẩn lam thì hệ sắc tố clorophy] không được định khu 
trong lục lạp (vì chúng không có lục lạp) mà định khu trong các màng 
tiÌacoit là phần biến đối của màng sinh chất, nằm rải rác trong tế bào chất. 
1.4.3. Các pha của quang hợp 

Quá trình quang hợp là một chuỗi dài các phân ứng oxy hóa - khử, 
phức tạp gồm hai pha: pha sáng và pha tối. 

Sơ đồ 2 pha của quang hợp (hình 1.11): 


H;O ATP co, 
Pha sáng NADPH 
O; CH„O 


Hình 1.11. Sơ đồ 2 pha của quang hợp 
œ) Pha sáng 


Trong pha sáng chất clorophyl hấp thụ các quang tử (photon), một số 
electron được giải phóng khỏi quỹ đạo, các electron giải phóng được truyền 
qua chuỗi chuyển electron khu trú trong màng tilacoit của lục lạp. Sự 
chuyển electron đã tạo nên một thế năng dẫn đến sự tổng hợp ATP nhờ 
phức hệ ATTP - sintetaza có trong màng tilacoït. 

Trong pha sáng dưới tác động của ánh sáng, nước được phân ly để cung 
cấp electron bù đấp cho số electron bị giải phóng khỏi clorophyl. Sản phẩm 
của quang phân nước là O; và các proton (H*). Các electron được chuyển cho 
NADPF' và NADP” biến thành NADPH; ATP và NADPH là nguồn năng lượng . 
và lực khử cần cho giai đoạn tối. Pha sáng được biểu điễn ở sơ đồ hình 1.12. 

Năng lượng 


‡ 
4 [OH] —~ 2H¿O + O; 
NADP + 2H _—_„ NADPH + H† 


Hình 1.12. Sơ đồ pha sáng của quang hợp 
dÌ: diệp lục (clorophyl) ở trạng thái gốc; di*: diệp lục ở trạng thải kích thích. 
~ Hệ quang hợp: 


Hệ quang hợp được xem như đơn vị quang hợp có chức năng thu bắt 
photon từ ánh sáng mặt trời, chứa trong màng tilacoit, bao gồm phức hệ 


4 


protein chứa các sắc tố được gọi là phức hệ thu bắt photon. Phức hệ thu bắt 
photon bao gồm protein đặc thù hiên kết với các phân tử sắc tố khác nhau 
(clorophy] a, elorophy] b, và carotinoit). 

Trong phức hệ thu bắt photon có chứa trung tâm phản ứng. Trung tâm 
phần ứng là protein chứa 2 phân tử clorophyl a và chất nhận electron đầu 
tiên. Phức hệ thu bắt photon đóng vai trò như giàn anten thu bắt các 
photon. Khi một phân tử sắc tố thu nhận một photon thì năng lượng được 
chuyển từ phân tử sắc tố này sang các sắc tế khác và cuối cùng chuyển vào 
cho 2 phân tử chlorophyl a trong trung tâm phản ứng. Khi clorophyl a thu 
nhận photon, electron của chúng bị giải phóng ra khỏi quỹ đạo. Bình 
thường nếu chúng ta tách elorophyl khỏi lục lạp và để trong ống nghiệm thì 
khi chúng hấp thụ photon, electron được giải phóng sẽ nhanh chóng trở về 
quỹ đạo và năng lượng photon sẽ chuyển hóa thành nhiệt và phát quang. 
Nhưng trong trung tâm phản ứng, electron được giải phóng không trở về 
trạng thái gốc ban đầu vì chúng được chuyển cho chất nhận đầu tiên có 
trong trung tâm. Trong màng tilacoit của lục lạp thường chứa 2 hệ quang 
hợp: hệ quang hợp Ï và hệ quang hợp II sai khác nhau ở trung tâm phản 
ứng về clorophyl a và protein liên kết với chúng. Trong hệ quang hợp II, 
clorophyl a có bước sóng 680nm (được gọi là P680), còn trong hệ quang hợp 
1, clorophy] a có bước sóng ?00nm (được gọi là P700). Chúng ta hãy xem xét 
cơ chế hoạt động của 2 hệ quang hợp trong sự chuyển hóa năng lượng 
photon thành năng lượng tích trong ATP và NADPH của pha sáng. Khi 
electron được giải phóng tùy theo con đường chuyển của chúng qua chuỗi 
chuyển electron, người ta phân biệt: dòng chuyển eleetron không vòng và 
dòng chuyển electron vòng. 

— Đồng chuyển electron không vòng bao gồm 8 giai đoạn: (1) 2 phân tử 
clorophyl a P 680 trong hệ II hấp thụ photon và trở thành trạng thái kích 
thích, electron được giải phóng. (2) electron được thu bắt bởi chất nhận đầu 
tiên của trung tâm phần ứng. (3) phân tử nước bị phân ly thành 2 electron, 
2 lon hydro và một nguyên tử oxy nhờ enzym. Electron được giải phóng từ 
sự phân ly nước được dùng để bù cho electron của P680 bị mất di. Các 
nguyên tử oxy nhanh chóng liên kết với nhau tạo nên phân tử oxy (O;). (4) 
electron mang năng lượng kích thích do ánh sáng được chuyển từ hệ II sang 
hệ I thông qua chuỗi chuyển electron (hoạt động giống chuỗi chuyển 
electron của hô hấp trong ty thể) gồm plastokinon (Pq), phức hệ cytocrom 
và plastoxyanin ŒPe). (ð) năng lượng được giải phóng do dòng electron “rơi” 
được sử dụng để tạo nên ATP nhờ phức hệ ATP - sintetaza định khu trong 
màng tilacoit. (6) Đồng thời, trong phức hệ I, 2 phân tử clorophy] a P700 
của trung tâm phản ứng hấp thụ photon, electron được giải phóng và được 
chuyển ngay cho chất nhận đầu tiên của trung tâm phản ứng. “Lỗ hồng” 


44 


electron của P700 được bù đắp bởi electron đến từ phức hệ II. (7) eleetron 
mang năng lượng kích thích do ánh sáng được chuyền từ chất nhận đầu 
tiên trong phức hệ I được chuyển cho protein ferredoxyn (Fd) định khu 
trong màng tilacoit. (8) enzym NADP+ reductaza xúc tác chuyển electron từ 
Fd sang NADP' để tạo thành NADPH, 

Sơ đồ phức tạp của 8 giai đoạn (hình 1.13) qua đó năng lượng ánh sáng 
được hấp thụ bởi clorophyl và được chuyển hóa thành năng lượng tích trong 
ATP và NADPH là các chất tích năng lượng được tế bào sử dụng để tổng 
hợp glueoz trong pha tối của quang hợp. 


Chất nền DÒNG ĐIỆN TỬ QUAY VÒNG 


Ánh sáng 
Trao đổi 
điện tử 


ACP +Ð 
(truyền 3H+ 
để tổng hợp 
một ATP) 


Phức hệ anten 


— m— 
Màng tilacoit. 


H;O' % 
Quang Dòng điện tử 
phân Iy(Oa không quay vòng 
nước 
Quang hệ II Phức hệ Quang hệ I NADP reductaza  ATP sintetaza 
Cytocrom bạ.; 
Xoang filacoit pPlastoquinon  plastoxianin ferredoxin 


Hình 1.13. Tám giai đoạn của pha sáng của quang hợp ở thực vật 


— Dòng chuyền eleetron vòng: Ngoài dòng electron không vòng, trong 
màng tilacoit còn tôn tại đồng chuyển electron vòng. Khác với dòng electron 
không vòng (sử dụng cả hai phức hệ II và I để tạo nên ATP và ADPH), dòng 
electron vòng chỉ sử dụng phức hệ I và chỉ tạo ra ATP. Dòng electron được 
chuyển từ P700 của trung tâm phản ứng của hệ I sang cho ferredoxyn, qua 
cytocrom, plastoxyanin lại quay về P700 thành vòng khép kín và chỉ tạo ra 
ATP. Người ta cho rằng vai trò của dòng electron vòng là để bổ sung lượng 
ATP sử dụng cho quá trình tổng hợp chất ở pha tối trong trường hợp sự tổng 
hợp chất đòi hỏi cung cấp nhiều lượng ATP hơn bình thường. Vì lẽ rằng 
lượng ATP và NADPH của đòng eleetron không vòng cung cấp cho pha tối 
là như nhau, vì vậy trong trường hợp, nếu sự tổng hợp glucoz trong pha tối 
yêu cầu cung cấp nhiều ATP hơn thì lượng ATP thiếu sẽ được cung cấp 
thêm từ dòng eleetron vòng, Sự hoạt động phối hợp giữa hai dòng chuyền 
electron có tác dụng điều chỉnh lượng cung cấp ATP cần cho pha tối của 
quang hợp. 


45 


Cơ chế chuyển hóa năng lượng từ dòng năng lượng electron để tổng hợp 
ATP trong lục lạp cũng theo cơ chế hóa thẩm thấu giống với hô hấp trong ty 
thể. Năng lượng từ dòng eleetron “rơi” là động lực tạo nên gradien H* (tức là 
điện thế màng) giữa 2 phía đối điện của màng tilacoit (giữa xoang màng 
tilacoit và xoang chất nền lục lạp. Dòng proton H* sẽ đi xuyên qua phức hệ 
ATTP - sintetaza có trong màng tilacoit kích động chúng tổng hợp ATP từ 
ADP và P. Phần mũ của ATTP - sintetaza nằm thòi ra phía chất nền cho nên 
ATP được tổng hợp sẽ đi vào chất nền để sử dụng cho sự tổng hợp glucoz 
xảy ra trong chất nền lục lạp. 

b) Pha tối 


Pha tối xảy ra trong chất nền của lục lạp và không cần đến ánh sáng 
nhưng lại cần đến CO; và hệ enzym có trong chất nền của lục lạp. Tế bào đã 
sử dụng năng lượng do pha sáng cung cấp (ATP và NADPH) để tổng hợp 
nên glucoz thông qua một chu trình được gọi là chu trình Calvin. Nếu thiếu 
ATP và NADPH, sự tổng hợp glueoz bị ngừng trệ, vì vậy sự tổng hợp gÌucoz 
không cần đến ánh sáng nhưng luôn luôn phụ thuộc vào pha sáng. 

Hình 1.14 chỉ ra các chất tham gia và sản phẩm tạo thành trong pha 
tối của quá trình quang hợp. 


Hình 1.14. Sơ đồ tóm tắt chu trình Calvin 


46 


Chu trình Calvin là chu trình đồng hóa cacbon. Caebon từ phân tử CO, 
cung cấp và sản phẩm được tạo thành ở dạng đường 3 cacbon là 
glixeraldehit - 3 - photphat (G3P), gồm 3 giai đoạn: 

(1) Cố định cacbon: Chu trình sử dụng lần lượt mỗi lần một phân tử 
CO; liên kết với đường 5 cacbon là ribulo - 9 - photphat (RuBP) nhờ enzym 
RuBP cacboxylaza (còn gọi là enzym Rubisco, là enzym có nhiều nhất trong 
cây xanh và cũng là loại enzym có nhiều nhất trong thế giới sống). Sản 
phẩm của phản ứng là hợp chất 6 eacbon không bền vững nên nhanh chóng 
bị phân giải tạo nên hai phân tử 3 - photphatglixerat (3 - PGA). 

(2) Khử cacbon: Mỗi phân tử 3 - photphatglixerat thu nhận nhóm 
photphat từ ATP để tạo thành 1,3 - photphatglixerat. Tiếp theo 1,3 '- 
photphatglixerat bị khử bởi một đôi electron từ NADPH và tạo thành đường 
3 cacbon là glixeraldehit - 3 - photphat (G3P). Người ta đã tính toán được 
rằng phải sử dụng 3 phân tử CO; để tạo nên 6 phân tử G8P, trong đó 1 
phân tử G3P được tế bào sử dụng để tổng hợp nên glueoz hoặc các hợp chất 
hữu cơ khác. Còn 5 phân tử G3P còn lại sẽ được tiếp tục đưa vào chu trình 
để chuyển hóa thành 3 phân tử RuBP. 

(3) Tái sinh RuBP: 5 phân tử G3P 
sẽ tiếp tục đi vào chu trình và sử dụng 
năng lượng từ ATP để tái sinh chất 
đường 3 caebon là ribulo - 2 - photphat 
(RuBP) là chất nhận CO;. Như vậy / 
chu trình Calvin sẽ được tiếp diễn. Tn. King 

Để tổng hợp được một phân tử 
G3P và tái sinh RuBP, chu trình 
Calvin trong chất nền lục lạp tiêu tốn 
9 phân tử ATP và 6 phân tử NADPH 
cung cấp từ pha sáng do sự phối hợp 
của hai hệ quang hợp II và I, phối hợp 
giữa dòng chuyển eleetron không 
vòng và dòng chuyển electron vòng 
mà ta đã xem xét ở phần trên. Sơ đồ 
quang hợp được tóm tắt ở hình 1.15, 


1.4.4. Quang hô hấp 

Thực vật ở cạn xuất hiện cách đây khoảng 47ð triệu năm, Chúng có 
nhiều đặc điểm thích nghỉ với đời sống ở cạn, đặc biệt là vấn đề chống mất 
nước. Một uí dự quan trọng là mâu thuẫn giữa quang hợp và hô hấp cũng 
như giữa quang hợp và sự thoát hơi nước. CO; cần cho quang hợp được thu 
nhận vào lá qua khí khổng, đồng thời khí khổng cũng là con đường thoát 


Hình 1.15. Sơ đồ tóm tắt các giai 
đoạn của quang hợp 


47 


hơi nước chủ yếu. Trong những ngày nắng nóng, đa số cây thường đóng khí 
khổng để tránh mất nước do thoát hơi nước. Điều đó làm giảm lượng CO; 
vào khí khổng và do đó làm giảm quang hợp. Khi khí khổng bị đóng hẹp lạt, 
nông độ CO; trong các xoang khí của lá bị giảm thì nềng độ O; giải phóng từ 
pha sáng của quang hợp tăng lên. Những tình huống trên tạo nên quá trình 
gọi là quang hô hấp. 

Quá trình được gọi là quang hô hấp bởi vì nó xây ra trong ánh sáng 
(quang) và tiêu thụ O¿ và sản sinh CO; (hô hấp). Tuy nhiên, không giống như 
quá trình hô hấp tế bào bình thường, quang hô hấp không sản sinh ATP, mà 
ngược lại tiêu thụ ATP, Cũng không giống quang hợp, quang hô hấp không 
sản sinh ra chất hữu cơ. Như vậy, quang hô hấp làm giảm năng suất quang 
hợp, thể hiện ở chỗ vì có sự chuyển đổi sản phẩm của chu trình Calvin. Bình 
thường quang hợp sử dụng enzym Rubiseo để cố định CO;, chuyển hóa RuBP 
thành chất GAP, từ đó tạo thành đường và các sản phẩm hữu cơ khác. Trong 
trường hợp quang hô hấp thì enzym Rubisco lại liên kết với O; (vì nồng độ O; cao 
trong khí nồng độ CO; thấp) chuyển hóa RuBP thành 2 - cacbon photphoglicolat. 
Chất này không có ích cho cây nên sẽ bị phân hủy. 

Trong đa số loài cây, kể cả cây lương thực, quang hô hấp làm giảm 50% 
năng suất quang hợp. Các nhà trồng trọt rất quan tâm nghiên cứu hiện 
tượng quang hô hấp bởi vì ức chế và loại trừ được quang hô hấp sẽ giúp tăng 
cao sản phẩm quang hợp và từ đó tăng cao sản lượng mùa màng. Trong một, 
số loài cây, đặc biệt là những cây ở vùng khí hậu khô nóng, có nhiều cơ chế 
thích nghỉ để giảm thiểu quang hô hấp và làm tối ưu chu trình Calvin. Hai 
hiện tượng thích nghi quan trọng như thế được quan sát thấy ở thực vật C4 
và thực vật CAM. 


1.4.5. Thực uột C3 uà thực uật C4 

Đối với đa số thực vật có cơ chế tổng hợp chất đường G3P đà nguyên 
liệu để tổng hợp glucoz và các chất hữu cơ khác nhau) như ta đã xem xét ở 
trên đây. Chất G3P là chất đường 3 cacbon cho nên con đường tổng hợp chất 
hữu cơ thông qua chất G3P được gọi là con đường C3 và thực vật đó được gọi 
là thực vật C3. 

Đối với một số thực vật khác được gọi là thực vật C4 được đặc trưng ở 
chỗ trong chư trình Calvin, sản phẩm cuối cùng được tạo ra không phải là 
chất 3 cacbon như G3P mà là chất 4 cacbon. Có khoảng vài nghìn loài thực 
vật thuộc 19 họ, trong đó có nhiều cây trồng như cây mía, cây ngũ cốc thuộc 
họ hòa thảo là thuộc thực vật C4. Thực vật C4 được đặc trưng bởi cấu trúc 
của bộ máy quang hợp. Thực vật C4 có 2 loại tế bào quang hợp riêng biệt: tế 
bào trung điệp của lá (như ở thực vật C3) và các tế bào bao bó mạch của gân 
lá. Quá trình quang hợp (pha tối) được thực hiện tách biệt theo không gian: 


48 


sự cố định CO; từ không khí được thực hiện ở tế bào trung điệp (mô giậu) để 
tạo nên hợp chất 4 cacbon là malat. Malat được xem như nguồn dự trữ 
cacbon tạm thời để cung cấp cho chu trình Calvin xảy ra ở tế bào bao bó 
mạch (hình 1.16). Bằng cách phân vùng để dự trữ nguồn CO; như Vậy, các 
thực vật Ở4 thích nghỉ được với điều kiện nhiệt đới nóng do cường độ chiếu 
sáng quá mạnh làm cho khí khổng phải đóng kín để chống mất nước cho cây 
(vì vậy gây khó khăn cho sự sử dụng CO; của không khí). 


1.4.6. Thực uật CAM 

Loại thích nghỉ quang hợp thứ hai với điều kiện khô nóng được quan sát 
thấy ở thực vật CAM (CAM là viết tắt của Crassulacean Acid Metabolism - 
kiểu chuyển hóa của thực vật họ thuốc bỏng - Crassulaceae là loài cây được 
nghiên cứu đầu tiên). Thuộc thực vật C4 ngoài cây thuộc họ thuốc bỏng còn có 
các cây sống ở sa mạc như xương rồng, dứa... Ở đây sự thích nghỉ của quang 
hợp được thực hiện trong tế bào trung diệp nhưng theo sự phân chia về thời 
gian. Ban ngày để chống mất nước khí khổng đóng và ban đêm khí khổng mở. 
Ban đêm khi khí khổng mở, lá cây tranh thủ hấp thu CO; và biển đổi thành 
chất hữu cơ 4 cacbon tích lũy trong không bào. Về ban ngày, khi khí khổng 
đóng, khi phản ứng sáng cung cấp A'TP và NADPH, chu trình Calvin sẽ xảy ra 
với nguồn CO; cung cấp từ chất hữu cơ dự trữ (hình 1.16). 


CAM s„ o, 
Hình thành 
axit hữu cơ Đêm 
CO, co, 
—= ZZ®*»© 
Tế bào _ 
bao bó Ngày 
mạch 
Đường Đường 


Hình 1.16. Quang hợp ở thực vật C4, cây mía và ở thực vật CAM, cây dứa 


49 


7.SINHHOCCƠTHỂ.A 


1.4.7. Tiến hóa của quang hợp 

Quang hợp xuất hiện rất sớm trong quá trình tiến hóa của cơ thể sống. 
Vi khuẩn quang hợp xuất hiện đầu tiên cách đây khoảng 3,5 tỷ năm. Dạng 
vi khuẩn quang hợp đầu tiên là dạng quang dưỡng giống với quang dưỡng 
của vi khuẩn tía gram âm (hodopseudomonas utridis) hay vì khuẩn cổ ưa 
muối (Haiobaeteria halobium) hiện nay. Chúng không có lục lạp. Hệ sắc tố 
của chúng là sắc tố bacteriorodopxin liên kết với retinol có vai trò hấp thụ 
ánh sáng để thực hiện sự vận chuyển proton H*. Hệ sắc tố cũng như các 
enzym, protein, cofactor tạo nên trưng tâm phản ứng chịu trách nhiệm 
quang hợp đều chứa trong màng sinh chất. Chúng hoạt động tương tự như 
hệ quang hợp II của tảo và thực vật. Hệ sắc tố hấp thụ photon ánh sáng, 
đồng chuyển electron tạo nên gradien H* kích hoạt ATP- sintetaza tổng hợp 
ATP. Đốt với nhiều loại vi khuẩn, uí dự vi khuẩn lục sunphua và vi khuẩn 
helio (Jeliobacteriø), trung tâm phản ứng chứa sắc tố pheophitin và các 
chất chuyển electron, và dòng chuyển electron hoạt động tổng hợp ATP 
giống như hệ quang hợp I của tảo và thực vật. 

Đối với vi khuẩn lam (Cyanobacferia) tuy chúng chưa có lục lạp như tảo 
và thực vật, nhưng chúng có cả hai hệ quang hợp II và I với hệ sắc tố là 
clorophyl a và b, hoạt động giống như ở tâo và thực vật. Điều khác biệt là hệ 
sắc tố II và I không chứa trong lục lạp như ở tảo và thực vật mà được chứa 
trong màng tilacoit nằm rải rác trong tế bào chất. Màng tilacoit của chúng 
là do sự gấp nếp của một phần màng sinh chất được tách ra đi vào tế bào 
chất. Nên nhớ là lục lạp của cơ thể nhân chuẩn (tảo, thực vật) có nguồn gốc 
cộng sinh của một đạng vi khuẩn lam. Dạng quang hợp của vi khuẩn lam là 
dạng quang tự đưỡng xuất hiện đâu tiên, sử dụng sắc tố clorophyl như chất 
hấp thụ photon, sử dụng H,O như là nguồn H* để chuyển hóa thành năng 
lượng ATP và tổng hợp chất hữu cơ từ nguồn cacbon là CO; sản sinh ra khí 
oxy. Vị khuẩn lam xuất hiện cách đây khoảng 2,5 tỷ năm và hoạt động của 
vì khuẩn lam đã tạo nên bầu khí quyển tích lũy nhiều oxy tạo điều kiện cho 
sự xuất hiện các cơ thể hô hấp hiếu khí, 


1.4.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp 

ad) Ánh sáng 

Cây xanh quang hợp mạnh nhất vào buổi sáng sớm và chiều là thời 
gian giàu bức xạ đỏ. 

b) Hàm lượng CO; trong không khí 


Đề thị ở hình 1.17 chỉ ra hàm lượng của CO; trong không khí gây ảnh 
hưởng như thế nào đối với cường độ quang hợp. 


50 
T.SINHHOCCOTHỂ 


c) Nhiệt độ 

Nhiệt độ không khí cũng là nhân tế gây ảnh hưởng đến cường độ 
quang hợp. 

Đồ thị ở hình 1.18 chỉ ra ảnh hưởng của nhiệt độ đến quang hợp. 


Cường độ quang hợp 


1CO,% 


e© | Lượng CO;hấp thụ (mm3) 


0 0,03 0,21 10.20 30 40 t9 
Hình 1.17. Biểu đồ biểu diễn sự Hình 1.18. Biểu đồ biểu diễn 
biến đổi cường độ quang hợp mối quan hệ giữa nhiệt độ và 
theo tỷ lệ CO; không khí quang hợp 


1.4.9. Vai trô của quang hợp đối uới hệ sinh thái uà con người 


ø) Vai trò của quang hợp đối uới hệ sinh thái 

Ba vai trò chủ yếu của quang hợp đối với hệ sinh thái và đời sống con 
người là: - 

— Quang hợp tạo nên chất hữu cơ cung cấp nguồn thức ăn cho toàn bộ 
thế giới sinh vật và con người. 

- Quang hợp tạo cân bằng hệ sinh thái và toàn bộ sinh quyển, đặc biệt 
là cân bằng hàm lượng CO; và O; khí quyển. 

— Quang hợp là phương thức duy nhất chuyển hóa năng lượng ánh sáng 
mặt trời (quang năng) thành hóa năng tích trong chất hữu cơ mà thế giới 
sống có thể sử dụng được. 


b) Quang hợp uà năng suất cây trồng 

—~ Quang hợp quyết định năng suất cây trồng: 

Người ta đã chứng mình được rằng: Quang hợp là quá trình cơ bản 
quyết định năng suất cây trồng. Phân tích thành phần hóa học trong sản 
phẩm thu hoạch của cây trồng có các số liệu sau: C: 45%; O©: 42 - 45%; H: 
6,5% chất khô. Tổng ba nguyên tố này chiếm 90 - 95% khối lượng chất 
khô. Phần còn lại: ð - 10% là các nguyên tố khoáng. Rõ ràng 90 - 95% sản 
phẩm thu hoạch của cây lấy từ CO; và H,O thông qua hoạt động quang 


3l 


hợp. Chính vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng: Quang hợp quyết định 
90 -95% năng suất cây trồng. 

Người ta đã tính được rằng: nếu chỉ sử dụng 5% năng lượng ánh sáng, 
cây trồng đã có thể cho năng suất gấp đến 4 - 5 lần năng suất cao nhất hiện 
nay. Như vậy, trồng trọt đúng là một hệ thống sử dụng chức năng cơ bản của 
cây xanh - chức năng quang hợp và tất cả các biện pháp kỹ thuật của hệ 
thống trổng trọt đều nhằm mục đích sao cho mỗi hoạt động của bộ máy 
quang hợp có hiệu quả nhất. 

— Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua quang hợp: 

Các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng chính là các 
biện pháp nhằm: 

+ Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống 
mới có khả năng quang hợp cao. 

+ Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kỹ thuật 
như bón phân, tưới nước hợp lý. 

+ Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống 
và các biện pháp kỹ thuật thích hợp. 

+ Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải, hoặc trồng 
vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho 
quang hợp. 

~— Triển vọng năng suất cây trồng: - 

Trên quan điểm quang hợp, muốn tăng năng suất cây trồng, chúng ta. 
phải điều khiển hệ quang hợp cả 3 mặt: thành phần tạo nên hệ, cấu trúc của 
hệ và hoạt động của hệ sao cho có hiệu quả nhất. Trong thực tiễn sản xuất, 
người ta đã nghiên cứu tạo ra các hệ quang hợp cho năng suất cao, như hệ 
quang hợp của tảo Chlorella, hệ quang hợp tối ưu của thực vật bậc cao trong 
điều kiện khí hậu nhân tạo. Các hệ quang hợp này đã sử dụng được 5% ánh 
sáng mặt trời và cho năng suất khoảng 125 tạ/ha (vùng ôn đới), 250 tạ/ha 
(vùng nhiệt đới). Trong khi hầu hết các quần thể cây trồng, kể cả quần thể 
rừng nhiệt đới chỉ mới sử dụng được 0,ð - 2,ð% ánh sáng mặt trời và cho năng 
suất khoảng 50 tạ/ha. 

Trong tương lai, với sự tiến bộ của các biện pháp chọn, lai tạo giống mới, 
với sự hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật canh tác, chắc chắn việc nâng cao 
năng suất cây trồng ở một đất nước giàu ánh sáng như nước ta sẽ có triển 
vọng rất to lớn. š 


52 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. Trình bày và vẽ sơ đồ vận chuyển nước từ đất qua rễ vào thân và từ thân lên lá. 
2. Làm bảng liệt kê các nguyên tố vi lượng và chức năng của chứng đối với cây trồng. 
3. Nêu vai trò của nitơ, hấp thụ nitơ và chuyển hóa nitơ ở thực vật. 
4. Nêu các biện pháp tưới nước và phân bón hợp lý cho cây trồng. 
5. Trình bày các hiện tượng xảy ra trong 2 pha quang hợp và nêu mối liên hệ giữa hai 
pha cửa quang hợp. 
6. Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM. 
7, Quang hô hấp là gì? Tại sao quang hô hấp không có lợi cho cây. 
8. Phân tích sai khác giữa hô hấp và quang hợp. 
9. Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua quang hợp, 
10. Nêu cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả. 


33 


Chương 2 


CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 
Ở ĐỘNG VẬT 


Mục tiêu: 

— Trình bày được các phương thức và quá trình tiêu hóa và đinh dưỡng 
ở động vật. 

— Trình bày được các phương thức và con đường trao đổi khí ở động vật. 

— Trình bày được con đường vận chuyển chất trong cơ thể động vật 
thông qua hệ tuần hoàn. Vai trò của máu. 


~ Trình bày các cơ chế cân bằng nội môi và bài tiết các chất dư thừa 
khỏi cơ thể. 


2.1. DINH DƯỠNG VÀ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT 


2.1.1. Phương thức dừnh dưỡng 

Động vật là sinh vật dị dưỡng, chỉ có thể tổn tại và phát triển nhờ các 
chất hữu cơ có sẵn đưới dạng thức ăn lấy từ môi trường ngoài, đó là các, 
đạng hợp chất hữu cơ phức tạp từ các cơ thể khác. Chúng phải trải qua một 
quá trình chuyển hóa trung gian mới tạo thành các hợp chất hữu cơ đơn 
giản, dễ hòa tan và được tế bào hấp thụ như là những chất dinh đưỡng. Đó 
là quá trình tiêu hóa thức ăn. Tùy theo phương thức tiêu hóa thức ăn, người 
ta chia động vật thành 3 loại: động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt và động vật 
ăn tạp. 

Động vật ăn có như trâu, bò, dê, cừu, ốc sên, cào cào ăn chủ yếu các 
thức ăn gồm tảo và thực vật (những cơ thể tự dưỡng). Động vật ăn thịt như 
hổ, báo, nhện, rắn ăn các động vật khác. Động vật ăn tạp như gián, gấu, con 
người,... ăn thực vật cũng như các động vật khác. Mỗi loài động vật đều có 
những cơ cấu thích nghỉ để có khả năng săn bắt và xử lý thức ăn. Phần lớn 
các loài động vật có thể sử dụng các nguễn thức ăn khác nhau trong trường 
hợp thức ăn chính không sẵn có. Vý dự, trâu, bò và hươu, nai là những động 
vật ăn cỏ, song chúng vẫn có thể ăn các động vật nhỏ như côn trùng và 
giun, hoặc trứng chim kèm theo các thức ăn chủ yếu là cỏ và lá cây. Đa số 


54 


động vật ăn thịt có thể ăn được cả thực vật chứa trong đạ dày của con môi. 
Tất cả các động vật còn ăn các vị sinh vật có trong thức ăn của chúng. 

Mặc dù các loại thức ăn và cách ăn của động vật là khác nhau, nhưng 
thức ăn của chúng phải thỏa mãn 3 nhu cầu dinh dưỡng sau; cung cấp năng 
lượng cho hoạt động của tế bào và ed thể; cung cấp nguyên liệu hữu cơ cho 
quá trình sinh tổng hợp (bộ xương cacbon để tổng hợp các phân tử đặc thù 
cho mình); cung cấp các chất dinh đưỡng cần thiết như các axit amin, các 
vitamin mà cơ thể động vật không thể tự tổng hợp được. 

a) Nhu cầu năng lượng 

Động vật cũng như tất cả cơ thể sống khác đều sử dụng năng lượng từ 
dạng ATP để thực hiện sự trao đổi chất, các hoạt động sống khác nhau và 
điều hòa nhiệt. Cơ thể động vật tích lũy ATP nhờ quá trình oxy hóa các hợp 
chất hữu cơ như cacbohydrat, lipit và protein. Bình thường glueoz là nhiên 
liệu chủ yếu để cung cấp năng lượng. Khi lượng glucoz nhiều chúng được 
chuyển hóa thành glicogen là dạng dự trữ trong gan và cơ. Khi cần thiết cơ 
thể sẽ chuyển hóa glicogen thành glucoz. Lượng glueoz trong máu luôn ổn 
định và được điều chỉnh nhờ các hooemon. Nhiên liệu còn được dự trữ trong 
chất béo tích trong các mô mã. Chất béo tích lũy nhiều năng lượng hơn so 
với cacbohydrat và protein, 1 gam chất béo bị oxy hóa cho số năng lượng 
gấp đôi so với oxy hóa 1 gam cacbohydrat hoặc protein. Khi cơ thể bị đói, 
thiếu nguồn năng lượng cacbohydrat và lipit, cơ thể phải sử đụng protein 
của cơ thể (trong cơ, trong các mô,...) như là nguồn nhiên liệu, hệ cơ bị giảm 
khối lượng, não bị thiếu protein có thể dẫn đến thiếu định dưỡng và chết. 
Trái lại, tình trạng dư thừa định dưỡng có thể dẫn đến hậu quả xấu, uí dụ 
bệnh béo phì. Khi chúng ta ăn nhiều chất béo, cơ thể có xu thế tích lũy 
chúng vào các mô mỡ; còn khi chúng ta ăn nhiều chất bột, cơ thể có xu thế” 
oxy hóa chúng, vì vậy sự tăng thể trọng thường là hậu quả trực tiếp của sự 
dư thừa chất béo trong bữa ăn. 

b) Nhụ cầu chất định dưỡng 


Ngoài nhu cầu về nhiên liệu để sản sinh ATP thì eg thể động vật còn có 
nhu cầu về nguyên liệu cần thiết cho quá trình sinh tổng hợp. Để xây đựng 
các phân tử chất hữu cơ phức tạp cần cho sự phát triển và sinh sản, cơ thể 
động vật phải thụ nhận được các chất hữu cơ (tạo bộ xương cacbon) từ thức 
ăn. Từ nguồn eacbon hữu cơ (như chất đường) và nguồn chất nitơ hữu cơ (từ 
các axit amin) đo sự phân giải tiêu hóa protein, cơ thể động vật xây đựng lên 
nhiều phân tử hữu cơ khác nhau: cacbohydrat, lipit, protein và axit nueleie, 


tổng hợp từ nguyên liệu thô. Một số chất định dưỡng cần thiết này là cần cho 


35 


tất cả các động vật, còn một số chất khác chỉ cần cho một số loài. Ví đự, 
vitamin C là chất đinh đưỡng cần thiết cho con người, động vật linh trưởng, 
một số loài chim và rắn, nhưng lại không cần thiết cho đa số các loài khác. 

Khi động vật không được cung cấp đầy đủ một hoặc nhiều chất đinh 
dưỡng cần thiết thì nó sẽ bị suy dinh dưỡng. Ví đự, gia súc hoặc các động 
vật ăn cổ khác có thể bị thiếu chất khoáng nếu người ta chăn thả chúng 
trên những cánh đồng mà đất ở đó thiếu chất khoáng chủ yếu. Tình trạng 
suy dinh dưỡng là phổ biến hơn so với tình trạng thiếu dinh dưỡng trong các 
quân thể người, và kể cả những người thừa dinh dưỡng (uý dự như những 
người béo phì) vẫn có thể bị suy đỉnh dưỡng. 

Có 4 loại chất đính dưỡng cần thiết là: các axit amin không thay thế, 
các axit béo không thay thế, các vitamin và các chất khoáng. 

— Axit amin không thay thế: 

Cơ thể động vật cần có đủ 20 loại axit amin để xây dựng nên protein cơ 
thể, nhưng chúng chỉ có thể tự tổng hợp được khoảng một nửa số axit amin 
này, thậm chí khi trong thức ăn của chúng có đủ nguồn nitơ hữu cơ. Những 
axit amin mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà chỉ có thể lấy từ thức ăn 
ở dạng có sẵn được gọi là các axit qmìn không thay thế. Đối với người trưởng 
thành, có 8 loại axit amin không thay thế là: valin, lơxin, izoløxin, metionin, 
triptophan, treonin, lizin, phenilalanin (đối với trẻ em còn có thêm histidin); 
đối với đa số các loài động vật thì những axit amin nêu trên cũng là các axit 
amin không thay thế. 

Khi trong thức ăn thiếu một hoặc nhiều axit amin không thay thế sẽ 
dẫn đến một dạng suy dinh dưỡng gọi là (biếu đợm. Đây là dạng suy dinh 
dưỡng phổ biến nhất ở các nước nghèo. Những nạn nhân suy dinh đưỡng 
thường là trẻ em, chúng có thể lớn song chậm phát triển về thể chất và trí 
tuệ. Tình trạng suy dinh dưỡng thiếu đạm nêu trên có thể bất nguồn từ 
nguyên nhân trẻ thôi bú mẹ và không được nuôi đưỡng đây đủ. Nguễn thức 
ăn có chứa đủ các axit amin không thay thể gồm thịt, trứng, phomat, sữa, 
bơ và các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Nguồn protein trong các sản 
phẩm động vật là đầy đủ, có nghĩa là chúng cung cấp dầy đủ tất cả các axit 
amin không thay thế. Đa số protein thực vật là không đây đủ vì chúng thiếu 
một hoặc nhiều loại axit amin không thay thế, V/ dự, ngô thiếu lizin và 
triptophan. Nhiều người do hoàn cảnh kinh tế khó khăn chỉ ăn chủ yếu một 
loại lương thực nào đó (0ý dự như ngô, gạo, lúa mỳ, hoặc khoai tây), tuy có 
đủ lượng calo cần thiết nhưng họ vẫn bị thiếu đạm. Vì vậy, để khắc phục 
tình trạng trên thì cần phối hợp nhiều nguồn lương thực khác nhau trong 
bữa ăn để có đủ các loại axit amin không thay thế. 

— Chất béo không thay thế: 


Cơ thể động vật có thể tự tổng hợp phần lớn các chất béo mà chúng cần 


356 


đến. Những axit béo không thay thế là những axit béo mà cơ thể động vật 
không thể tự tổng hợp được, oí dụ như một số axit béo chưa no. Đối với cơ 
thể người đó là øxử iinoleie. Loại axit béo này cần thiết để tổng hợp các 
photpholipit, là loại lipit chủ yếu có trong màng tế bào. Đối với người và các 
động vật, khẩu phần thức ăn bình thường đã có đủ các loại axit béo không 
thay thế nên ít khi xảy ra tình trạng thiếu hụt chất béo. 

— Vitammn: 

Vitamin là các phân tử hữu cơ cần có trong khẩu phần thức ăn với 
lượng rất nhỏ so với axit amin và axit béo không thay thế. Hàng ngày, 
lượng vitamin cần được cung cấp từ khoảng 0,01 - 100mg là đủ. Song, sự 
thiếu hụt vitamin có thể gây nên nhiều tình trạng nghiêm trọng. 

Cho tới nay, người ta đã xác định được 13 loại vitamin cần thiết cho cơ 
thể người. Chúng thực hiện nhiều chức năng sinh lý quan trọng khác nhau. 
Người ta chia vitamin thành 2 nhóm: nhóm vitamin tan trong nước và 
nhóm vitamin tan trong chất béo (bằng 9.1) 


Bảng 2.1. Các vitamin cần thiết cho cơ thể người 


Vitamin Nguồn vitamin | Một số chức năng quan Ì_ Các hội chứng do thiếu 
chủ yếu trọng trong cơ thể hoặc quá thừa vitamin 


Các vitamin tan trong nước 


Bệnh beriberi (do rối loạn 
thần kinh; thiếu máu, gầy 
mòn} 


(thiarnin) đậu, lạc, rau, tách CO; từ các hợp chất 


Vitamin B, Thịt lợn, cây họ | Coenzym có tác dựng 
| loại ngũ cốc | hữu cơ 


VitaminB;y | Các sản phẩm | Thành phần của các Thương tổn ở da như rách 
(riboflavin) | từ sữa, thịt, rau coenzym FAD và FMN mép 
Niacin Thịt, hạt, ngữ Thành phần của các. Tổn thương da và ống tiêu 
cốc coenzym NAD' và hóa, rối loạn thần kinh; tổn 
NADP* thương gan 
Vitamin Bạ Quả, thịt, hạt Coenzym hoạt động trong | Dã bị kích động, co cơ, co 
(piridoxyn} chuyển hóa axit amin giật, thiếu máu; mất cân bằng, 
tê chân, điều chỉnh kém 
Axit Đa số thức ăn: Thành phần của Mệt mỏi, tê, ngứa chân tay 
pantothenic | thịt sản phẩm từ | coenzym A 
sữa, ngũ cốc,... 
[ Axit folic Thực vật xanh, | Coenzym trong chuyển Thiếu máu, tổn †hương ống 
(folaxin) cam, chanh, hóa axit nucleie và axit tiêu hóa; không biểu hiện 
quả, rau củ, ngũ | amin sự thiếu hụt B,; 
cốc, cây họ Đậu 
Vitamin B,; | Thịt trứng, sản | Coenzym hoạt động trong | Thiếu máu, rối loạn thần 
phẩm từ sữa chuyển hóa axit nucleic; kinh 
sự chín của hồng cầu “ở 
57 


8.SINHHOCCƠTHÉA 


Vitamin C 
(axit 
ascobic) 


Các vitamin tan trong chất béo 


Vitamin A 
(retinol) 


Vitamin D 


Vitamin E 
{tocopherol) 


Vitamin K 
(phiokinon} 


Rau, quả, cây 
họ Đậu 


Quả, rau, đặc 
biệt là cam, 
chanh, súp lơ, 
bắp cải, cà 
chua, ớt xanh 


Tiển vitamin A 
(Beta - caroten) 
có trong rau quả 
có màu xanh 
đậm hoặc màu 
vàng cam; retinol 
có trong các sản 
phẩm từ sữa 
Các sản phẩm 
làm từ sửa, lòng 
đỏ trứng 
{Vitamin D được 
tổng hợp trong 
da người khi 
phơi nắng) 

Dầu thực vật, 
quả hạch, hạt 
giống ` 
Thực vật xanh, 
chè (cũng có thể 
được vi khuẩn 
trong ruột già 
tổng hợp) 


Coenzym tham gia quả 
trình tổng hợp chất béo, 
glicogen và axit amin 
Tác động trong tổng hợp 
collagen (trong xương, 
sụn); chất chống oxy hóa 
có tác dụng khử độc và 
tăng cường hấp thụ sắt 


Thành phần của các sắc 
tố mắt, duy trì biểu mô, 
chống oxy hóa; chống 
tổn thương màng tế bào 


Giúp hấp thụ và sử dụng 
canxi và photpho; kích 
thích sinh trưởng xương 


Chất chống oxy hóa; 
chống tổn thương màng 
tế bào 

Quan trọng trong sự 
đông máu 


Viêm da dạng vấy, rối loạn 
cơ thần kinh 


Bệnh Scobut (thoái hóa da, 
răng, mạch máu), mệt mỗi, 
làm vết thương chậm lành, 

làm suy yếu miễn dịch; gây 
rối loạn tiêu hóa 


Rối loạn thị giác; da khô, 
đóng vẩy; đau đầu, dễ bị 
kích động, nôn mửa, rụng 
tóc, mở mắt, tổn thương 
gan và xương 


Còi xương ở trẻ em, loãng 
xương ở người lớn; tổn 
thương não, tìm mạch và 
thận 


Chưa biết rõ ở người, có 
thể gây thiếu máu 


Rối loạn đông máu; thiếu 
máu, tổn thương gan 


— Chất khoáng là chất dinh đưỡng vô cơ có nhu cầu với hàm lượng rất 
ít, từ lmg đến 2500mg một ngày (bảng 2.2). Cũng như nhu cầu về vitamin, 
nhu câu về chất khoáng thay đổi tùy loài động vật. Cơ thể người và các động 
vật có xương sống khác có nhu cầu canxi và photpho với một lượng lớn để 
xây dựng và duy trì bộ xương. Canxi cũng cần thiết cho sự hoạt động bình 
thường của hệ thần kinh và cơ, còn photpho là thành phần của ATP và axit 
nucleic. Sắt có trong thành phần của các cytocrom hoạt động trong hô hấp 
tế bào, và trong hemoglobin của hồng câu. Magie, sắt, kẽm, đồng, mangan, 
selen, molipden là các cofactor của nhiều enzym. Ví dự, magie có trong 
enzym phân giải ATP. Cơ thể động vật có xương sống cần iot để tạo 
hooemon tuyến giáp, có tác dụng điều chỉnh tốc độ trao đổi chất. Natri, kali 


58 s. : 


và clo rất quan trọng đối với sự hoạt động và duy trì cân bằng thẩm thấu 
giữa tế bào và dịch ngoại bào. 

Đa số người tiêu thụ nhiều muối ăn hơn nhu cầu. Tiêu thụ dư thừa 
muối hoặc các chất khoáng khác có thể gây nên sự rối loạn cân bằng nội môi 
và dẫn đến ngộ độc. Vý đự, ăn quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, 
tiêu thụ quá nhiều sắt sẽ gây tổn thương ở gan. 


Bảng 2.2. Nhu cầu về các chất khoáng của cơ thể người 


Nguồn chất Một số chức năng 


3 Hội chứng do thiếu 
chặt khoăng khoáng chủ yếu chủ yếu trong cơ thể hụt chất khoáng 
Canxi (Ca) Các sản phẩm từ Tạo răng và xương, Sinh trưởng chậm, 


Sữa, thực vật xanh, 
đậu 
Photpho (P) Các sản phẩm từ 


lu thịt, ngũ cốc 
Sunphưa (S) Nhiều loại protein 


đông máu, hoạt động 
cơ, thần kinh 

Tạo xương và răng, 
cân bằng axit - bazơ, 
tổng hợp nucleotit 
Thành phần của một 


xương nhẹ 


Mật mỏi, thiếu chất 
khoảng trong xương, 
canxi 


Hội chứng thiếu hụt 


SỐ axit amin chất đạm 
Kali (K} In các sản phẩm _ | Cân bằng axit - bazơ, Nhược cơ, liệt, nôn 
từ sữa, rau, quả, cân bằng nước, hoạt mửa, trụy tim 
hạt, ngũ cốc động thần kính 
Clo (CI) Muối ăn Cân bằng axit - bazơ, Chuột rút, chán ăn 


tạo dịch vị, hoạt động 
thần kinh, cần bằng 
thẩm thấu 

Cân bằng axit - bazơ, 
cân bằng nước, hoạt 
động thần kinh 


Cofactor, sản sinh ATP | Rối loạn hệ thần kinh 


Thành phần của Thiếu máu do thiếu 
hemoglobin và các chết | sắt, mệt mỗi, suy yếu 
truyền điện tử trong miễn dịch 
chuyển hóa năng lượng; 
cofaclor của enzym 


Duy trì cấu trúc của Sâu răng 
Xương và răng 


Thành phần của một Lớn chậm, viêm da 
số enzym tiêu hóa và _ | dạng vẩy, yếu sinh 
rnột số protein sản, yếu miễn dịch 


Natri (Na) 


Muối ăn Chuột rúi, chán ăn 


Magie (Mg) 
Sắt (Fe) 


Ngũ cốc, rau xanh 
Thịt, trứng, rau, ngũ 
cốc, đậu 


.Flo (Ft) Nước uống, chè, hải 


sản 
Thịt, hải sản, ngũ 
cốc 


Kẽm (Zn) 


Đồng (Cu) Hải sản, hạt, đậu, Cofactor của erzym Thiếu máu, biến đổi 
nội quan trong chuyển hóa sắt, trong xương và tim 
tổng hợp molanin, vận mạch 
chuyển electron 


39 


Mangan (Mn) | Quả, hạt, rau, chè, | Cofactor của enzym Xương và sụn bất bình 
ngũ cốc thường 
Hải sản, các sản Thành phần của Bướu cổ (phình tuyến 
phẩm từ sữa, muối iot | hoocmon tuyến giáp giáp) 
Selen (Se} Hải sản, thịt, ngũ Cofactor của enzym, Đau cơ, suy yếu cơ 
cốc hoạt động chống oxy tìm 
vitamin E 
Crom (Cr) Men bia, gan, hải Tham gia vào chuyển Chuyển hóa glucoz 
sản, thịt, rau hóa glucoz và năng 
lượng 
Rối loạn bài tiết các 
hợp chất chứa nitơ 
2.1.2, Quá trình tiêu hóa 
Quá trình tiêu hóa ở các động vật ăn thịt, ăn thực vật và ăn tạp diễn ra 
trình biến đối cơ học, quá trình biến đổi hóa học, quá trình hấp thụ và quá 
trình đào thải. 


Coban (Co) Thịt, các sản phẩm | Thành phần của Không gây nên hội 
từ sữa vitamin B,; chứng trừ khi thiếu B,„ 
hóa khi phối hợp với 
yếu 
tương tự nhau, bao gồm 4 quá trình liên quan và hỗ trợ cho nhau. Đó là quá 
a) Quá trình biến đổi cơ học 


Đây là giai đoạn đầu của quá trình xử lý thức ăn. Thức ăn của động vật 
thường ở đạng các cơ thể, hoặc bộ phận của cơ thể cân được cắt, xé, nghiền, 
bóp nhuyễn thành các phần tử nhỏ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình biến đổi hóa học. Quá trình biến đổi cơ học chủ yếu thực hiện ở 
khoang miệng (nhờ răng) và thành cơ ở đạ dày. š 

b) Quá trình biến đổi hóa học 

Đây là giai đoạn 2 trong quá trình xử lý thức ăn, là quá trình phân giải 
thức ăn thành những phân tử bé nhỏ để cơ thể có thể hấp thụ được. Các 
nguyên liệu hữu cơ trong thức ăn chứa chất đạm, chất béo, chất đường 
(cacbohydrat) ở dạng tỉnh bột và polysaccarit. Động vật không thể sử dụng 
trực tiếp các đại phân tử như thế do hai lý do: 1) các đại phân tử (polyme) 
rất lớn nên không thể đi xuyên qua màng tế bào để vào trong tế bào; 2) các 
đại phân tử có trong thức ăn không tương đồng và lạ đối với cơ thể động vật. 
Cơ thể động vật chỉ có thể tạo nên các đại phân tử của cơ thể chúng từ các 
đơn phân tử (monome). Ví dự: Con ruồi và con người đều tổng hợp các đại 
phân tử protein đặc trưng của mình từ cùng 20 loại axit amin. 

Quá trình tiêu hóa hóa học phân giải các đại phân tử thành các đơn 
phân tử và sau đó các đơn phân này được hấp thụ vào trong tế bào, chúng 


60 


được dùng làm nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp nên các đại phân tử 
đặc thù, hoặc làm nhiên liệu cho quá trình sản xuất ATP. Cụ thể, các đường 
phức tạp và đường đôi được phân giải thành các đường đơn, chất béo được 
phân giải thành axit béo và glixerol, protein được phân giải thành axit 
amin và axit nueleie được phân giải thành nucleotit. Các quá trình biến đổi 
hóa học thực hiện ở trong ống tiêu hóa nhờ các enzym thủy phân có trong 
dịch tiêu hóa do các tuyến tiêu hóa tiết ra (tuyến nước bọt, tuyến tụy và 
tuyến ruột). Ngoài ra, gan tiết mật tuy không có enzym nhưng cũng góp 
phần nhũ tương hóa chất béo và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của 
các enzym tiêu hóa ở ruột. 

©) Quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng 

Quá trình hấp thụ là giai đoạn thứ 3 trong quá trình tiêu hóa thức ăn 
thể hiện ở chỗ các tế bào động vật hấp thụ các đơn phân (các axit amin, 
đường đơn,...) từ ống tiêu hóa, đặc biệt là ruột non. Ruột non có cấu tạo 
thích nghỉ tăng cao bể mặt hấp thụ. 

~ Bề mặt hấp thụ của ruột được tăng lên rất nhiều nhờ các nếp gấp của 
niêm mạc ruột. Lớp biểu mô của niêm mạc uốn lượn tạo nên các lông ruột (lông 
nhung). Các tế bào của biểu mô lông ruột có các lông cực nhỏ (vi lông - do màng 
sinh chất tạo thành) nằm trên bề mặt của tế bào (hình 9.1). Cấu tạo lông 
nhung và vi lông làm tăng bề mặt hấp thụ của ruột lên nhiều lần (ở người, bề 
mặt hấp thụ của ruột tăng lên gấp 600 - 1000 lần so với bể mặt của ống ruột) 
tạo điều kiện để cơ thể hấp thụ được nhiều và hết các chất đinh dưỡng. 


dị Hai tế bào ruột 


Mao mạch 


Bạch huyết 

Biểu mô ruột 
Hạch bạch huyết 
Tuyến ruột 

Mạch bạch huyết 
Tiểu động mạch 
Tiểu tĩnh mạch 
Cơ vòng 


J ` Cơ dọc 


Một phần thành ruột 


Hình 2.1. Cấu tạo của thành ruột 


lði 


— Cơ chế hấp thụ: 


Các chất đinh dưỡng được hy H thụ qua màng tế bào lông ruột theo cd 
chế khuếch tần (như glixerol, axit béo, vitamin tan trong dầu), hoặc theo cơ 
chế vận chuyển tích cực (như glucoz, axit amin). 

— Sự vận chuyển các chất hấp thụ: 

Các chất được hấp thụ qua màng ruột sẽ được vận chuyển về tim để 
được phân phối đến các tế bào của cơ thể theo 2 con đường: đường bạch 
huyết và đường máu. 

+ Theo con đường bạch huyết: Axit béo và glixerol sau khi thấm qua 
màng tế bào lông ruột sẽ được tổng hợp thành lipit. Phần lớn lipit được vận 
chuyển vào các mao mạch bạch huyết trong lông ruột, rồi theo mạch bạch 
huyết ngực để trở về tìm, qua tĩnh mạch đòn trái và tĩnh mạch chủ trên 
(một phần nhỏ lipit có mạch cacbon ngắn được hấp thụ theo đường máu). 
Các vitamin tan trong dầu cũng được hấp thụ và vận chuyển theo con 
đường này. 

+ Theo con đường máu: Các axit amin, các đường đơn và các vitamin 
còn lại, muối khoáng và nước sau khi hấp thụ sẽ được vận chuyển theo các 
mao mạch máu, theo các tĩnh mạch ruột qua gan và tĩnh mạch chủ đưới để 
về tim, nhờ đó gan đã xử lý và điều chỉnh nồng độ các chất trong máu được 
ổn định. 

đ) Quá trình đào thải 

Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình tiêu hóa thể hiện ở chỗ những 
nguyên liệu không được tiêu hóa và không được hấp thụ sẽ bị đào thải ra 
khỏi ống tiêu hóa ở dạng phân. Phân thường được hình thành trong phần 
cuối của ruột là ruột già và được tích trữ trong phần cuối của ruột già là trực 
tràng, và được thải ra ngoài qua hậu môn. Trong phần ruột già, thức ăn 
không được tiêu hóa sẽ bị biến đổi trở lên rắn hơn nhờ sự hấp thụ lại nước. 


3.1.3. Hệ cơ quan tiêu hóa uà hoạt động của cơ quan tiêu hóa 

a) Hai hình thức tiêu hóa 

Như chúng ta đã biết, động vật thuộc cơ thể đị dưỡng. Chúng tiêu hóa 
thức ăn chứa các chất hữu cơ phức tạp (cacbohydrat, lipit, protein, axit 
nueleic) nhờ các enzym do các tế bào của chúng tiết ra. Để tránh cho sự 
phân giải các chất hữu cơ của bản thân, quá trình tiêu hóa (chủ yếu là quá 
trình biến đổi hóa học) ở động vật thường diễn ra trong những xoang riêng 
biệt tạo nên hệ tiêu hóa của cơ thể. Có 2 hình thức tiêu hóa là: tiêu hóa nội 
bào và tiêu hóa ngoại bào. 

— Tiêu hóa nội bào: 


62 


Tiêu hóa nội bào là sự phân giải các chất hữu cơ xảy ra trong tế bào 
trong những xoang riêng biệt gọi là /izoxom. Nhiều tế bào có khả năng thu 
nhận các phần tử hữu cơ thông qua hiện tượng thực bào, hoặc uống bào để 
tạo thành các thể thực bào và thể uống bào. Các thể thực bào và thể uống 
bào bị hòa hợp với lizoxom và bị phân giải bởi các enzym thủy phân có trong 
lizoxom. Động vật đơn bào, một số động vật đa bào đơn giản (uí đụ như hải 
miên) tiêu hóa thức ăn bằng phương thức tiêu hóa nội bào (hình 2.3). 


Màng 
sinh chất 


Nhân 


Phần tử thức ăn 
bị thực bào 


Hình 2.2. Tiêu hóa nội bào nhờ lizoxom ở tế bào động vật 


— Tiêu hóa ngoại bào: 

Đối với đa số động vật đa bào, ngoài hình thức tiêu hóa nội bào còn có 
hình thức tiêu hóa ngoại bào. Đó là hình thức biến đổi thức ăn ở ngoài tế 
bào trong những xoang riêng biệt tạo thành hệ tiêu hóa. Nhờ có hình thức 
tiêu hóa ngoại bào trong ống tiêu hóa riêng biệt, cơ thể mới có thể tiêu hóa 
được các thức ăn lớn. Miệng Tuyến nước bọt 

Ống tiêu hóa có thể được cấu 
tạo đơn giản gồm một xoang với 
đầu vào và ra chung nhau được gọi 
là xoang tuần hoàn tiêu hóa, có 
chức năng vừa tiêu hóa thức ăn, 


Thực quản 


vừa phân phối chất dinh dưỡng tư s4 
cho toàn bộ cơ thể. Ví đụ, ruột 

khoang (thủy tức) có xoang tuân _. Ruột non 
hoàn tiêu hóa như vậy. Xoang 

được lót bởi các tế bào tuyến có 

khả năng tiỂt ra enzym để tiêu hóa Ruột già 
thức ăn, các tế bào có roi có khả 

năng thực bào. Các bóng thực bào 

sẽ được tiêu hóa bằng hình thức đAự Nhớ 
tiêu hóa nội bào. Các vật liệu dư Hậu môn 


thừa được thải ra ngoài qua lỗ 


23 ` : Hình 2.3. Sơ đồ ống tiêu hóa và các 
chung. Nhiều loài giun đẹt cũng tiêu 


tuyến tiêu hóa ở người 


63 


hóa bằng xoang tiêu hóa tuần hoàn. Đa số động vật như giun tròn, giun đết, 
nhuyễn thể, da gai và đây sống đều có ống tiêu hóa phức tạp gồm nhiều 
phần, oí đụ: động vật có vú có hệ tiêu hóa gồm có ống tiêu hóa phân thành 
các phần như miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn và các 
tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, túi mật, tuyến gan, tuyến tụy (hình 2.3). 

Chúng ta xem xét chức năng của ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa 
của người. 

b) Ống tiêu hóa 

— Xoang miệng, hầu và thực quản: 

Quá trình tiêu hóa cơ học và hóa học thức ăn được bắt đầu trong xoang 
miệng. Trong xoang miệng, răng có chức năng biến. đổi cơ học cắt, nhai, 
nghiền thức ăn. Lưỡi có chức năng vị giác và xử lý thức ăn thành viên thức 
ăn và đẩy thức ăn xuống thực quản. Thanh quản là ngã ba nối xoang 
miệng, thực quản và phế quản. Khi nuốt thức ăn, nắp thanh quản 
(epiglottis) đóng, khí quản và thức ăn chỉ có thể xuống thực quản. Thức ăn 
sẽ được chuyển xuống dạ dày nhờ sự co rút nhu động của cơ trơn có trong 
thực quản. Trong xoang miệng, thức ăn được tiêu hóa hóa học nhờ các 
enzym do tuyến nước bọt tiết ra. 

— Dạ dày: 

Đạ dày là nơi tích lũy thức ăn và tiếp tục quá trình biến đổi cơ học và 
hóa học thức ăn. Dạ đày thường có dung tích rất lớn, chứa thức ăn và dịch 
vị. Thành dạ dày có hệ cơ trơn co bóp để nhào trộn thức ăn. Dịch vị có độ 
axit cao, pH bằng khoảng 2, có thể làm tiêu đính sắt. Do đó, axit của dịch vị 
có tác động ngâm mủn các phần tử thức ăn thô rắn. Ngoài ra, độ axit còn có 
tác đụng tiêu diệt đa số vi khuẩn theo thức ăn vào đạ dày. Độ pH thấp của 
dịch vị còn tạo điểu kiện để các enzym địch vị hoạt động. Độ pH thấp của 
địch vị còn làm biến tính các protein, tạo điểu kiện dễ dàng cho sự xúc tác 
của enzym, Vấn đề đặt ra là tại sao các tế bào của thành đạ dày không bị 
các enzym trong dịch vị phân giải? Thứ nhốt, các enzym phân giải protein 
có trong dịch vị dạ dày, 0í đự: pepsin do các tế bào chính của thành dạ đày 
tiết ra ở dạng không hoạt tính pepsinogen. Độ axit của dịch vị là do trong 
dịch vị có nhiều axit clohidrie HCI được các £ế bào niển của biểu mô thành 
dạ dày tiết ra. HCI có tác động biến đổi pepsinogen thành pepsin chỉ ở trong 
xoang của dạ dày. Một khi pepsinogen đã được axit hoạt hóa thành pepsin 
với hàm lượng đủ lớn thì pepsin có tác dụng ức chế quá trình hoạt hóa 
pepsinogen (mối liên hệ ngược âm) (hình 2.4). Thứ hơi, thành đạ dày được 
lót bởi một lớp chất nhầy (mucus) do các tế bào tuyến nhây của thành đạ 
dày tiết ra có tác dụng bảo vệ. Hơn nữa, các tế bào biểu mô của thành dạ 


64 


dày luôn bị bong đi và thay thế bằng sự tăng sinh tế bào. Lớp tế bào biểu 
mô thành đạ dày được thay thế mới trong vòng 3 ngày. Các tế bào tuyến của 
biểu mô dạ dày còn tiết ra hooemon gastrin có tác động kích thích tiết dịch 
vị của dạ dày. 


Pepsinogen ———————> Pepsin 
(enzym có hoạt tính) 


Tế bào chính Tế bào viền 
Hình 2.4. Sơ đồ hoạt hóa Pepsinogen thành pepsin 


Loét và ung thư dạ dày thường xảy ra ở lớp biểu mô dạ dày và chủ yếu 
do vi khuẩn Helieobacter Ðylori chống chịu được độ axit của dịch vị. Khi 
được chữa trị bằng kháng sinh, tình trạng loét và ung thư đạ dày có thể còn 
xấu hơn nếu như pepsin và axit tiêu hủy lớp biểu mô dạ dày nhanh hơn sự 
tăng sinh của biểu mô. 

Sau khi bị biến đổi cơ học và hóa học, thức ăn trong dạ dày biến đổi 
thành dịch dinh dưỡng (nhũ chấp) có tính axit. Bình thường đạ đày được 
đóng kín cả phía trên (cơ thắt tâm vị) và phía dưới (eơ thắt môn vị). Khi có 
những viên thức ăn vào dạ dày, lỗ trên của đạ dày được mở ra khi thức ăn 
đi xuống. Trong trường hợp dịch dinh dưỡng trong đạ dày trào lên thực. 
quản sẽ gây nên hiện tượng “ợ nóng”. Nếu hiện tượng này xảy ra thường 
xuyên và kéo dài có thể dẫn đến phát triển khối u ở thực quản. Khi lỗ dưới 
dạ dày mở, dịch dinh dưỡng từ dạ dày sẽ được vận chuyển vào ruột non. 
Thức ăn được tiêu hóa hết trong dạ dày sau khi ăn từ khoảng 2 đến 6 giờ. 

— Ruột non: 

Ruột non ở người có độ dài khoảng 6 mét và là phần ống tiêu hóa dài 
nhất và có đường kính bé hơn so với ruột già. Trong ruột non, đa số thức ăn 
được tiêu hóa hóa học nhờ enzym và được hấp thụ vào máu và bạch huyết. 
Trong thành ruột non có hệ thống cơ trơn, khi co bóp tạo nhu động ruột có 
tác động di chuyển thức ăn xuống phía dưới. Phần đầu của ruột non là 
tràng, là nơi tiêu hóa quan trọng nhất vì ở đó có đổ vào ống tụy và ống mật. 
Đa số chất đinh dưỡng như axit amin, đường đơn, axit béo,... và phần lớn 
nước được hấp thụ qua ruột non, 

— Ruột già: 


65 
9.SINHHOCCƠTHỂ.A. 


Ruột già (colon) là phần ống tiêu hóa tiếp theo ruột non. Ruột già có 
một nhánh nhô ra được gọi là manh tràng (cecum). So với các động vật 
khác, manh tràng ở người tương đối bé, bằng ngón tay, được gọi là ruột tịt 
(appendix) không có chức năng tiêu hóa. Tuy nhiên, các mô limpho trong 
ruột tịt có thể tham gia vào quá trình miễn dịch. Ruột già ở người dài 
khoảng 1,õm. Chức năng chủ yếu của ruột già là hấp thụ lại nước trong 
dịch dinh dưỡng. Có khoảng 7 lít địch được tiết vào ống tiêu hóa trong một 
ngày, nhiều hơn lượng nước uống vào. Phần lớn nước được hấp thụ lại khi 
các chất dinh đưỡng được hấp thụ trong ruột non. Ruột già tiếp tục hấp thụ 
lại phần nước mà chưa được hấp thụ lại ở ruột non. Ruột. non và ruột già 
hấp thụ lại khoảng 90% nước có trong ống tiêu hóa. 

Thức ăn không được tiêu hóa trong phần ruột già bị biến đối, trở lên 
tắn hơn do sự hấp thụ lại nước. Trong trường hợp bị nhiễm khuẩn hoặc 
virut, nước không được hấp thụ lại bởi cơ thể. Đó là nguyên nhân của tình 
trạng la chảy. Trái lại, hiện tượng táo bón là khi phân di chuyển trong ruột 
già quá chậm và nước bị hấp thụ lại quá nhiều, do đó phân bị đóng cục. 
Trong phần ruột già có nhiều vi khuẩn có hại sinh sống. Một trong những 
loại vi khuẩn phổ biến sống trong ruột già của người là E.coii. Sự hiện điện 
của E.col¿ trong các nguồn nước ô nhiễm là một chỉ tiêu đánh giá mức độ ô 
nhiễm của nguồn nước. Các vi khuẩn sống trong ruột nhờ các chất hữu cơ 
sẵn có. Các khí kể cả khí metan (CH,) và hydro sunphua (H;Š) có trong ruột 
già là sản phẩm chuyển hóa của vi khuẩn. Một số vi khuẩn trong ruột già 
sản sinh ra vitamin như biotin, axit folie, vitamin K và một số vitamin B. 
Cơ thể hấp thu những vitamin này vào máu, đó cũng là nguồn bổ sung 
vitamin cho cơ thể. Phân chứa vi khuẩn cũng như xenluloz và những vật 
liệu khác chưa bị tiêu hóa. Mặc dù các sợi xenluloz không có giá trị về năng 
lượng đối với cơ thể chúng ta, nhưng sự có mặt của chúng trong bữa ăn đã 
giúp cho sự vận chuyển thức ăn qua ống tiêu hóa một cách dễ dàng hơn và 
trong nhiều trường hợp giúp ngăn chặn phát triển khối u ở ruột già. 

c) Tuyến tiêu hóa 

— Tuyến nước bọt: 

Sự có mặt của thức ăn trong xoang miệng gây kích thích tuyến nước bọt 
tiết ra nước bọt. Tuy nhiên, trước khi ăn nước bọt được tiết ra đo nhiều kích 
thích khác nhau như mùi, vị thức ăn. Hàng ngày tuyến nước bọt của người 
tiết ra hơn 1 lít nước bọt. Nước bọt là chất địch có chứa glicoprotein gọi là 
mucin, có tác đụng bảo vệ niêm mạc xoang miệng không bị sây sát và làm 
nhuyễn và bôi trơn các viên thức ăn cho đễ nuốt. Nước bọt còn chứa các dụng 
dịch đệm để trung hòa độ axit trong miệng nên có tác dụng bảo vệ răng. Nước 
bọt còn chứa iizozữn có tác dụng kháng khuẩn theo thức ăn vào miệng. 


66 


9.SNHHOCCOTHỂB 


Chức năng quan trọng của nước bọt là thủy phân tỉnh bột (từ thức ăn 
thực vật) và glicogen (từ thức ăn động vật) nhờ enzym œnilazœ (còn gọi là 
ptalin). Dưới tác động của amilaza, các đường phức tạp được chuyển hóa 
thành đường đôi maltoz. 

— Tuyến tụy: 

Tuyến tụy là tuyến tiêu hóa rất quan trọng vì chúng sản sinh 
bicacbonat và một số enzym thủy phân. Bicacbonat tác động như một chất 
đệm làm trung hòa độ axit của dịch dinh dưỡng từ dạ dày đến. Các enzym 
do tụy tiết ra gồm có các profeaza (thủy phân protein), qiazg (thủy phân 
chất đường), 1jpaza (thủy phân chất béo), nucleaza (thủy phân axit nucleie) 
(hình 2.5). Các enzym được tiết vào phần tá tràng của ruột non ở đạng 
không có hoạt tính - uý dụ như kửnotripsin là proteaza chưa có hoạt tính. 
Sau khi được tiết vào Xoang tá tràng, kimotripsin được biến thành dạng 


hoạt tính là fripsin. 
Tiêu hóa axit nueleic | Tiêu hóa chất béo 


Tiêu hóa cacbohydrat 


Đường đa Đường đòi 
(tỉnh bột, giicogen) (saocaroz, tactoz) 


Amilaza nước bọi 


Maltoz 


Đương đa Polypepit ADN,ARN Giọt mỡ 
š \| Gas 
El TipSin tụy 
Ệ == Chim sẹo 
3 | 
3 ]| Maltoz; đường đôi Polypeplf bé hơn : (Lipaza tuy) 
$ v2 


Glixerol, axit béo, 
gÌìxerit 


Disaccaridaza 


iểu mô ruột no) 


Bazg nitơ, đường, 
photphat 


Hình 2.5. Sơ đồ biến đổi hóa học trong hệ tiêu hóa người nhờ enzym 


67 


— Gan và mật: 


Gan có nhiều chức năng khác nhau đối với cơ thể. Chức năng tiêu hóa 
của gan thể hiện ở chỗ: gan sản sinh ra mật (là một hỗn hợp nhiều chất được 
tích lũy trong túi mật) sau đó theo ống mật tiết vào tá tràng. Mật không chứa 
enzym tiêu hóa nhưng chứa muối mật (là một loại steroit được sản sinh ở gan 
từ colesteron) có tác động làm nhũ tương hóa mỡ, biến đổi những giọt mỡ lớn 
thành những vi giọt mỡ rất nhỏ (có đường kính chỉ 1um) tạo thuận lợi cho tác 
động của enzym lipaza tiêu hóa chất béo, biến chúng thành glixerol và axit 
béo hấp thụ được qua ruột. Mật còn chứa các sắc tố là sản phẩm của sự phân 
hủy hồng cầu trong gan. Những sắc tố mật sẽ bị đào thải cùng với phân. Sỏi 
mật là do ống mật và túi mật tích lũy quá nhiều colesteron và canxi. 


9.1.4. Tiến hóa thích nghỉ của hệ tiêu hóa. Dinh dưỡng 0è tiêu hóa 
ở động uật ăn cỏ B . 

Thành phần chủ yếu trong thức ăn của động vật ăn có là xenluloz, 
thành phần chất đạm và chất béo tương đối ít. Nói chung, hàm lượng chất 
đinh dưỡng trong thức ăn thực vật là ít nên lượng thức ăn cần cung cấp 
phải đủ nhiều, do đó nơi chứa thức ăn phải đủ lớn và ruột phải đủ dài để 
bảo đảm cho quá trình tiêu hóa và hấp thu thuận lợi hơn, nhằm cung cấp 
đủ chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ thể. 

a) Biến đổi cơ học 

Cơ quan nghiền thức ăn ở động vật ăn cỏ chủ yếu là hàm răng có bề 
mặt nghiền rộng và nhiều nếp men răng cứng. Cấu tạo của răng thay đổi 
tùy loài động vật và thích nghi với loại thức ăn. Đối với động vật ăn thịt các 
răng sắc nhọn có tác dụng cắn xé. Đối với động vật ăn cỏ thì răng có hình 
bàn cối để xay nghiền, đối với động vật ăn tạp vừa có răng sắc nhọn và răng ˆ 
nghiền (hình 2.6). Đối với động vật không có răng thì tiêu hóa cơ học xảy ra 
trong đạ đày cơ chắc và khỏe như ở chim (gà vịt thường ăn thêm sạn đá để 
tăng sức nghiền thức ăn). 


Sư tử Người 


Hình 2.6. Hàm răng ở động vật ăn cỏ (ngựa), động vật ăn thịt (sư tử), 
và động vật ăn tạp (người) 


68 


Quá trình biến đổi làm mềm thức ăn còn được thực hiện trong xoang 
miệng và dạ dày. 

— Đổi uới động uật nhai lại có dạ dày phức tạp như trâu, bò, hươu, nai, 
cừu,... lúc ăn chúng chỉ nhai qua loa rồi nuốt ngay, tranh thủ lấy được nhiều 
thức ăn, sau đó mới “ợ lên” nhai kỹ lại lúc nghỉ ngơi ở một chốn an toàn. 

— Đổi uới động uật có dạ dày đơn như ngựa và động vật gặm nhấm (thỏ, 
chuột), chúng nhai kỹ hơn động vật nhai lại. 

— Đối uới các loài chim ăn hạt, không có răng mà có mỏ dùng để mổ hạt 
và nuốt ngay, ních thức ăn đầy điều để tiêu hóa dân. Trong diều không có 
dịch tiêu hóa mà có dịch nhây để làm trơn và mềm thức ăn giúp cho sự tiêu 
hóa dễ dàng hơn ở phần sau của ống tiêu hóa. 

b) Biến đổi hóa học uò biến đổi sinh học 

Thức ăn chỉ được lưu lại một thời gian ngắn trong miệng rồi được 
chuyển xuống dạ dày, ruột. Tại đây, thức ăn được biến đổi cả về mặt cơ học, 
hóa học và đặc biệt còn chịu sự öiến đổi sinh học. 

~ Đối uới động uật nhai lại: 

Dạ dày của động vật nhai lại được chia làm 4 ngăn là dạ cỏ, dạ tổ ong, 
đạ lá sách và dạ múi khế (dạ dày chính thức) (hình 2.7). 


Hình 2.7. Dạ dày của bò 
1. Thực quản; 2. Dạ cỏ; 3. Dạ tổ ong; 4. Dạ lá sách; 5. Dạ múi khế; 6. Môn VỊ. 


69 


Thức ăn như cỏ, thân ngô hoặc rơm rạ được thu nhận và nhai qua loa 
rồi nuốt vào đạ cỏ là ngăn lớn nhất (150đmŠ ở bò). Tại đây, thức ăn được 
nhào trộn với nước bọt. Khi dạ cỏ đã đây thức ăn, con vật ngừng ăn và từng 
búi thức ăn được ợ lên miệng để nhai kỹ lại (nhai lại). Đây là quá trình biến 
đổi cơ học chủ yếu và quan trọng đối với thức ăn xenluloz. Chính thời gian 
thức ăn lưu lại tại đạ cổ đã tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật ở đây phát triển 
mạnh, gây nên sự biến đổi sinh học đối với thức ăn giàu xenluloz. 

Thức ăn sau khi đã được nhai kỹ với lượng nước bọt tiết ra sẽ được nuốt 
vào dạ dày cùng với một lượng lớn vì sinh vật qua dạ tổ ong đến dạ lá sách 
để hấp thụ bớt nước và sau đó chuyển sang dạ múi khế. Tại đây, thức ăn 
cùng với vi sinh vật chịu tác động của HCI và các enzym trong dịch vị. 
Chính vi sinh vật là nguồn cung lê phần lớn protein cho nhu cầu của cơ 
thể vật chủ. 

Như vậy, quá trình tiêu hóa ở dạ dày của động vật nhai lại được bắt đâu 
bằng quá trình biến đổi cơ học, biến đổi sinh học, tiếp đó là quá trình biến đổi 
hóa học diễn ra ở dạ múi khế và ruột, tương tự như ở các động vật khác. 

— Đổi uới các động uật có dạ dày đơn như ngựa, thỏ,... quá trình biến 
đổi nhờ vi sinh vật không xảy ra trong dạ dày mà xảy ra trong ruột tịt 
(manh tràng) sau khi thức ăn đã được tiêu hóa một phần ở dạ dày và ruột. 
Đối với nhóm động vật này, ruột tịt rất phát triển và được coi như đạ dày 
thứ hai, chứa một lượng lớn vi sinh vật. Chính tại đây, sự biến đổi sinh học 
đối với xenluloz được thực hiện nhờ vi sinh vật. 

- Đối uới chim ăn hạt uà gia cầm: 

Thức ăn được chuyển từ diều xuống dạ dày tuyến và đạ dày cơ (mề). Dạ 
dày tuyến tiết địch tiêu hóa. Lớp cơ khỏe và chắc của dạ dày cơ nghiền nát các 
hạt và thấm địch tiêu hóa do dạ dày tuyến tiết ra, được biến đổi một phần; sàu 
đó chuyển xuống ruột. Tại ruột, thức ăn tiếp tục biến đổi nhờ các enzym có 
trong dịch tiêu hóa do các tuyến gan, tuyến tụy và tuyến ruột tiết ra. 

c) Sự hấp thụ thúc ăn đã tiêu hóa 

Quá trình tiêu hóa diễn ra trong các cơ quan tiêu hóa ở động vật ăn cỏ 
có thể khác nhau về chỉ tiết, song sân phẩm cuối cùng đều là các chất hữu 
cơ đơn giản có thể hấp thụ qua màng ruột, sau đó được vận chuyển đến các 
tế bào, bảo đảm mọi hoạt động sống và phát triển của cơ thể giống như ở các 
động vật khác. 


2.2. HÔ HẤP VÀ TRAO ĐỔI KHÍ Ở ĐỘNG VẬT 


9.9.1. Hô hấp tế bào và trao đổi khí 
d) Hô hấp tế bào 
Hồ hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng tích trong chất hữu 


70 


cơ thành năng lượng tích trong phân tử ATP là dạng năng lượng cung cấp 
cho tất cả các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. Sự hô hấp tế bào xây ra 
trong ty thể của tế bào động vật cần được cung cấp O¿;, và sản phẩm cuối 
cùng của quá trình hê hấp là CO; cần được đào thải. Quá trình thu nhận O, 
từ môi trường ngoài và đào thải CO; ra khỏi cơ thể được gọi là sự trao đổi 
khí hay là sự hô hấp ngoài. 

b) Sự trao đối khí 

Đối với động vật đơn bào và động vật đa bào đơn giản, sự trao đổi khí 
(thu nhận O; và đảo thải CO,) được thực hiện nhờ quá trình khuếch tán qua 
màng sinh chất của tế bào. 

Đối với động vật đa bào phức tạp, các tế bào của cơ thể không thể lấy O, 
và đào thải CO; trực tiếp từ môi trưởng, mà phải thông qua một hệ thống cơ 
quan hô hấp đã được chuyên hóa tùy mức độ tổ chức của cơ thể, 

Nguồn oxy cung cấp cho cơ thể là oxy có trong không khí đối với 
động vật ở cạn và oxy hòa tan trong nước đối với động vật ở nước. Oxy có 
trong không khí với hàm lượng khoảng 21%. Đại đương, ao hồ, sông ngòi 
hòa tan lượng oxy ít hơn nhiều (ít hơn khoảng 30 lần). Sự trao đổi khí 
được thực hiện trên bể mặt hô hấp của cơ quan hô hấp thông qua sự 
khuếch tần. 

Hiệu suất khuếch tán tỷ lệ thuận với bề mặt hô hấp và tỷ lệ nghịch với 
bình phương quãng đường đi của các phân tử khí tới bể mặt hô hấp. Kết 
quả là bể mặt hô hấp thường mỏng và có bề mặt trao đổi lớn để tăng hiệu 
suất trao đổi khí tối đa. Hơn nữa, tất cả tế bào sống của cơ thể phải được 
tắm mình trong môi trường nước để duy trì sự hoạt động của màng sinh 
chất của chúng. Như vậy, bề mặt hô hấp của động vật ở cạn cũng như ở 
nước đều phải luôn ẩm để O; và CO; trước khi khuếch tán qua bề mặt hô 
hấp phải được hòa tan trong nước. Cấu trúc của bể mặt hô hấp tùy thuộc 
chủ yếu vào kích thước của cd thể và tùy thuộc vào môi trường sống của 
chúng ở nước hay ở cạn, nhưng cũng còn tùy thuộc vào nhu cầu trao đổi 
chất của cơ thể. Vý đụ, động vật đẳng nhiệt thường có bể mặt hô hấp lớn hơn 
so với động vật biến nhiệt cùng kích cỡ. 

Sự trao đối khí có thể được thực hiện trên toàn bộ bề mặt cơ thể như ở 
các động vật đơn bào hay các động vật đa bào đơn giản như hải miên, ruột 
khoang, giun đẹt. Đối với đa số động vật, bể mặt cơ thể không tiếp xúc với 
môi trường hô hấp thì bề mặt hô hấp là lớp biểu mô ẩm, mồng lót cơ quan 
hô hấp ngăn cách môi trường hô hấp với máu của hệ tuần hoàn có chức 
năng vận chuyển khí cho cơ thể (hình 2.8). 


71 


Môi trường hỗ hấp 
{không khí hoặc nước} 


O; CO; 


Bề mặt hö hấp 


Hồ hấp mức cơ thể 


tiệ tuần hoàn 
__} 


Hô hấp mức tế bào 
Chất hữu cơ | Hô hấp tế bào 


Hình 2.8. Sự trao đổi và vận chuyển khí trong quá trình sản sinh 
năng lượng sinh học 


Một số động vật sử dụng bề mặt da của chúng như là cơ quan hô hấp. 
Ví dụ, gìun đất có da ẩm và sự trao đổi khí xây ra nhờ hiện tượng kbuếch 
tán. qua bề mặt da. Ngay dưới bề mặt da của giun đất có mạng lưới mao 
mạch dày đặc. Bởi vì bể mặt hô hấp luôn được giữ ẩm cho nên giun đất cũng 
như một số động vật khác thở bằng da (ưỡng cư) có thể sống được trong 
nước và những nơi ẩm ướt. 

Những động vật thở bằng đa ẩm thường có kích thước nhỏ và cơ thể 
chúng thường dài hoặc dẹp để tăng bề mặt hô hấp so với khối lượng cơ thể. 
Đối với đa số động vật có cơ quan hô hấp, thì bể mặt hô hấp thường có cấu 
tạo gấp nếp và phân nhánh để tăng bề mặt trao đổi khí. Ba đạng cơ quan hô 
hấp thường gặp ở đa số động vật là mang (động vật ở nước), ống khí và phổi 
(động vật ở cạn). 


9.3.2. Trao đổi khí ở động uộật ở nước 

Mang là phần bề mặt cơ thể được gấp nếp và treo lơ lửng trong nước. 
Đối với một số động vật không xương sống như sao biển, mang của chúng có 
cấu tạo đơn giản và được phân bố gần như trên khắp cơ thể. Nhiều loài giun 
đốt có mang giống hình củ nhô ra từ mỗi đốt của cơ thể hoặc một đám lông 
đài, hình lông vũ ở phần đầu hoặc đuôi. Mang của các loài nhuyễn thể, giáp 
xác cũng như các động vật khác thường có ở vị trí nhất định của cơ thể. 
Tổng diện tích bể mặt hô hấp của mang thường lớn hơn diện tích bề mặt cơ 
thể của chúng. 

Nước là môi trường hô hấp vừa thuận lợi vừa bất lợi. Bề mặt hô hấp 
luôn luôn được giữ ẩm, tuy nhiên, nồng độ O; trong nước thấp, nước có muối 


72 


và nóng hơn nên lượng O; hòa tan ít hơn (Nước trong môi trường nước mặn 
hay nước ngọt đều chỉ chứa khoảng 4 - 8ml O; hòa tan). Do đó, mang phải 
có nhiều thích nghỉ để thu nhận đủ O; cần thiết. Một trong những quá trình 
giúp mang thu nhận nhiều O, là sự thông khí, làm tăng cường dòng nước 
trên bể mặt hô hấp. Nếu không có sự thông khí, ở quanh mang có thể xuất 
hiện vùng có nồng độ O; thấp và nông độ CO; cao, làm giảm hiệu suất trao 
đổi khí của mang. Tôm có phần phụ giống mái chèo có tác dụng tạo nên 
dòng nước chảy qua mang. Mang cá được thông khí bởi đồng nước đi vào từ 
miệng, qua khe hở ở thanh quản, chảy qua mang, và ra khỏi cơ thể. Do nước 
là môi trường đặc hơn so với không khí và có chứa ít O;, cho nên đa số cá 
phải tiêu phí nhiều năng lượng để thông khí ở mang. 

Sự phân bố mao mạch trong mang cá làm tăng cường sự trao đổi khí và 
giảm tiêu phí năng lượng cho sự thông khí. Dòng máu trong mao mạch đi 
theo hướng ngược với dòng nước qua mang, cũng làm tăng hiệu suất trao 
đổi khí. 

Mang không thích hợp đổi với động vật ở cạn. Bề mặt hô hấp rộng và 
ẩm khi tiếp xúc với không khí ở trên cạn, sẽ bị mất nước do bốc hơi, mang sẽ 
xẹp thành sợi mảnh và nếu không được giữ trong nước lâu đài thì chúng sẽ 
đính lại với nhau không thể trao đổi khí được. Vì vậy đa số động vật ở cạn 
che dấu bể mặt hô hấp của chúng vào trong cơ thể và chỉ mở ra không khí 
qua các ống hẹp. 


2.2.3. Trao đổi khí ở động uột ở cạn 

Không khí là môi trường hô hấp thuận lợi hơn so với nước vì có hàm 
lượng oxy cao (khoảng 210ml Oz/lít không kh. Hơn nữa, O; và CO; khuếch . 
tán trong không khí nhanh hơn trong nước, bề mặt hô hấp trải rộng ra 
trong không khí không cần thiết phải có sự thông khí. Như vậy, cơ thể sẽ 
thu nhận được nhiều O; và thải nhiều CO; qua bề mặt hô hấp. Đối với động 
vật ở cạn khi thông khí thì tiêu phí năng lượng ít hơn vì không khí nhẹ hơn, 
dã chuyển động hơn so với trong nước và thể tích không khí cẦn đưa vào cơ 
thể chứa lượng Ö; tương đương là ít hơn so với thể tích nước, Nhưng cùng 
với sự thuận lợi kể trên sẽ xuất hiện vấn để: bể mặt hô hấp lớn và ẩm thì 
thường xuyên bị mất nước vào không khí do sự bốc hơi nước. Sự mất nước 
giảm đi đo bể mặt hô hấp gấp nếp nhiều lần trong cơ thể. Cơ quan hô hấp 
của hầu hết các động vật ở cạn thường gặp nhất là phổi, còn đối với côn 
trùng thì cơ quan hô hấp là hệ ống khí. 

a) Hệ thống ống khí ở côn trùng 

Hệ ống khí của côn trùng gồm nhiều ống khí nhỏ phân bố khắp cơ thể, 
do đó làm tăng cao bể mặt hô hấp. Ống khí lớn nhất được gọi là khí quản, 


73 


10.8HHOCCOTHỂ A 


mở ra ngoài cơ thể. Còn các ống khí nhỏ nhất thì phân bố quanh các tế bào, 
tại đây khí được trao đổi nhờ khuếch tán qua biểu mô ẩm lót ở phần cuối 
của hệ ống khí. Bởi vì cơ thể côn trùng có những tế bào ở gần môi trường hô 
hấp, trực tiếp trao đổi khí nên ở côn trùng hệ tuần hoàn không tham gia 
vào quá trình trao đổi khí. 

Đối với côn trùng nhỏ, sự khuếch tán qua ống khí giúp hấp thu đủ 
lượng O¿ và thải loại CO; để hỗ trợ cho hô hấp tế bào. Những côn trùng lớn 
có nhu cầu năng lượng nhiều hơn thường thông khí qua hệ thống ống khí 
theo các nhịp điệu vận động của cơ thể làm các ống khí phêng lên và đẹp 
xuống giống như cái ống thổi. Côn trùng khi đang bay có tốc độ trao đổi 
chất rất cao, tiêu thụ lượng O; gấp 10 - 200 lần nhiều hơn so với khi nó 
không bay. Đối với những côn trùng bay, sự co và duỗi cơ xen kế làm cho cơ 
thể côn trùng đẹp và dài ra, do đó làm cho không khí bị bơm nhanh qua hệ 
thống ống khí. Các tế bào cơ của côn trùng bay chứa nhiều ty thể để hỗ trợ 
cho quá trình trao đổi chất với tốc độ cao, và các ống khí sẽ cung cấp một 
lượng O; rất lớn cho sự hô hấp tế bào trong các ty thể, 

b) Phối ở động uật ở cạn 

Không giống hệ thống ống khí phân nhánh khắp cơ thể côn trùng, phổi 
trong cơ thể các động vật ở cạn thường định vị ở một phần của cơ thể. Do bề 
mặt phối không tiếp xúc trực tiếp với tất cả các mô và cơ quan trong cơ thể, 
mà gián tiếp tiếp xúc với các mô và cd quan thông qua hệ tuần hoàn có chức 
năng vận chuyển khí từ phổi đến các mô và cơ quan của cơ thể. Phổi có một 
hệ thống dày đặc các mao mạch nằm phía dưới lớp biểu mô phổi, có chức 
năng trao đổi khí giữa phổi và máu. Các động vật hô hấp bằng phổi gồm có 
nhện, ốc sên cạn và các động vật có xương sống. 

Trong các động vật có xương sống, lưỡng cư có phối tương đối nhỏ nên bể 
mặt hô hấp không lớn (có những lưỡng cư không hô hấp bằng phổi), hô hấp 
phụ thuộc chủ yếu vào sự khuếch tán qua các bề mặt trao đổi khí khác. Ví 
đụ, da ếch bổ sung cho quá trình trao đổi khí qua phổi. Ngược lại, phần lớn bò 
sát (và chim) và các động vật có vú chủ yếu trao đối khí qua phổi. Sự lưu 
thông khí qua phổi là nhờ cơ hô hấp (cơ liên sườn và cơ hoành) co giãn làm 
thay đổi thể tích của khoang thân. Đối với chim, phổi nằm dính sát vào hốc 
sườn, không thể thay đổi thể tích theo sự thay đối thể tích của khoang thân, 
thì sự thông khí ở phổi được thực hiện nhờ sự co giãn của hệ thống túi khí 
thông với phổi. Khi chim bay, theo sự co giãn của cơ sườn làm túi khí phông 
và xẹp giúp cho không khí lưu thông qua các ống khí ở phổi diễn ra liên tục 
theo một chiều nhất định, kể cả lúc hít vào lẫn khi thổ ra, bảo đảm cho không 
khí không đọng lại trong phổi. Rùa biển là một ngoại lệ; ngoài hô hấp bằng 
phổi, chúng còn trao đổi khí qua bề mặt biểu mô ẩm ở miệng và hậu môn. 


714 


10.NHHOCCOTHÉĐ 


Một số ít các động vật có xương sống ở nước có phổi và hô hấp không khí (uí 
đự như cá phổi), đó là những thích nghỉ trong môi trường nước có hàm lượng 
O; thấp, hoặc là sự đáp ứng của những động vật có thời gian sống trên cạn, 
tiếp xúc với không khí („ý địự¿ khi nước trong ao hồ bị cạn). 

Tóm lại, kích thước và sự phức tạp của phổi có liên quan đến tốc độ trao 
đổi chất của động vật (và do đó tốc độ trao đối khí của động vật đó cũng 
thay đổi). Ví dụ, phổi của động vật đẳng nhiệt có bể mặt trao đổi khí lớn 
hơn so với phối của các động vật biến nhiệt có cùng kích thước. 


3.3.4. Sự uận chuyển Q›; uà CO; trong cơ thể 

d) Sắc tố hô hấp 

Độ hòa tan thấp của O; trong máu là một vấn để khó khăn cho sự vận 
chuyển khí O; trong hệ tuần hoàn của động vật. Giả sử tất cả O; vào trong 
cơ thể chúng ta được hòa tan trong mắu, và khi tập thể dục với cường độ 
cao, một người cần phải tiêu thụ gần 2 lít Oz/phút và toàn bộ O; được 
chuyên chở từ phối đến mô đều qua dòng máu. Nhưng trong điều kiện nhiệt 
độ và áp suất bình thường của cơ thể thì chỉ có 4,ðm] O; hòa tan trong 1 lít 
máu. Nếu 80% O; là hòa tan trong mầu được chuyên chở đến các mô thì tim 
phải bơm ðð5 lít máu trong một. phút, điều này không thể thực hiện được. 
Thực tế, đa số O; được vận chuyển bằng cách liên kết O, với một loại 
protein được gọi là “sốc £ố hô hấp”. Sắc tố hô hấp thường được tích trữ trong 
những tế bào đặc biệt và được vận chuyển cùng với dòng máu. Nhờ có sắc tế 
hô hấp mà lượng O; được vận chuyển trong đồng máu tăng cao (khoảng 
200ml Oz/1 lít máu ở động vật có vú). Đối với người tập thể dục với cường độ 
nêu trên cần tiêu thụ O; với hiệu suất 80% thì tìm họ chỉ cần bơm với tốc độ 
12,5 lít máu/phút, 

b) Vận chuyển O, 

Có nhiều loại sắc tố hô hấp khác nhau trong cơ thể động vật. Vý dụ, sắc 
tố hô hấp bermoeyanin thường có màu xanh (có ở eác loài chân khớp và thân 
mềm) là protein có chứa đồng, thành phần liên kết với O,. Sắc tố hô hấp ở 
đa số động vật có xương sống cũng như nhiều động vật không xương sống là 
protein hemoglobin thường có màu đỏ. Đối với động vật có xương sống, 
hemoglobin được tích chứa trong hồng cầu. 

Hemoglobin là protein gồm 4 chuỗi polypeptit (2 chuỗi alpha và 2 chuỗi 
beta). Mỗi chuỗi liên kết với một nhân hem có chứa một nguyên tử sắt ở 
trung tâm của nhân hem. Nguyên tử sắt liên kết với O¿;, do đó mỗi phân tử 
hemoglobin có thể vận chuyển 4 phân tử O;. Cũng giống như các sắc tố hô 
hấp khác, hemoglobin liên kết và giải phóng O; bằng cách thu nhận O, từ 
mang hoặc phổi và chuyên chở O; đến cung cấp cho các mô của cơ thể. 


75 


Hiệu suất thu nhận, vận chuyển và cung cấp O; tùy thuộc vào áp suất 
từng phần của CO; và O; ở phổi và ở mô, và độ pH của máu. 
©) Vận chuyển CO; 


Hemoglobin cũng tham gia vào vận chuyển CO; trong đòng máu và 
tham gia tạo tính đệm cho huyết tương, cụ thể là giữ ổn định độ pH máu, để 
không gây bại cho cơ thể, Chỉ khoảng 7% lượng CO; do tế bào thải ra được 
vận chuyển trong dung dịch huyết tương của máu. Khoảng 23% lượng CO, 
liên kết với các nhóm amin của hemoglobin, còn 70% CO; được vận chuyển 
trong dòng máu ở dạng bicacbonat (HCO;-). CO; thải ra từ quá trình hô hấp 
được khuếch tán vào huyết tương của máu, sau đó vào hồng cầu. Trong 
hồng cầu, đầu tiên, CO; phản ứng với nước (được xúc tác bởi enzym cacbonie 
anhidraza) và tạo nên axit cacbonic (H;CO;). Sau đó axit cacbonic phân ly 
thành ion H và HCO;-. Đa số ion H? liên kết với hemoglobin và các protein 
khác để đuy trì độ pH ổn định của máu. Lượng HCO;- sẽ được khuếch tán 
vào trong huyết tương và được chuyên chở đến phổi. Khi máu chảy qua 
phổi, HCO- lại được chuyển hóa thành CO; và CO;sẽ khuếch tán ra khỏi 
đòng máu vào không khí trong phổi. 

d) Cơ chế thích nghị sử dụng CO; ở một số động uật 

— Động uột chạy nhanh: 

Đối với một số động vật chạy rất nhanh, øý dự linh dương có gạc phân 
nhánh sống ở đồng cỏ Bắc Mỹ, nơi mà chúng đã cư trú cách đây hơn 4 triệu 
năm. Loài linh đương này có thể chạy với vận tốc đến 100km/giờ. Mặc dù 
vận tốc tối đa của chúng không bằng vận tốc tối đa của loài báo gêpa, loài 
linh dương này có thể duy trì tốc độ chạy của nó khá lâu và chạy nước rút 
với tốc độ 11km/giờ trong khoảng 10 phút và giữ vận tốc trung bình khoảng 
65km/giờ. 

Loài linh dương này làm thế nào mà duy trì được tốc độ chạy nhanh 
như vậy trong một thời gian khá dài? Thông qua sự tăng cường các cơ chế 
trao đổi chất sinh lý bình thường liên quan đến việc cung cấp nhiều O; chỏ 
các cơ hay thông qua các cơ chế sử dụng năng lượng hiệu quả hơn? Qua các 
nghiên cứu cho thấy loài linh dương này tiêu thụ O; gấp 3 lần so với những 
động vật có cùng kích thước. Thông thường, nếu động vật có kích thước càng 
lớn thì tốc độ tiêu thụ CO¿/1g khối lượng cơ thể sẽ giảm. Vý dự, 1g mô của 
một con chuột tiêu thụ lượng O; trong một ngày bằng lượng O; mà 1g mô 
của một con voi tiêu thụ trong một tháng. Điều đáng ngạc nhiên là lượng O; 
mà 1g mô của linh dương (nặng khoảng 50kg) lại bằng lượng O;¿ tiêu thụ bởi 
1g mô của một con chuột nhắt (nặng khoảng 10g). 

Khi so sánh các đặc tính sinh lý của linh dương với loài đê nhà cùng 


76 


kích thước thích nghỉ với việc leo trèo trên đá hơn là chạy nhanh, người ta 
thấy rằng tốc độ tiêu thụ O, tối đa của linh đương nhanh gấp 5 lần so với 
đê. Tại sao vậy? Linh dương có bể mặt trao đổi khí ở phổi lớn hơn, và có 
công suất bơm của tim lớn hơn 5ð lần, có khối cơ phát triển hơn và có ty thể 
lớn hơn với số lượng nhiều hơn so với đê nhà. Hơn nữa, linh dương luôn duy 
trì nhiệt độ trong cơ cao hơn so với đê nhà, Những ưu thế thích nghỉ trên là 
kết quả của chọn lọc tự nhiên giúp cho linh dương thoát hiểm khỏi các loài 
ăn thịt khi chúng sống trên các đồng cỏ rộng lớn của Bắc Mỹ hàng triệu 
năm nay. 

~ Động uật lặn: 

Đa số động vật trao đổi khí một cách liên tục, nhưng đôi khi chúng phải 
thay đổi môi trường hô hấp, chẳng hạn như chúng phải lặn xuống nước sâu 
để săn mổi. Phần lớn chúng ta dù có là những thợ lặn chuyên nghiệp thì 
không thể ở dưới nước lâu quá 2 hoặc 3 phút, và không thể lặn xuống đưới 
nước sâu quá 20m. Song, loài hải cầu Weddell ä Nam cực có thể lặn sâu 200 
- 500m và ở trong nước đến khoảng 20 phút (có khi đến một tiếng đồng hà). 
Một số loài thú biển, rùa biển và cá vơi có thể lặn sâu hơn. Vơi biển -có thể 
lặn sâu 1500m trong 2 tiếng đồng hồ. Voi biển có thể ở dưới nước liên tục 40 
ngày mà chỉ cần ngơi lên thở trong thời gian chưa đầy 6 phút. 

Sự thích nghi của các động vật lặn sâu là chúng tích trữ một lượng lớn 
Ò;. 5o với con người, hải cầu có thể tích trữ lượng Oz/1kg thể trọng nhiều 
hơn 2 lần. O; chủ yếu được tích lũy trong máu và cơ. Đối với chúng ta, có 
khoảng 36% lượng O; được tích lũy trong phổi và 61% tích lũy trong máu. 
Còn loài hải cẩu thì chỉ tích lũy 5% O; trong phổi rất bé của chúng, còn 
lượng Ò¿ trong máu lại chiếm đến 70%, Hải cẩu có thể tích máu/1kg thể 
trọng nhiều gấp 9 lần so với người. Một đặc điểm thích nghỉ khác là lá lách 
của hải cẩu rất lớn, có thể tích lũy được 24 lít máu. Lá lách của chúng có thể 
co rút khi chúng lặn để tăng cường lượng máu cung cấp O;. Động vật lặn có 
hàm lượng protein myoglobin cao trong hệ cơ để tích lũy O¿;. Hải cẩu có thể 
tích lũy 25% O¿ trong cơ (người chỉ tích lũy 18%). 

Động vật lặn khi bất đầu lặn không chỉ tích lũy lượng O; nhiều mà còn 
có những thích nghỉ để bảo tổn O„ Chúng bơi lặn rất nhẹ nhàng, hoạt động 
cơ ít, và thay đổi độ chìm nổi của cơ thể để đi chuyển lên xuống trong nước 
một cách thụ động. Nhịp tìm và tốc độ tiêu thụ O; giảm trong thời gian lặn và 
có nhiều cơ chế điểu chỉnh sự vận chuyển của máu tới não, tủy sống, mắt, 
tuyến trên thận và nhau thai (khi con vật mang thai), Máu cung cấp cho cơ bị 
hạn chế và hoàn toàn ngừng nếu chúng lặn rất lâu. Khi lặn với thời gian lâu 
hơn 20 phút, cơ của hải cẩu tiêu thụ Ô; dự trữ trong myoglobin và tổng hợp 
ATP bằng quá trình lên men thay cho hô hấp hiếu khí, 


7T 


2.3. SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CƠ THỂ ĐỘNG VẬT 

_— Tất cả các cơ thể đều phải trao đổi vật chất và năng lượng với môi 
trường, và sự trao đổi này diễn ra ở mức độ tế bào. Tế bào luôn được bao 
quanh bởi dung dịch nước, các chất cần thiết như các chất đinh dưỡng và 
oxy được vận chuyển qua màng sinh chất vào tế bào chất, còn các sản phẩm 
thừa của trao đổi chất như CO; được vận chuyển ra khỏi tế bào. Đối với cơ 
thể đơn bào thì sự trao đổi diễn ra trực tiếp với môi trường ngoài (nước biển 
hoặc nước ngọt). Trong cơ thể đa bào, đa số các tế bào không thể trao đổi 
trực tiếp với môi trường ngoài mà phải thông qua hệ thống cơ quan đặc biệt 
để trao đổi và vận chuyển các chất. Ví dụ, mang cá có điện tích trao đổi khí 
lớn với môi trường nước. Một mạng lưới mao mạch nhỏ nằm gần với mặt 
ngoài của mang. Oxy hòa tan trong nước sẽ khuếch tán qua lớp biểu bì của 
mang và vào trong dòng máu, ngược lại, CO; khuếch tán từ trong máu vào 
dòng nước. Cá cũng như các động vật khác có cơ quan chức thực hiện năng 
trao đổi vật chất với môi trường và có cơ quan vận chuyển chứa địch lỏng 
(mâu và dịch mô) phân bố khắp cơ thể được gọi là hệ tuần hoàn. 


2.3.1. Hệ tuần hoàn phản ảnh chúng loại phát sinh 

Sự vận chuyển bằng khuếch tán chỉ vận chuyển được các chất theo 
khoảng cách ngắn, không có hiệu quả khi vận chuyển theo khoảng cách dài, 
uí dụ, để vận chuyển glucoz từ ống tiêu hóa, hoặc vận chuyển oxy từ phổi tới 
não. Sự khuếch tán không có hiệu quả đối với khoảng cách lớn hơn vài 
milimét vì thời gian cần thiết để một chất khuếch tán từ nơi này đến nơi 
khác là tỷ lệ thuận với bình phương khoảng cách vận chuyển. Chẳng hạn, 
để vận chuyển cùng lượng gìueoz khuếch tán đi 100m thì cần phải mất 1 
giây, 1mm cần 100 giây và 1em thì cần đến 3 giờ. Hệ tuần hoàn giải quyết 
vấn để này bằng cách bảo đảm các chất được vận chuyển theo khoảng cách 
xa một cách nhanh chóng. Hệ tuần hoàn có chức năng liên kết môi trường 
địch mô của tế bào và địch cơ thể với cơ quan thực hiện sự trao đổi khí, cơ 
quan hấp thụ chất đinh dưỡng và cơ quan thải chất dư thừa. Ví đụ, trong 
phổi của động vật có vú, oxy từ không khí hít vào sẽ được khuếch tần qua 
lớp biểu mô mồng của phế nang để vào dòng máu, còn CO; thì khuếch tán 
từ máu qua biểu mô phế nang vào khí thở ra. Sự vận động của dòng chất 
dịch trong hệ tuần hoàn do tác động của tim sẽ nhanh chóng mang máu 
giàu oxy đến các phần của cơ thể. Vì dòng máu trong các mao mạch phân bế 
khắp các mô của cơ thể; cho nên các chất sẽ được trao đổi giữa dòng máu và 
dịch mô bao quanh tế bào. 

a) Hệ tuần hoàn ở động uật không xương sống 

Hệ tuần hoàn của động vật không xương sống rất đa dạng, tùy thuộc 


78 


vào kích thước và hình dạng của. eơ thể. Môi trường sống khác nhau cũng 
gây ra sự biến đổi tiến hóa của hệ tuần hoàn. 

~ Xoang tiêu hóa - tuần hoàn: 

Những động vật đơn giản như hải miên và ruột khoang chưa có hệ tuần 
hoàn thực sự. Thành cơ thể của chúng chỉ gồm 2 lớp tế bào bao lấy một 
xoang ở trung tâm gọi là xoang tiêu hóa tuần hoàn. Xoang này được dùng 
vừa để tiêu hóa, vừa để phân phối các chất cho cơ thể. Các chất dịch trong 
xoang được thông với môi trường nước ở bên ngoài qua một lỗ duy nhất. Và 
như vậy, cả hai lớp mô ở ngoài và ở trong thành của cơ thể đều tiếp xúc trực 
tiếp với chất dịch của xoang. Sự tiêu hóa được bắt đầu trong xoang và các 
chất đỉnh đưỡng được hấp thụ trực tiếp tại các tế bào của lớp trong, và được 
khuếch tán vào lớp ngoài ở một khoảng cách rất ngắn. 

Ruột khoang và đa số giun đẹt đều có xoang tiêu hóa - tuần hoàn với một 
lỗ thông với bên ngoài. Xoang tiêu hóa có mọc nhánh vào trong các phần của 
cơ thể tạo điểu kiện cho sự khuếch tán của các chất được đễ dàng hơn. 

¬ Hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín: Đối với các động vật có cấu tạo 
phức tạp hơn, gồm nhiều lớp tế bào thì xoang tiêu hóa - tuần hoàn không đủ 
để vận chuyển các chất cho toàn bộ cơ thể bởi vì khoảng cách khuếch tán 
quá lớn để có thể phân phối nhanh chóng các chất đinh dưỡng và thải loại 
các chất thừa. Cơ quan tuần hoàn được phát triển phức tạp hơn gồm 2 dạng: 
hệ tuân hoàn kín và hệ tuần hoàn hổ. Cả hai hệ tuần hoàn này gẩm có 3 
thành phần cơ bản sau đây: dịch tuần hoàn (máu), hệ thống ống (mạch 
máu) để phân phối máu đi toàn bộ cơ thể và một bơm bằng cơ (tim). Tìm có 
tác dụng đẩy máu bằng cách sử dụng năng lượng trao đổi chất để làm tăng 
áp suất thủy tĩnh của dòng máu. Ấp suất này giảm đần theo đòng máu từ - 
khi máu ra khỏi tim, và giảm dần theo dòng máu đi và trở về tim, Áp suất 
này là động lực vận chuyển máu trong hệ tuần hoàn. Đối với côn trùng và 
các động vật chân khớp khác, và đa số nhuyễn thể có hệ tuần hoàn hở (hình 
2.9A) qua đó máu trực tiếp thấm quanh các cơ quan. Ở đây không có sự 
cách biệt giữa máu và dịch mô, và dịch cơ thể hỗn hợp này được gọi là “địch 
máu” (hemolymph). Có một hoặc nhiều tim bơm địch máu vào trong một hệ 
thống xoang (sinus) bao quanh các cơ quan. Tại đây, xây ra sự trao đổi của 
các chất giữa dịch máu và tế bào của cơ thể. Đối với côn trùng và các chân 
khớp khác, tim là một ống dài nằm ở mặt lưng. Khi tim co bóp, nó sẽ bơm 
dịch mầu vào các mạch, chảy vào các xoang. Khi tím giãn sẽ thu địch máu 
trở về tim qua các lỗ thông ở tim, Chuyển động của cơ thể làm nén các 
xoang giúp cho sự tuần hoàn của địch máu. 

Trong hệ tuần hoàn kín (hình 2.8B), máu chỉ giới hạn trong các mạch 
và cách ly với dịch mô. Hệ tuần hoàn kín có nhiều tim bơm máu vào trong 


79 


một mạch lớn, từ đó phân thành các mạch nhỏ phân bố vào các cơ quan. Các 
chất khuếch tán từ máu vào dịch mô và vào tế bào. Giun đất, mực, bạch 
tuộc và tất cả các động vật có xương sống đều có hệ tuần hoàn kín. Hệ tuần 
hoàn kín với áp suất máu cao, do đó sự vận chuyển máu cung cấp chất dinh 
dưỡng cho nhu cầu trao đổi chất cao trong các mô và tế bào của các động vật 
lớn hơn và hoạt động nhiều hơn thì hiệu quả hơn. Ví đự, trong các loài 
nhuyễn thể thì chỉ có các loài mực và bạch tuộc hoạt động tích cực có hệ 
tuần hoàn kín. Mặc dù tất cả động vật chân khớp đều có hệ tuần hoàn hở, 
nhưng những động vật giáp xác lớn, như tôm hùm và cua, có hệ thống động 
mạch và tĩnh mạch cũng như có cơ quan bơm máu phụ giúp duy trì áp suất 
máu. Các hệ tuân hoàn kín phát triển nhất ở động vật có xương sống. 


DI HA 


( x Dịch máu trong xoang 
ŒC bao quanh cơ quan 


=4 


*x„_ Các mạch máu phân 


Dịch mô ` nhánh nhỏ ở cơ quan 


Hình 2.9A, Hệ tuần hoàn hở Hình 2.9B. Hệ tuần hoàn kín 

b) Hệ tuân hoàn của động uột có xương sống 

Con người và các động vật có xương sống khác có hệ tuần hoàn kín, gọi 
là hệ tim mạch. Bình thường, tim có một hoặc hai tâm nhĩ, là xoang thu 
nhận máu trở về tìm và một hoặc hai tâm thất là xoang từ đó máu được 
bơm ra khỏi tìm. 

Động mạch, tĩnh mạch và mao mạch là 3 loại mạch máu chú yếu, trong 
cơ thể người có tổng số chiều đài khoảng 100.000km. Động mạch mang máu 
từ tìm đến tất cả các cơ quan trong cơ thể. Trong các cơ quan, động mạch 
được phân nhánh thành nhiều nhánh nhỏ gọi là các tiểu động mạch, là 
những mạch nhỏ cung cấp máu cho mao mạch. 

Mao mạch là những mạch có kích thước hiển vi, rất mảnh, với thành 
mạch có nhiều lỗ. Mao mạch tạo thành zmợng mao mạch thâm nhập vào các 
mô. Các chất khác nhau kể cả các khí hòa tan được vận chuyển qua thành 
mao mạch bằng khuếch tán giữa mạch máu và dịch mô. 


Ở đầu cuối tận cùng, mao mạch quy tụ thành các tiểu tĩnh mạch; và các ˆ 
tiểu tĩnh mạch sau đó hợp lại thành tĩnh mạch lớn. Tĩnh mạch đưa mầu trở 


80 


về tim. Cần chú ý rằng động mạch và tĩnh mạch được phân biệt bởi hướng 
đi của máu trong mạch chứ không phải là tính chất của máu trong mạch. 
Tất cả các động mạch mang máu từ tim đến các mao mạch còn tĩnh mạch 
đưa máu từ mao mạch trở về tim. Trường hợp ngoại lệ là tĩnh mạch cửa 
gan, mang máu từ mạng mao mạch trong hệ tiêu hóa đến mạng mao mạch 
trong gan. Dòng máu từ gan qua tĩnh mạch gan để đưa máu về tim. 

Hệ thống tỉm mạch ở các động vật có xương sống khác nhau có thể có 
cấu tạo sai khác với sơ đổ chung và tùy thuộc vào hiệu suất trao đổi chất 
của cơ thể nói chung. Nói chung, động vật có hiệu suất trao đổi cao sẽ có hệ 
tuần hoàn phức tạp hơn và có tim hoạt động khỏe hơn so với động vật có 
trao đổi chất thấp. Tương tự, trong cơ thể động vật, sự phức tạp về cấu tạo 
và số lượng mạch máu trong từng cơ quan là tương ứng với nhu cầu về trao 
đổi chất của cơ quan đó. Có lẽ sự sai khác cơ bản trong sự thích nghỉ của hệ 
tìm mạch giữa các động vật là có liên quan đến sự hô hấp bằng mang của 
các động vật ở nước so với sự hô hấp bằng phổi của các động vật sống trên 
cạn (hình 2.10). 

- Hệ tuần hoàn ở cá: 'Tim có hai ngăn là tâm thất và tâm nhĩ. Hệ mạch 
chỉ có một vòng đơn giản. 

- Hệ tuần hoàn ở lưỡng cư: Tim có ba ngăn gồm hai tâm nhĩ và một 
tâm thất chung. Hệ mạch có 2 vòng tuần hoàn. Tâm thất chứa máu pha 
(mắu giàu O; và mầu nghèo O,). 

~ Hệ tuần hoàn ở bồ sát: Thần lần, rắn, rùa có tìm ba ngăn. Tuy nhiên, 
tâm thất đã có vách ngăn (một phần) để giảm thiểu máu pha. Chỉ riêng cá 
sấu có vách ngăn tim thành 2 tâm thất tách biệt. 

- Hệ tuần hoàn ở chim và động vật có vú: Tim 4 ngăn, và có vách ngăn 
ngăn cách hoàn toàn máu giàu O; và máu nghèo O¿. 


Nình 2.10. Sơ đồ hệ tuần hoàn ở động vật có xương sống 
I. Hệ tuần hoàn ở cá; II. Hệ tuần hoàn ở lưỡng cư; III. Hệ tuần hoàn ở bò sát; IV. Hệ tuần 
hoàn ở chim và thú; 1. Động mạch; 2. Tĩnh mạch; 3. Lưới mao mạch nội quan; 4. Lưới mạo 
mạch phổi (mang và da); A. Tâm nhĩ; V. Tâm thất. 


81 


118INHHOCCƠTHÉ A 


2.3.2. Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn 

đa) Hoạt động của tim 

~ Cơ tìm hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì”: 

Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tìm hoàn toàn không co 
bóp, nhưng khi kích thích cường độ ngưỡng, cơ tìm đáp ứng bằng co tối 
đa và nếu kích thích ở cường độ trên ngưỡng cũng không làm tỉm co 
mạnh hơn nữa. 

— Cơ tim có khả năng hoạt 
động tự động: 

Tim động vật, kể cả tim 
người, được cắt rời khỏi cơ thể 
vẫn còn khả năng co bóp nhịp 
nhàng, nếu được cung cấp đủ 
đỉnh dưỡng và oxy với một nhiệt 
độ thích hợp. Hoạt động của tim 
có tính tự động là do trong 
thành tim có các tập hợp sợi đặc 
biệt (do biến đổi của cơ tim) gọi 
là hệ dẫn truyền tim gồm: nút 
xoang nhĩ có khả năng tự phát 
nhịp xung được truyền tới hai 
tâm nhĩ và nút nhĩ thất, rồi 
truyền theo bó His tới mạng 
Puôc-kin phân bố trong thành Hình 2.11. Hệ dẫn truyền của tim người 
hai tâm thất, làm các tâm nhĩ, 1. Nút xoang nhĩ; 2. Nút nhĩ thất; 
tâm thất eo (hình 2.11). 3. Bó His; 4. Mạng Puôc-kin 

— Tim hoạt động theo chu kỳ: 

Tim co giãn nhịp nhàng theo chu kỳ. Bắt đầu mỗi chu kỳ là pha co 
tâm nhĩ, tiếp đó là pha co tâm thất và kết thúc là pha giãn chung, sau đó 
lại tiếp theo một chu kỳ mới và cứ diễn ra như vậy một cách liên tục. Ở 
người, thời gian mỗi chu kỳ trung Bình khoảng 0,8 giây, trong đó tâm nhĩ 
co khoảng 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian giãn chung là 0,4 giây, 
ứng với nhịp tim trung bình là 7ð lần/ phút ở người trưởng thành. Ở trẻ sơ 
sinh tần số nhịp tim lớn hơn nhiều (120 - 140 nhịp/ phút). Trẻ càng lớn 
nhịp tìm càng giảm. Ở đa số động vật, nhìn chung số nhịp tim tỷ lệ nghịch 
với khối lượng cơ thể (bảng 9.3). 


82 


41.SINHHOCCOTHỂ.Đ 


Bảng 2.3. Nhịp tim ở một số động vật 


Động vật Nhịp tim/ phút 


Nhịp tim/ phút 


Voi 25-40 


30 - 45 110 - 130 


Trâu 40 - 50 


220-270 


ST T7 n 
ế 
8 


Bò 50-70 720 - 780 


Cừu, dê 70-80 600 - 900 


Lợn 60 - 90 240 - 400 


b) Hoạt động của hệ mạch 


Hệ mạch bao gồm các động mạch, tĩnh mạch, nối với nhau qua các mao 
mạch. Máu được vận chuyển trong hệ mạch đi nuôi cơ thể tuân theo các quy 
luật vật lý liên quan chặt chẽ đến ấp suất đẩy máu, lưu lượng máu chảy và 
vận tốc máu, sức cần của mạch, v.v... 

~ Huyết áp: 

Máu vận chuyển trong hệ mạch nhờ năng lượng co bóp của cơ tim. Tim 
co tạo ra một áp lực để tống máu vào các động mạch, đồng thời cũng tạo ra 
huyết áp động mạch. Người ta phân biệt huyết áp cực đại ứng với lúc tỉm co, 
huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim giãn. - 

Tìm đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp: tim đập chậm, yếu làm 
huyết áp hạ. l : 

Càng xa tim, huyết áp càng giảm. Ở người bình thưởng huyết áp ở động 
mạch chủ là 120 - 140mmHg, ở động mạch lớn là 110 - 125mmHg, ở động 
mạch bé giảm dần. Huyết áp là do sự ma sát của máu với thành mạch và 
giữa các phần tử máu với nhau khi vận chuyển. 

Nếu huyết áp cực đại lớn quá 150mmHg và kéo dài, đó là chứng huyết 
áp cao. Nếu huyết áp cực đại thường xuống đưới 80mmHg thì đó là chứng 
huyết áp thấp. : 

- Vận tốc máu: 

Máu chảy nhanh hay chậm lệ thuộc vào tiết điện mạch và chênh lệch 
huyết áp giữa các đoạn mạch. Nếu tiết diện nhỏ, chênh lệch huyết áp lớn, 
mắu sẽ chảy nhanh và ngược lại, máu sẽ chảy chậm (hình 2.12), 


83 


Diện tích 
(cm?) 


Tốc độ 
(cmugiây} 


sẽ 
SẼ 1z Thị | |} | 
#ễ toiApsauhtegl|RLL | | ————] 
kừPEEeniESùi Zi.xiIESnnmm= 
0 
š ` § $§§ £§ $ 
§ š ECEE Ê Ẹ 
š - E £§§ Ê bà 
E - s: & E 
ễ 8 = 
De) lở 


Hình 2.12. Mối tương quan giữa tốc độ của dòng máu, 
tiết diện ngang của mạch máu và áp suất của máu. 
Tốc độ của dòng máu giảm đáng kể trong tiểu động mạch và máu chảy chậm nhất trong 
mao mạch do tăng tổng tiết diện của mạch máu. Áp suất của dòng máu 
(áp lực chính đẩy máu từ tim đến hệ thống mao mạch) cao nhất ở động mạch. 


Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và chậm nhất trong các mao 
mạch, đảm bảo cho sự trao đổi chất giữa máu với các tế bào của cơ thể vì 
động mạch có tiết diện nhỏ hơn nhiều so với tổng tiết diện rất lớn của các 
mao mạch. Chẳng hạn ở người, tiết diện của động mạch chủ là ð - 6em?, tốc 
độ máu ở đây là 500 - 600mm giây, trong khi tổng tiết điện của mao mạch 
lên tới 6200em2 nên tốc độ máu giảm chỉ còn 0,mm/ giây. 

9.3.3. Điều hòa hoạt động từm mạch 

a) Điều hòa hoạt động tìm 

Ngoài hệ dẫn truyền tự động của tim nằm ngay trên tim, tỉm còn chịu 
sự điều khiển của trung ương giao cảm và đối giao cảm qua các dây thần 


kinh tương ứng. Dây giao cảm làm giảm nhịp và sức co tim (tim đập chậm 
và yếu). 


84 


b) Sự điều hòa hoạt động hệ mạch 

Tùy theo nhu cầu trao đổi chất từng lức và ở từng nơi mà sự phân phối 
mầu có những thay đối: Co thắt mạch ở những nơi cần ít máu và giãn nở 
mạch ở những bộ phận cần nhiều máu. Sự điều hòa hoạt động của các mạch 
như trên là có sự tham gia của các nhánh thần kinh sinh đưỡng: nhánh giao 
cảm gây co mạch, nhánh đối giao cảm lại làm giãn mạch, 

C) Phản xạ điêu hòa hoạt động tim mạch 

Nhờ các xung thần kinh từ các thụ quan áp lực và thụ quan hóa học (áp 
thụ quan và hóa thụ quan) nằm ở cung chủ động mạch và xoang động mạch 
cổ (xoang cảnh) theo các sợi hướng tâm về trung khu vận mạch trong hành 
tủy, từ đó sự điều hòa hoạt động tim mạch để điều chỉnh ấp suất, vận tốc 
máu cho phù hợp với yêu cầu của các cơ quan trong cơ thể. 

Chẳng hạn khi huyết áp giảm, hoặc khi nồng độ khí CO; trong máu tăng, 
tìm sẽ đập nhanh và mạnh, mạch co lại làm áp lực máu tăng và máu chảy 
mạnh. Khi lượng máu cung cấp cho não không đủ làm tăng cường hoạt động 
của tim và co mạch ở các khu vực không hoạt động để dên máu cho não. 


2.3.4. Hệ bạch huyết 

Vì lượng máu qua mao mạch là vô càng lớn nên lượng dịch trong máu 
thấm ra ngoài mạch máu phải được bù lại trong một ngày là khoảng 4 lít, 
Khoảng 85% dịch có trong máu thấm qua mao mạch vào dịch mô sẽ được trở 
lại máu qua tĩnh mạch, 15% còn lại sẽ trở lại mạch máu thông qua các 
mạch của hệ bạch huyết. Tuy thành mao mạch rất khó thẩm thấu đối với 
các phân tử lớn, nhưng vẫn có một số protein đi qua thành mao mạch vào 
dịch mô và chúng trổ lại máu thông qua hệ bạch huyết. Dịch mô thấm vào 
mạch bạch huyết nhờ sự khuếch tán qua mao mạch bạch huyết nằm xen kẽ 
VỚI các mao mạch của máu. Khi dịch mô đi vào trong mạch bạch huyết thì 
được gọi là dịch bạch huyết (lymph). Thành phần của dịch bạch huyết giếng 
với dịch mô. Hệ bạch huyết đưa dịch bạch huyết trở về hệ tuần hoàn ở vị trí 
gần chỗ tĩnh mạch chủ nối với tâm nhĩ phải. 

Đọc theo các mạch bạch huyết có các hạch bạch huyết có vai trò lọc 
bạch huyết khỏi các nhân tố Bây bệnh như virut và vi khuẩn. Các hạch bạch 
huyết có vai trò trong miễn dịch của cơ thể. Trong hạch bạch huyết có mô 
liên kết chứa nhiều bạch cầu có chức năng bảo vệ. Khi bị nhiễm trùng 
chứng tăng sinh rất nhanh, do đó hạch bạch huyết bị mềm và phêng lên. 


2.3.5. Máu uà chức năng của máu 
Trong các mạch của hệ tuần hoàn có chứa chất địch gọi là máu. Đối với 
động vật không xương sống có hệ tuần hoàn hỏ, máu (dịch máu) không khác 


85 


với dịch mô. Tuy nhiên, đối với động vật có xương sống thì máu chảy trong 
hệ mạch kín, máu được xem như là mô liên kết lỏng. 

a) Thành phần uà chức năng của máu 

Trong máu gồm có chất dịch lỏng gọi là huyết 
tương (plasma) và các tế bào máu trôi lơ lửng trong 
huyết tương. Các yếu tố tế bào chiếm khoảng 45% 
thể tích của máu, khi được ly tâm sẽ lắng đọng 
xuống đáy ống thành một lớp cặn màu đỏ. Lớp bên 
trên trong suốt và có màu vàng nhạt chính là huyết 
tương (hình 2.13). 

- Huyết tương chứa khoảng 90% nước và các 
chất hòa tan. Phần lớn là các muối vô cơ ở dạng các 
ion hòa tan, thường được gọi là các chất điện ly của 
máu. Nông độ tổ hợp của các ion này có vai trò quan 
trọng trong việc duy trì cân bằng thẩm thấu của 
máu. Một số ion đóng vai trò chất đệm cho máu. 
Máu người có độ pH là 7,4. Chức năng hoạt động 
bình thường của cơ và thần kinh phụ thuộc vào hàm Hình 2.13. Các thành 
lượng ion chủ yếu có trong dịch mô, phản ảnh hàm phần của máu 
lượng của chúng có trong máu. 


Một loại chất hòa tan quan trọng khác trong máu là các protein huyết 
tương. Các protein này là những chất đệm để điều hòa độ pH của máu, giúp 
duy trì cân bằng thẩm thấu giữa máu và dịch mô, tham gia duy trì độ nhớt 
của máu. Một số protein huyết tương có vai trò chuyên chở lipit. Vì lipit 
không hòa tan trong nước nên chúng chỉ được vận chuyển trong dòng máu 
khi liên kết với protein. Một loại protein khác được gọi là ¿mưmunoglobulin 
hay là kháng thể có chức năng chống virut, vi khuẩn và các tác nhân lạ 
khác xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, một loại in huyết tương khác gọi 
là Ø8 brinogen là nhân tố đông máu giúp ngăn cẩn sự mất máu khi cơ thể bị 
tổn thương. 

Khi huyết tương bị lấy hết fibrinogen được gọi là huyết thanh. Huyết 
tương chứa một số lượng lớn các chất khác bao gồm các chất dinh dưỡng, các 
sản phẩm dư thừa của chuyển hóa, các khí hô hấp và nhiều loại hooemon. 
Huyết tương máu và dịch mô có thành phần giống nhau. Tuy nhiên, huyết 
tương có chứa lượng protein cao hơn so với địch mô (vì màng mao mạch khó 
thẩm thấu đối với protein) 

~ Các tế bào máu: 


Có hai loại tế bào máu: hồng cầu có chức năng chuyên chở oxy và bạch 


§6 


cầu có chức năng bảo vệ. Ngoài ra, còn có tiểu cầu là những mảnh vụn tế 
bào có chức năng trong quá trình đông máu (hình 2.14). 


Tế bào máu 
x4 : ` 
F« 


Bạchcầu 


4,8% 95,1% kệ 
Hình 2.14. Các yếu tố tế bào của máu người 

+ Hồng cầu: 

Trong máu, hồng cầu có số lượng nhiều nhất. Ví dụ, trong 1ml (hay 
1mm”) máu người chứa 4,5 - 5 triệu hồng cầu và tổng số hồng cầu trong 5 lít 
máu là 22,ð - 25 nghìn tỷ. Cấu tạo của hồng cầu rất thích nghỉ với chức 
năng của chúng. Chức năng chủ yếu của hồng cầu là chuyên chở oxy và phụ 
thuộc vào sự khuếch tán của oxy rất nhanh qua màng sinh chất của hồng 
cầu. Hồng cầu của người có cấu tạo hình đĩa lõm 2 mặt, có đường kính 
khoảng 7 - 8um. Kích thước bé và lõm hai mặt của hồng cầu tạo nên tổng 
diện tích của toàn bộ hồng cầu là rất lớn, Tổng diện tích màng hồng cầu 
trên một thể tích máu nhất định càng lớn thì lượng oxy khuếch tán càng 
nhanh. Hồng cầu của động vật có vú và con người là mất nhân nên chúng 
chứa được nhiều hemoglobin để chuyên chở oxy. Hồng cầu không chứa ty 
thể, nên chúng sản sinh ATP chủ yếu thông qua con đường trao đổi chất ky khí. 
Nếu hồng cầu có nhấn và trao đổi 
chất hiếu khí thì nó sẽ tiêu thụ mất 
nhiều lượng oxy chúng chuyên chở. 

Mặc dù kích thước bé nhưng 
mỗi hồng cầu chứa tới 250 triệu 
phân tử hemoglobin. Mỗi phân tử 
hemoglobin được cấu tạo gồm 4 
chuỗi polypeptit: 2 chuỗi œ và 9 
chuỗi B liên kết với 4 nhân heme 
chứa 4 nguyên tử sắt (hình 9.15) 
có thể liên kết với 4 phân tử oxy, 
do đó một hồng cầu có thể chuyên 
chở khoảng 1 tỷ phân tử Oxy. Hình 2.15. Cấu trúc của Hemoglobin 


Các nhân heme 


§7 


Người ta đã chứng minh rằng hemoglobin cũng liên kết với oxyt nitric 
(NO). Khi hồng cầu chảy qua lưới mao mạch của da, mang và phổi thì oxy 
sẽ khuếch tán vào trong hồng cầu và hemoglobin liên kết cả với O; và NO. 
Tại lưới mao mạch của cơ quan, hemoglobin giải phóng oxy cung cấp cho các 
tế bào. Khí NO có tác dụng làm giãp thành mao mạch giúp cho sự giải 
phóng oxy từ mao mạch vào tế bào dễ dàng hơn. 

+ Bạch cầu: 


Máu chứa tới 5 dạng bạch cầu khác nhau: tế bào mono, bạch cầu trung 
tính, bạch cầu ưa kiểm, bạch cầu ưa axit và tế bào limpho. Chức năng của 
bạch câu là đấu tranh bảo vệ cơ thể. Ví dụ, tế bào mono và bạch cầu trung 
tính là những tế bào thực bào, có khả năng bắt và tiêu hóa vi khuẩn cũng 
như các mảnh vụn của các tế bào chết. Tế bào limpho thường có hai loại là 
tế bào limpho B và tế bào limpho T. Chúng có chức năng đáp ứng miễn dịch 
chống lại những tác nhân lạ. Các tế bào bạch cầu luôn chui ra khỏi thành 
mạch và ngao du trong dịch mô cũng như là dịch bạch huyết. Tại đó, chúng 
bắt đầu đấu tranh chống lại các tác nhân gây bệnh. Bình thường trong 1ml 
mầu người chứa khoảng 5 - 10 nghìn bạch câu, nhưng khi bảo vệ cơ thể, số 
lượng của chúng tăng lên tạm thời. 

+ Tiểu cầu: 

Nhân tố tế bào thứ ba trong máu là tiểu cầu (platelet). Đó là những 
mảnh tế bào có đường kính khoảng 2 - 3um. Chúng không chứa nhân và là 
những mảnh tách ra từ các tế bào lớn được sinh ra trong tủy xương. Tiểu 
cầu đi vào máu và thực hiện chức năng đông máu. - 

Đông máu. Khi bị thương, cơ chế đông máu chống được sự mất máu. Sự 
đông máu được khởi đâu bằng sự giải phóng các nhân tố đông máu từ tiểu 
cầu và tiến triển thành chuỗi phản ứng có tác động chuyển đạng fñbrinogen 
thành ñbrin. Người ta đã phát hiện được 12 nhân tố có vai trò trong quá 
trình đông máu. Đột biến di truyền gây ảnh hưởng lên sự đông máu và gây 
nên bệnh tra chảy mầu, là bệnh khi bị thương máu không đông. Trong dòng 
máu, bình thường máu không đông là nhờ có nhân tố chống đông máu. Tuy 
nhiên, nhiều khi các tiểu cầu bị đóng cục và ñbrin đông lại trong mạch máu 
và ngăn cản đòng máu chảy. Sự đông máu như vậy gọi là nghẽn mạch 
(thrombus). Dạng máu đông nguy hiểm như vậy thường gặp nhiều hơn ở 
nhữngngười bị bệnh tim mạch. 

b) Tế bào gốc uà sự thay thế các tế bào máu 

Các yếu tố tế bào của máu (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu) luôn bị mất 
đi và được thay thế thường xuyên. Ví dụ, hềng cầu chỉ tổn tại trong dòng 
máu từ 3 - 4 tháng và sau đó bị phá hủy do bị thực bào trong gan và lách. 
Các enzym sẽ phân hủy các đại phân tử của các tế bào máu già cỗi thành 


88 


các đơn phân, và các đơn phân này cùng các đơn phân từ các chất dinh 
dưỡng lại được dùng để tổng hợp các đại phân tử mới (o0 dự như các axit 
amin). Phần lớn các nguyên tử sắt từ hemoglobin bị phân hủy sẽ được dùng 
để xây dựng các phân tử hemoglobin mới. 

Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu có cùng nguồn gốc từ chủng quần tế bào đa 
tiểm năng được gọi là tế bào gốc có trong tủy xương, đặc biệt là xương sườn, 
xương sống, xương ức và xương chậu. Tế bào gốc đa tiểm năng là những tế bào 
có khả năng phân bào và biệt hóa cho ra các tế bào máu khác nhau (hình 2.16). 


Trong tủy 
đỏ xương 


Trong dòng 
máu 


trung tính Đại thực bào Tương bào. 


Bạch cầu Bạch cầu 
ưa kiếm ưa axit 


Hình 2.16. Sự hình thành các yếu tố tế bào của máu 


Hàm lượng oxy được máu cung cấp cho cơ thể có vai trò điều chỉnh sự 
sản sinh hông cầu theo cơ chế mối liên hệ ngược âm. Nếu mô không được 
cung cấp đầy đủ oxy, thận sẽ tổng hợp và tiết ra hooemon erythropoietin 
(BEPO) có tác dụng kích thích sản sinh hồng cầu trong tủy xương. Nếu máu 
cung cấp oxy nhiều hơn nhu cầu của mô thì lượng EPO sẽ giảm và giảm sản 
sinh hồng cầu. 

Các bác sĩ thường sử dụng EPO tổng hợp để điều trị cho các bệnh nhân 
thiếu máu khi lượng hemoglobin ít hơn bình thường. Một số vận động viên 
thường lạm dụng EPO để làm tăng lượng hồng câu khi thi đấu. Việc này bị 
Liên đoàn Thể thao Olympic quốc tế cấm sử dụng. Trong năm 2002, một số 
vận động viên do sử dụng loại thuốc này nên đã bị tước huy chương vàng 


12.SINHHOCCƠTHỂ A. 82 


trong kỳ Thế vận hội mùa đông diễn ra tại thành phố Salt Lake ở Mỹ. Công 
nghệ tế bào gốc đã tách chiết các tế bào gốc đa năng từ tủy xương và nuôi 
cấy chúng trong phòng thí nghiệm, và các tế bào này đã được sử dụng để 
điều trị một số bệnh ở người, uý dụ ung thư máu. 


2.4. NỘI CÂN BẰNG VÀ BÀI TIẾT 


3.4.1. Khái niệm uò ý nghĩa của nội cân bằng 

Các hệ thống sống dù ở mức độ nào chỉ tổn tại và phát triển khi môi 
trường bên trong luôn duy trì được sự cân bằng và ổn định, gọi tắt là nội 
cân bằng. Sự cân bằng và ổn định đó bao hàm sự cân bằng khối lượng nước, 
cân bằng về nông độ các chất như glucoz, các ion, các axit amin, các chất 
béo, các muối khoáng, v.v... để duy trì áp suất thẩm thấu, huyết áp và độ 
pH của môi trường bên trong (nội môi) được ổn định, đảm bảo cho sự tổn tại 
và thực hiện được chức năng của các tế bào của cơ thể. 


9.4.9. Điều hòa áp suất thẩm thấu 

Cơ thể động vật luôn phải điều hòa nhiệt, điều hòa thành phần các chất 
dịch của cơ thể. Sự điều hòa chất dịch trong cơ thể phụ thuộc vào sự cân 
bằng giữa sự thu nhận sự bài xuất nước và các chất hòa tan. Sự điều hòa áp 
suất thẩm thấu phụ thuộc vào cơ chế kiểm tra sự vận chuyển của các chất 
hòa tan giữa dịch nội môi với môi trường ngoài, đồng thời với sự điều hòa 
lượng nước thẩm thấu kèm với các chất hòa tan. Cơ thể động vật cũng cần 
bài xuất các sản phẩm dư thừa độc hại của quá trình trao đổi chất. 

da) Sự thẩm thấu 

Tất cả các động vật đều phải thực hiện điều hòa thẩm thấu: theo thời 
gian lượng nước thu nhận vào và bài xuất phải được điều hòa cân bằng. Nếu 
lượng nước vào quá nhiều, tế bào sẽ bị trương phổng và vỡ ra. Ngược lại, 
nếu thiếu nước, tế bào sẽ bị teo lại và chết. Nước được vận chuyển vào tế 
bào và thoát ra khỏi tế bào nhờ hiện tượng thẩm thấu. Tùy thuộc vào áp 
suất thẩm thấu của dung dịch trong đó tế bào sống, người ta phân biệt: 

- Dung địch đẳng trương là dung dịch có áp suất thẩm thấu cân bằng 
áp suất thẩm thấu của tế bào. Lượng nước đi vào và ra khỏi tế bào cân bằng 
nên tế bào không thay đổi trạng thái. 

- Dung dịch ưu trương là dung dịch có áp suất thẩm thấu lớn hơn áp 
suất thẩm thấu của tế bào. Nước sẽ từ tế bào thoát ra dung dịch, khiến tế 
bào teo lại vì mất nước. 

— Dung địch nhược trương là dung địch có áp suất thẩm thấu bé hơn áp 
suất thẩm thấu của tế bào. Nước sẽ từ dung dịch đi vào tế bào làm cho tế 
bào trương phổng và có thể võ ra. 


90 


b) Điều hòa thẩm thấu ở động uật 

Tùy theo khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu, người ta phân biệt 
động vật thành 2 dạng sau đây: 

- Động vật thích nghi thẩm thấu là những động vật mà cơ thể của 
chúng không thể điều hòa được áp suất thẩm thấu nội môi, bởi vì áp suất 
thẩm thấu nội môi của chúng giống như áp suất thẩm thấu của môi trường. 
Vì vậy, nước đi vào và ra khỏi cơ thể chúng cân bằng. Những động vật này 
thường sống trong môi trường nước có thành phần hóa học ổn định, do đó áp 
suất nội môi của cơ thể chúng rất ổn định. 

— Động vật điều hòa thẩm thấu là những động vật luôn phải điều chỉnh 
áp suất thẩm thấu nội môi trong cơ thể, vì chất địch cơ thể của chúng không 
đẳng trương với chất dịch của môi trường. Như vậy, động vật điều hòa thẩm 
thấu cần phải thải bót lượng nước thừa nếu chúng sống trong môi trường 
nhược trương, hoặc phải thu nhận thêm nước nếu chúng sống trong môi 
trường ưu trương. 

Động vật điều hòa áp suất thẩm thấu có thể sống trong môi trường mà 
động vật thích nghi thẩm thấu không thể tổn tại được, chẳng hạn như môi 
trường nước ngọt và môi trường trên cạn. Khả năng điều hòa thẩm thấu 
giúp cho các động vật ở biển duy trì áp suất thẩm thấu nội môi tuy áp suất 
này chênh lệch với áp suất thẩm thấu của nước biển. Để điều hòa ấp suất 
thẩm thấu nội môi thì cơ thể cần tiêu phí nhiều năng lượng. Ví đụ, đối với 
loài tôm biển và những loài giáp xác nhỏ sống trong vùng có độ muối cao 
phải tiêu phí tới 30% năng lượng chuyển hóa cho sự điều hòa áp suất thẩm 
thấu nội môi. Tuy nhiên đa số động vật thích nghi thẩm thấu cũng như 
động vật điều hòa thẩm thấu không chịu được sự biến động môi trường 
ngoài quá lớn, được gọi là “động vật hẹp muối” (stenohaline); trái lại, “động 
vật rộng muốt” (euryhaline) là những động vật có thể sống được trong môi 
trường có áp suất thẩm thấu biến động lớn. Ví dự, nhiều loài cá hổi là các 
động vật rộng muối. Điển hình hơn là cá rô phi Tapia mossambicd. Loài cá 
này vừa có thể sống trong nước ngọt, vừa có thể sống trong nước có nồng độ 
muối cao gấp đôi nồng độ muối của nước biển, 

Sau đây, ta sẽ xem xét kỹ hơn về sự thích nghỉ của các động vật biển, 
động vật nước ngọt và động vật sống trên cạn. 

~ Động vật biển: 

Động vật hình thành và phát triển đầu tiên trong mội trường nước 
biển, và hiện tại số lượng loài động vật sống ở biển còn nhiều hơn số lượng 
loài động vật sống trong nước ngọt và trên cạn. Đa số các động vật không 
xương sống ở biển đều là các động vật thích nghỉ thẩm thấu. Tổng áp suất 
thẩm thấu nội môi của cơ thể chúng cân bằng với áp suất thẩm thấu của 
nước biển. Song, chúng khác với nước biển về nông độ của đa số chất tan có 


LãÌ 


trong cơ thể chúng mà không có trong nước biển. Do vậy, kể cả động vật 
thích nghỉ với áp suất thẩm thấu của môi trường ngoài thì vẫn phải điều 
hòa thành phần các chất hòa tan trong nội môi. 

Ngoài ra, các động vật có xương sống và một số động vật không xương 
sống sống ở biển là những động vật điều hòa thẩm thấu. Đối với những 
động vật này, nước biển mặn hơn so với dịch nội môi và nước có xu hướng 
thoát ra khỏi cơ thể do thẩm thấu. Các loài cá xương ở biển, 0í dự như cá 
tuyết, là nhược trương so với nước biển nên luôn bị mất nước do thẩm thấu 
và thu nhận nhiều muối do khuếch tán từ nước biển và từ thức ăn. Cá điều 
hòa cân bằng lượng nước mất đi bằng cách uống một lượng nhiều nước biển, 
mang của chúng loại thải nhiều muối NaCl; trong mang có những tế bào 
đặc biệt, có khả năng vận chuyển tích cực các ion Clr cùng với ion Na*. Thận 
của cá biển loại thải một lượng rất lớn ion canxi, magie và sunphat và chỉ 
bài xuất rất ít nước ra ngoài môi trường. 

Cá mập và đa số cá sụn có áp suất thẩm thấu nội môi thấp hơn so với 
nước biển nên muối có xu hướng khuếch tán vào cơ thể chúng, đặc biệt qua 
mang. Thận của chúng có thể bài tiết một số muối và phần muối còn lại 
được bài xuất bởi tuyến trực tràng hoặc qua phân. Không giống như cá 
xương và mặc dù áp suất thẩm thấu nội môi thấp, cá mập và các cá sụn 
không bị mất nước nhiều do thẩm thấu liên tục bởi vì cơ thể của chứng duy 
trì ure với nổng độ cao (sản phẩm chuyển hóa chất của protein và axit 
nucleie). Các chất hữu cơ hòa tan khác như oxyt trimethylamine (TMAO) có 
tác dụng bảo vệ protein không bị hư hồng bởi ure (vì vậy khi ăn thịt cá mập 
hoặc cá sụn thì cÂn phải ngâm và rửa nước để loại trừ ure trước khi nấu). 
Tổng số nồng độ chất hòa tan trong dịch cơ thể của cá mập và cá sụn khác 
(muối, ure, các hữu cơ hòa tan khác) làm cho dịch nội môi của chứng hơi ưu 
trương so với nước biển. Do đó, nước biển vào cơ thể cá mập và các cá sụn 
qua thẩm thấu và thức ăn (cá mập không uống nước), và lượng nước này 
được bài xuất ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. 

— Động vật nước ngọt: 

Cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu ở động vật nước ngọt đối lập với cơ 
chế điều hòa ở động vật biển. Động vật nước ngọt luôn phải thu nhận nước 
do thẩm thấu và mất muối do khuếch tán bởi vì áp suất thẩm thấu nội môi 
của chúng luôn cao hơn so với môi trường. Tuy vậy, dịch cơ thể của đa số 
động vật nước ngọt có nồng độ chất hòa tan thấp hơn nhiều so với động vật 
nước biển. Đó là một kiểu thích nghi với môi trường nước ngọt có nồng độ 
muối thấp. Ví dụ, những loài nhuyễn thể ở biển có dịch cơ thể có nổng độ 
chất hòa tan cao hơn so với dịch cơ thể của các loài nhuyễn thể nước ngọt. 
Sự chênh lệch nhỏ giữa áp suất thẩm thấu giữa dịch cơ thể và áp suất thẩm 


92 


thấu của môi trường nước ngọt dẫn tới giảm thiểu năng lượng cần tiêu tốn 
để điểu hòa thẩm thấu. 

Nhiều động vật nước ngọt, kể cả cá đều duy trì cân bằng nước bằng 
cách bài tiết một lượng nước lớn qua nước tiểu. Muối bị thải loại trong quá 
trình khuếch tán và qua nước tiểu thường được bù lại qua thức ăn và thu 
nhận qua mang nhờ các tế bào clo trong mang có chức năng hoạt tải ion CI- 
và kéo theo cả ion Na', : 

Cá hải và các loài cá rộng muối khác di cư từ nước biển vào nước ngọt 
và ngược lại để sinh sản phải chịu dựng sự thay đối rất nhanh về áp suất 
thẩm thấu của môi trường. Trong nước biển, cá hồi cũng giống như các cá 
biển khác điều hòa áp suất thẩm thấu bằng cách uống nước biển và bài tiết 
nước dư thừa qua mang. Khi chúng di cư vào nước ngọt, chúng ngừng uống 
nước và bắt đầu thải nước tiểu loãng qua thận, và mang của chúng bắt đầu 
thư nhận muối từ môi trường - giống như những loài cá chỉ sống hoàn toàn 
trong môi trường nước ngọt. 

- Động vật chịu hạn: 

Sự mất nước có thể khiến cho đa số động vật chết, song một số loài 
động vật không xương sống trong các ao hề tạm thời có thể mất gần hết 
lượng nước trong cơ thể mà vẫn sống sót trong trạng thái ngủ khi ao hồ trở 
nên khô hạn. Sự thích nghỉ này được gọi là sống không có nước 
(anhydrobiosis). Vý đụ, bọ chét (tardigrade) là động vật không xương sống có 
kích thước cơ thể khoảng 1mm, ở trạng thái hoạt động và có nước thì cơ thể 
chứa 8õ% nước, nhưng chúng có thể chịu hạn và tổn tại trong trạng thái 
không hoạt động với khoảng 2% lượng nước trong cơ thể; chúng khô như hạt 
bụi và tổn tại được hơn cả chục năm. Nhưng khi có nước, thì chỉ trong một 
phút chúng tích lãy nước, chuyển động và bắt đầu kiếm ăn, 

Các động vật chịu hạn có nhiều đặc điểm thích nghi để duy trì hoạt 
động của màng tế bào. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, cơ thể động ˆ 
vật chịu hạn chứa hàm lượng lớn chất đường, đặc biệt là đường đôi ‡rekaloz 
có vai trò bảo vệ tế bào bằng cách thế chỗ của các phân tử nước liên kết với 
màng tế bào và protein. Nhiều côn trùng tổn tại được trong băng đá mùa 
đông cũng sử dụng trehaloz làm chất bảo vệ cho màng tế bào. 

¬ Động vật ở cạn: 

Nguy cơ bị mất nước là vấn đề sống còn đối với động, thực vật ở cạn, 
Chúng ta sẽ bị chết khi cơ thể bị mất khoảng 12% lượng nước; động vật có 
vú sống trong môi trường khô cạn, nhự lạc đà, khi mất khoảng 24% lượng 
nước vẫn tổn tại được, Các thích nghỉ làm giảm lượng nước mất đi là vấn để 
sống còn đối với động vật ở cạn. Ví dụ, đối với thực vật ở cạn có lớp sáp 
cutin, cơ thể nhiều động vật ở cạn có lớp vỏ kitin (sâu bọ), vỏ đá vôi (ốc sên 


93 


_ cạn), lớp vẩy sừng keratin hoặc lông (động vật có xương sống ở cạn) có tác 
dụng ngăn cẩn sự mất nước. Nhiều động vật ở cạn, đặc biệt là động vật ở sa 
mạc, đều là động vật ăn đêm bởi vì về đêm thì nhiệt độ thấp và độ ẩm cao là 
điều kiện thuận lợi giúp giảm thiểu sự bốc hơi nước khỏi cơ thể động vật. 

Mặc dù có những thích nghi như vậy, đa số động vật ở cạn đều bị mất 
nhiều nước qua bể mặt ẩm trong cơ quan trao đối khí, hay qua nước tiểu, 
qua phân hoặc qua da. Động vật ở cạn duy trì cân bằng nước bằng cách 
uống và ăn các thức ăn ẩm và bằng sử dụng nước trao đổi chất (nước sẵn 
sinh từ hô hấp tế bào). Một số động vật, như chim và bò sát ăn sâu bọ ở sa 
mạc, có nhiều thích nghi để giảm thiểu sự bốc hơi nước. Chuột túi Kanguru 
mất rất ít nước nên chúng có thể hồi phục 90% lượng nước mất đi chỉ bằng 
nước tạo ra đo trao đổi chất, 10% còn lại lấy từ thức ăn. Khi nghiên cứu sự 
thích nghi của động vật với môi trường sa mạc, các nhà nghiên cứu sinh lý' 
đã phát hiện thấy rằng nhờ các đặc tính hình thái đơn giản, chẳng hạn như 
lông lạc đà mà chúng có thể giữ được một lượng nước lớn. 

~ Biểu mô vận chuyển: 

Vai trò chính của sự điều hòa thẩm thấu là duy trì thành phần của tế 
bào chất, song đa số động vật có thể duy trì các thành phần tế bào chất một 
cách gián tiếp thông qua điểu hòa các thành phần của dịch nội môi. Côn 
trùng và các động vật khác có hệ tuần hoàn hở, chất dịch này gọi là dịch máu. 
Đối với động có xương sống và các động vật khác có hệ tuần hoàn kín, tế bào 
nằm giữa dịch gian bào được kiểm tra thông qua thành phần của máu. Sự 
duy trì thành phân dịch mô là tùy thuộc vào một số cấu trúc từ mức độ tế 
bào, mô cho tới mức cơ quan phức tạp như thận ở động vật có xương sống. 

Đối với đa số động vật có nhiều dạng biểu mô vận chuyển khác nhau, 
đó là một lớp hoặc nhiều lớp tế bào biểu mô đặc biệt có chức năng điều hòa 
sự vận chuyển của các chất hòa tan cần thiết để duy trì áp suất thẩm thấu 
cũng như loại thải các chất dư thừa. Biểu mô vận chuyển kiểm tra sự vận 
chuyển các chất hòa tan đặc biệt với số lượng và chiều hướng xác định. Một 
số biểu mô vận chuyển thường tiếp xúc trực tiếp với môi trường ngoài, còn 
một số khác thì lót các ống nối với mặt ngoài qua một lỗ thoát. Như vậy, 
biểu mô vận chuyển tạo nên hàng rào ngăn cách giữa các mô và môi trường 
bao quanh. Các chất vận chuyển giữa cơ thể và môi trường bắt buộc phải đi 
qua màng tế bào có tính thấm chọn lọc của biểu mô vận chuyển. 

Đối với đa số động vật, biểu mô vận chuyển tạo thành hệ thống ống phức 

. tạp với điện tích rất lớn, Ví dự, tuyến muối của các loài chim biển có chức 
năng loại thải NaC1 dư thừa ra khổi máu. Chim hải âu thường sống hàng 
tháng, hàng năm trên biển, thu nhận thức ăn và nước uống từ đại dương, 
chúng có thể uống nước biển vì chúng có tuyến muối ở mũi tiết ra chất địch 


94 


mặn hơn nước biển. Do đó, mặc dù chim uống nước biển sẽ thu nhận nhiều 
muối nhưng chim thu được số nước cần thiết. Trái lại, nếu chúng ta uống 
phải nước biển thì để loại bỏ được lượng muối dư thừa ra khối cơ thể, chúng 
ta phải uống lượng nước ngọt nhiều hơn so với lượng nước biển uống vào. 

Cấu trúc phân tử của màng sinh chất chọn lọc các chất và hướng vận 
chuyển các chất hòa tan qua biểu mô vận chuyển, Ngược với tuyến bài tiết 
muối, biểu mô vận chuyển ở mang của cá nước ngọt sử dụng cơ chế vận 
chuyển chủ động để thu nhận muối từ môi trường nước vào máu. Biểu mô 
vận chuyển trong cơ quan bài tiết thường có hai chức năng: duy trì cân bằng 
nước và thải loại chất dư thừa của quá trình trao đổi chất. 


3.4.3. Thải loại các chất dư thừa chứa nìtg 

Đối với động vật, các chất đư thừa 8ây ảnh hưởng lên cân bằng nội môi. 
Quan trọng nhất là các sản phẩm chứa nitơ, là các sản phẩm do sự phân 
giải protein và axit nueleie. Khi cơ thể phân giải các đại phân tử này để lấy 
năng lượng hoặc chuyển hóa thành cacbohydrat và mö sẽ tạo nên amonia 
(NH,) là một chất rất độc đối với cơ thể, Một số động vật bài tiết amonia 
trực tiếp, nhưng đa số loài thường chuyển hóa amonia thành những hợp 
chất khác ít độc hại hơn. 

Động vật thường bài tiết chất dư thừa chứa nitơ ở ba đạng sau; amonia, 
trre và axit uric (hình 2.17). 


Động vật có vụ, 


Động vật ở nước, 
Cá xương 


cả mập, 
trột SỐ cả xương 


Hình 2.17, Các sẵn phẩm bài tiết chứa nitơ của động vật 


95 


ga) Amonia 


Vì động vật chỉ chịu được nỗng độ amonia loãng, cho nên khi bài tiết 
amonia cần phải tiêu phí rất nhiều nước để hòa tan chất này (amonia là 
chất hòa tan tốt trong nước). Do vậy, đó chính là phương thức bài tiết 
amonia thường thấy ở các động vật ở nước. Phân tử amonia dễ dàng đi qua 
màng sinh chất và đễ dàng khuếch tán vào môi trường nước xung quanh. 
Đối với đa số động vật không xương sống, sự bài tiết amonia xảy ra trên 
toàn bộ bể mặt cơ thể. Đối với cá, amonia được bài xuất ở dạng các ion 
amonium (NH,¿) thông qua biểu mô của mang, còn thận chỉ bài tiết một 
lượng nhỏ các chất dư thừa chứa mitơ. Đối với cá nước ngọt, biểu mô ở mang 
thu nhận Na! từ nước để thải NHú¿! giúp duy trì nỗng độ Na? trong dịch cơ 
thể cao hơn so với nồng độ Na ở môi trường ngoài. 

b) Dre 


Mặc dù sự bài tiết amonia ở động vật thủy sinh là bình thường, song lại 
không thích hợp lắm đối với các động vật sống trên cạn. Vì amonia rất độc 
nên nó chỉ được vận chuyển và bài tiết trong một lượng lớn dung dịch loãng, 
và đa số các động vật sống trên cạn và nhiều loài sống ở biển (có xu hướng 
mất nước ra môi trường do thẩm thấu) thường không có đủ nước để hòa tan 
amonia. Ngược lại, các loài động vật có vú, đa số lưỡng cư trưởng thành, cá 
mập, một số cá xương ở biển và rùa biển thường bài tiết ure, là một chất 
được tạo ra trong gan thông qua chu trình trao đối chất kết hợp amonia với 
cacbon đioxyt. Hệ tuần hoàn vận chuyển ure đến cơ quan bài tiết là thận. 

re là chất ít độc hơn amonia 100 nghìn lần, do đó cho phép động vật 
vận chuyển và tích trữ ure một cách an toàn với nỗng độ cao. Hơn nữa, các 
động vật bài tiết ure có nhu cầu nước ít hơn so với các động vật bài tiết 
amonia vì lượng nước mất đi khi bài tiết nitơ dưới đạng ure là ít hơn khi bài 
tiết dưới dạng amonia. 

Tuy nhiên, để bài tiết ure thì động vật phải tiêu tốn nhiều năng lượng 
để chuyển hóa amonia thành ure. Những động vật vừa sống trên cạn vừa 
sống dưới nước thì loại thải nitơ cả đưới đạng amonia (tiết kiệm năng lượng) 
và dưới đạng ure (giảm sự mất nước đo bài tiết). Thực tế, nhiều loài lưỡng 
cư thường loại thải nitơ chú yếu dưới đạng amonia khi chúng ở giai đoạn 
nòng nọc và khi trưởng thành, sống trên cạn thì chúng lại bài xuất nitơ dưới 
đạng tre. 

c) Äxtt uric 


Côn trùng, ốc sên cạn, nhiều bò sát, chim bài tiết nitơ chủ yếu đưới 
dạng axit urie. Cũng giống ure, axit urie ít độc hơn. Nhưng không giống 
amonia và ure, axit uric khó hòa tan trong nước và được bài tiết ở đạng đặc 
sệt với một lượng nước ít hơn và đo đó, lượng nước mất đi ít hơn. Điều này 


96 


có lợi cho động vật vì cơ thể chúng mất ít nước hơn, song ngược lại chúng 
phải tiêu phí nhiều năng lượng để chuyển hóa amonia thành axit urie hơn 
là để chuyển hóa amonia thành ure. 

Nói chung, sự bài tiết các sản phẩm nitơ tùy thuộc vào loài động vật và 
môi trường sống của chúng. Ví đự, các loài rùa cạn sống ở nơi khô thường 
bài tiết axit urie, còn các loài rùa ở nước thì bài tiết amonia và ure. Đối với 
một số loài, các cá thể có thể chuyển đổi dạng chất bài tiết tùy theo điều 
kiện môi trường. Ví đự, một số loài rùa bình thường bài tiết ure sẽ chuyển 
sang bài tiết axit uric khi nhiệt độ tăng cao và thiếu nước. Lượng sản phẩm 
chứa nitơ được bài tiết luôn kéo theo sự tiêu phí năng lượng và tùy thuộc 
vào loại thức ăn mà động vật tiêu thụ. Đối với động vật đẳng nhiệt ăn nhiều 
thức ăn hơn thì bài tiết nhiều sản phẩm chứa nitơ hơn trên một đơn vị thể 
tích so với động vật biến nhiệt. Các động vật ăn thịt tạo nhiều năng lượng 
từ thức ăn protein, đo đó bài tiết nhiều sản phẩm nỉtơ hơn so với động vật 
tạo nguồn năng lượng chủ yếu từ lipit hoặc cacbohydrat. 


2.4.4. Cơ quan bài tiết 

ga) Quá trình bài tiết 

Mặc dù hệ bài tiết ở các động vật khác nhau là khác nhau, nhưng sự 
sản sinh dịch nước tiểu là một quá trình giống nhau và bao gồm nhiều giai 
đoạn (hình 2.18). 


Z= 
1. Lọc: Ống bài tiết gom dịch 
lọc từ máu. Nước và chất hòa 

Mao mạch tan bị áp lực máu đẩy qua 

ˆ màng bán thấm chọn lọc của 
lưới mao mạch và vào trong 
ống bài tiết, 

Ống bài tiết 

9 2. Tái hấp thụ: Biểu mô vận 


chuyển hấp thu lại các chất cần 
thiết từ dịch lọc và đưa chúng 
trở về dịch cơ thể. 


3. Tiết: Các chất khác, chẳng 

hạn như chất độc, các ion dư 

thừa, được phân lập từ dịch cơ 

thể và được chuyển vào dịch 
| của ống bài tiết. 


4. Bài tiết: Dịch lọc bị thải loại 
khỏi hệ thống và cơ thổ. 


Hình 2.18. Chức năng của hệ bài tiết. Sơ đồ hệ bài tiết động vật có xương sống 


†4.SiNHHOCCƠTHỂ A. 37 


— Giai đoạn lọc. Dịch cơ thể (máu, địch thể xoang, dịch bạch huyết) 
được tập trung và được lọc qua màng thẩm thấu của lớp biểu mô vận 
chuyển. Các tế bào máu cũng như các phân tử lớn như protein được giữ lại 
trong máu còn nước và các chất hòa tan bé (muối, đường, axit amin, sản 
phẩm dư thừa chứa nitơ) được lọc vào trong ống của hệ bài tiết. Chất dịch có 
trong ống bài tiết được gọi là dịch lọc. 

— Giai đoạn tái hấp thu. Vì trong địch lọc còn chứa nhiều chất cần thiết 
cho nên chúng cần được tái hấp thu lại. Bằng cơ chế vận chuyển chủ động 
các chất như glucoz, một số axit amin, một số muối, v.v... được đưa trở lại 
dịch cơ thể. Các chất không cần thiết hoặc độc hại được giữ lại trong dịch lọc 
để tiếp tục xử lý. 

— Giai đoạn chế tiết. Các sản phẩm không cần thiết (một số muối, các 
chất độc) được tiếp tục hấp thu bằng cơ chế chủ động vào địch lọc. Nước 
cũng được hấp thu hoặc tái hấp thu vào hoặc ra khỏi địch lọc. 

— Giưi đoạn bài tiết. Dịch lọc được gom vào các ống tiết và được bài xuất, 
ra ngoài cơ thể. 

b) Cấu tạo uà hoạt động của hệ bài tiết 

Tuy ở các động vật khác nhau, hệ bài tiết có cấu tạo khác nhau nhưng 
chúng đều dựa trên nguyên tắc tập hợp một mạng lưới ống phức tạp (được 
gọi là thận) với điện tích trao đối chất lớn để có thể lọc và vận chuyển nước, 
các chất hòa tan và các sản phẩm dư thừa. 

— Nguyên thận (protonephridia): 

Giun dẹt có hệ bài tiết đơn giản gợi là nguyên thận. Nguyên thận gồm 
một mạng lưới ống kín một đầu (không có lỗ mở vào trong cơ thể). Các ống 
nhỏ được phân nhánh khắp cơ thể và mỗi một nhánh nhỏ nhất được tận 
cùng bằng một tế bào, được gọi là tế bào ngọn lửa. Tế bào ngọn lửa chứa một 
túm lông hướng vào lòng ống. Túm lông này vận động giống như ngọn lửa. 
Sự chuyển động của túm lông làm cho nước và chất hòa tan trong dịch mô 
được lọc qua tế bào ngọn lửa để vào trong hệ thống ống. Khi dịch lọc (nước 
tiểu) đây ống sẽ được thải qua lỗ thận. Nước tiểu mà giun đẹt nước ngọt tiết 
ra rất loãng, giúp tạo sự cân bằng thẩm thấu với nước của môi trường. Các 
ống này sẽ hấp thụ phần lớn chất hòa tan trước khi nước tiểu được bài xuất. 

Hệ thống tế bào ngọn lửa của giun dẹt nước ngọt có chức năng chủ yếu 
là điểu hòa thấm thấu; phần lớn các chất dư thừa trong chuyển hóa được 
khuếch tán qua bề mặt cơ thể của con vật, hoặc được bài xuất trong xoang 
tuần hoàn - tiêu hóa và được bài tiết qua miệng. Tuy nhiên, đối với một số 
gìun đẹt ký sinh, cơ thể của chúng là đẳng trương so với môi trường thể địch 
của vật chủ thì nguyên thận có chức năng chủ yếu là bài tiết các sản phẩm 


98 1A SHHOCCOTHỂ B 


nitơ. Nguyên thận còn tìm thấy ở nhiều động vật khác như luân trùng, một 
số giun đốt, ấu trùng thân mềm và cá lưỡng tiêm. 

~ Trung thận (metanephridia): 

Khác với nguyên thận, trung thận là hệ thống ống bài tiết có lỗ mở vào 
dịch cơ thể để thu gom được nhiều dịch. Trung thận thường có ở đa số giun 
đốt, kể cả giun đất. Mỗi đốt của giun đều chứa một đôi trung thận gồm các 
ống nằm trực tiếp trong dịch thể xoang và được bao bởi lưới mao mạch. Mỗi 
trung thận có lỗ mổ và lỗ được bao đầy lông, được gọi là miệng thận. Dịch cơ 
thể đi qua miệng thận vào trong hệ thống ống thận và được tích trữ trong 
bóng đái và bài tiết ra ngoài qua lỗ thận. Trung thận của giun đất có hai 
chức năng là bài tiết và điểu hòa thẩm thấu. Khi nước tiểu chuyển dịch theo 
lòng ống, da số các chất hòa tan được tái hấp thu qua lớp biểu mô vận 
chuyển của ống thận trở lại máu trong mao mạch. Các sản phẩm dư thừa 
chứa nitơ được giữ lại trong ống thận và được bài tiết ra ngoài. Giun đất 
sống ở những nơi ẩm ướt thường thu nhận nước nhờ thẩm thấu qua da. 
Trung thận có vai trò giữ cân bằng nước bằng cách bài tiết nước tiểu loãng. 

- Các ông thận Maipighi. Côn trùng và các loài chân khớp ở cạn khác có 
cơ quan bài tiết gọi là ống thận Malpighi có chức năng bài tiết các sản phẩm 
nitơ cũng như chức năng điều hòa thẩm thấu. Các ống Malpighi mở thông với 
ống tiêu hóa, còn đầu kia bịt kín và nằm trong huyết dịch của cơ thể, Các ống 
thận hấp thu một số chất hòa tan kể cả các chất chứa nitơ từ huyết dịch vào 
lòng ống và bài tiết ra ngoài. Nước theo các chất hòa tan vào lòng ống thận 
qua thẩm thấu và được chuyển vào trực tràng. Tại trực tràng, đa số chất hòa 
tan được tái hấp thu trở về huyết địch. Nước cũng được hấp thu lại và chỉ có 
các sản phẩm chứa nitd ở dạng axit urie không hòa tan được bài tiết ra ngoài 
cùng phân. Cơ chế giữ nước hiệu quả của hệ bài tiết ở côn trùng là một trong 
những đặc điểm thích nghi quan trọng đối với đời sống trên cạn. 

¬ Thận ở động uật có xương sống: 

Thận của động vật có xương sống có hai chức năng là điển hòa thẩm 
thấu và bài tiết. Cũng giống hệ bài tiết của đa số động vật khác, thận của 
động vật có xương sống cũng được cấu tạo từ nhiều ống thận. Cá miệng tròn 
là động vật có dây sống nguyên thủy có thận phân đốt gồm các ống tiết có cấu 
tạo giống với tổ tiên phân đốt của động vật có xương sống. Tuy nhiên, thận 
của đa số động vật có xương sống là cơ quan chắc, không phân đốt, chứa 
nhiều ống thận sắp xếp có trật tự. Mạng lưới mao mạch chỉ liên kết với một 
phần của ống thận, còn các phần khác của ống có nhiệm vụ tạo nên nước tiểu 
để bài xuất ra khỏi cơ thể, Ta lấy oí dự về thận của người để nghiên cứu cấu 
trúc thận của động vật có xương sống. Đối với các lớp có xương sống khác 
nhau, thận của chúng được tiến hóa thích nghỉ với môi trường sống. 


99 


e) Thận của động uật có uú 

Hệ tiết niệu của động vật có vú gồm hai quả thận và các phần phụ 
khác. Hai quả thận nằm ở hai bên cột sống. Thận người có hình hạt đậu, dài 
khoảng 10em và rộng khoảng 7em. Chúng được bao phủ bởi một lớp mỡ và 
dính lỏng lẻo với thành lưng bằng mô liên kết. 

Lớp vỏ ngoài của quả thận cắt dọc có màu đỏ sẫm, còn phía trong là lớp 
tủy có màu nhạt hơn, vùng bể thận có màu trắng. Bể thận là nơi chứa nước 
tiểu đổ về từ hàng ngàn ống góp nằm ở vùng tháp thận. Một quả thận của 
người có ít nhất một triệu ống sinh niệu hay nephron với tổng chiều dài đạt 
tới 80km. Nhiều nephron đổ vào một ống góp chung. Nước tiểu từ thận chảy 
qua niệu quản vào bàng quang và cuối cùng được thải ra ngoài qua niệu 
đạo. Toàn bộ hệ thống ống dẫn nối với nhau từ ống sinh niệu cho tới khi ra 
bên ngoài được gọi là đường tiết niệu (hình 2.19). 


Vị trí điển hình 
của ống sinh niệu 
(nephron) 

Ống góp 

Miền vỏ 

Miền tủy 

Động mạch thận 
Bào xơ 


Tĩnh mạch thận Bể thận 
Dòng nước tiểu 
Các tháp thận 


Niệu quản 


Hình 2.19. Cấu trúc của thận người 


Các ống nephron là những đơn vị chức năng của thận. Khu vực đầu 
tiên của mỗi nephron nằm ở vùng vỏ thận và bao gồm một cấu trúc hình 
chén gọi là bao Bowman bao quanh bởi một mạng lưới mao mạch dày đặc 
gọi là cầu thận. Câu thận nhận máu dưới áp lực cao từ một nhánh của động 
mạch thận và dịch lỏng từ dòng máu bị đẩy vào bao Bowman nhờ quá trình 
gọi là lọc áp lực hay siêu lọc. Sở dĩ áp lực lọc cao là do: £»ứ nhất, động mạch 


100 


thận phân nhánh trực tiếp từ động mạch chủ nên máu chảy đến thận với 
một áp lực khá cao; £hứ hơi, tiểu động mạch ly tâm rời mỗi cầu thận có thể 
co lại, do vậy nó trở nên hẹp hơn động mạch hướng tâm và tạo nên một cái 
“cổ chai” đối với dòng máu. Hiện tượng này tạo nên một áp lực cực đại ở bên 
trong cầu thận chứ không phải phía sau cầu thận. 

Quá trình đi chuyển của dịch lổng vào trong lòng ống sinh niệu được 
trợ giúp bởi sự sắp xếp đặc biệt của các tế bào ở chỗ nối giữa tế bào biểu mô 
của bao Bowman và tế bào nội mô của mao mạch. Các tế bào nội mô của 
mao mạch có nhiều lỗ nhỏ li ti cho phép máu chảy vào tiếp xúc trực tiếp với 
lớp màng đáy ở bên dưới. Lớp màng này là hàng rào chắn duy nhất giữa 
mầu và khoang nephron, song các tế bào biểu mô hay còn gọi là các tế bào 
có chân giả (podocytes) vẫn cho các chất siêu lọc đi qua. Màng đáy hoạt 
động như một hàng rào chắn chọn lọc, chỉ cho nước và các chất hòa tan có 
khối lượng phân tử dưới 68000 Dalton đi qua. Do đó, tất cả các thành phần 
của huyết tương đều có thể đi qua màng đáy trừ các phân tử protein và tạo 
thành một thứ dịch gọi là dịch lọc cầu thận (hình 2.20). 


Nhánh động mạch thận 
Nhánh tĩnh mạch thận, 


Động mạch nhỏ đến 
Động mạch nhỏ đi 


Tiểu cầu thận 


Lọc áp lực 


Bao Bowman 


Ống lượn gần 


_.. 
dếp ` 


Ống lgóp 
Dòng dịch lọc | | 
bong máy — HrÒ 
LÁ_ J : 
Nhánh xuống ) § Nước tiểu 
Quai Henis ì là 
Nhánh lên | Hi xeni 


Mạng lưới mao mạch 


Hình 2.20. Cấu trúc của một nephron 


101 


Bảng 2.4. Lượng nước và các chất hòa tan trong huyết tương 
sơ với trong dịch lọc cầu thận và nước tiểu trong vòng 24 giờ 


Lượng trong 
180 tít huyết dịch lọc 
tương cầu thận/ngày 
|NướcqU  |iao | 1o | 178:179 | 1⁄2 | 
10-20 
=.——=. 


Lượng trong 


Lượng tái hấp Lượng trong 


Các chất X li) : 
thu/ngày nước tiêu/ngày 


le — |#— | #—] 
[Amue — Jas — —] 


Creatin 


Bảng 9.4 cho thấy nước và nhiều chất hòa tan trong dịch lọc cầu thận 
được tái hấp thu trở lại vào huyết tương của máu. Khoảng 1% lượng nước 
huyết tương bị thải qua nước tiểu cùng các chất dư thừa và độc hại. 


9.4.5. Vai trò của hệ đệm trong diều hòa pH của nội môi 

Sự thay đổi pH của nội môi dù rất nhỏ cũng có thể gây nên những biến 
đổi lớn đối tế bào, nên cần phải có sự điều hòa pH của nội môi (tức là điều 
hòa cân bằng axit - bazơ). Đối với con người, độ pH trung bình của máu đao 
động trong khoảng 7,35 - 7,45. Hệ thống đệm giúp duy trì độ pH nội môi 
tương đối ổn định, bảo đảm mọi hoạt động sống của tế bào. 

Chất đệm là chất có khả năng lấy đi ion H” hoặc ion OH- khi các ion 
này xuất hiện trong môi trường nội môi và làm cho pH của môi trường thay 
đổi rất ít. 

Trong ed thể có các hệ đệm chủ yếu là hệ đệm bicacbonat, hệ đệm 
photphat và hệ đệm proteinat. 

¬ Hệ đệm bicacbonat NaHCO//H;GO; (hay HCOzy/CO,) 

Đây là hệ đệm không có khả năng đệm tối đa nên không phải là hệ đệm 
tối ưu. Tuy nhiên, hệ đệm bicacbonat vẫn đóng vai trò quan trọng vì nổng 
độ của cả hai thành phần của hệ đệm đều có thể được điều chỉnh và tốc độ 
điều chỉnh pH của hệ đệm này rất nhanh: 

+ Nồng độ CO; được phổi điều chỉnh. 

+ Nông độ bicacbonat được thận điều chỉnh. 

- Hệ đệm photphat: Na¿ẴHPO//NaH;PO, (HPO,?/H,PO,}) 


102 


Hệ đệm này đóng vai trò đệm quan trọng trong dịch ống thận và 
photphat tập trung nhiều ở ống thận, nên nó có khả năng đệm tối đa ở vùng 
này. Tuy nhiên, nềng độ hệ đệm photphat chỉ bằng 1/6 hệ đệm bieacbonat 
nên không có vai trò quan trọng trong điều chỉnh pH của nội môi nói chung. 

~ Hệ đệm proteinat: Các protein của hệ đệm có các gốc axit tự đo ~ 
COOH có khả năng phân ly thành -COO- và H°, đồng thời cũng có gốc 
kiểm -NH;OH phân ly thành NHạ' và OH-. Do đó, protein có thể hoạt 
động như những hệ thống đệm để điều chỉnh cả độ axit hoặc bazơ tùy môi 
trường ở thời điểm đó. Hệ đệm proteinat là một đệm mạnh của cơ thể. 


2.4.6. Vai trò.của gan trong sự chuyển hóa các chất 

Gan có vai trò quan trọng trong điểu chỉnh nồng độ các thành phần 
chất có trong huyết tương được ổn định, đặc biệt là nồng độ glucoz và 
protein huyết tương. 

¬ Điều hòa glueoz huyết tương (điều hòa đường huyết): 

Sau bữa ăn, gan nhận nhiều glueoz từ tĩnh mạch cửa gan. Lượng glucoz 
tăng lên sẽ được gan điều chỉnh bằng cách biến đổi thành glicogen. Glicogen 
được dự trữ trong gan và cơ. Phần glucoz dư thừa sẽ được chuyển thành mỡ 
và được chuyển tới dự trữ trong các mô mã. Sự điều chỉnh này đảm bảo cho 
nồng độ glucoz trong máu duy trì tương đối ổn định. 

Sau khi thức ăn đã tiêu hóa hết, sự tiêu thụ năng lượng cho hoạt động 
của các cơ quan làm lượng glueoz mầu có xu hướng giảm, nên sẽ được gan 
bò đấp bằng cách chuyển hóa 8licogen dự trữ thành glucoz. Đồng thời gan 
cũng tạo ra những phân tử glucoz mới từ các hợp chất hữu cơ khác như axit 
lactic được giải phóng từ cơ và glixerol được sản sinh từ quá trình phân hẳy 
mỡ, đôi khi từ các axit amin. Tham gia vào điều hòa glucoz của gan có các 
hoocmon insulin và glucagon do tuyến tụy tiết ra và các hooemon cortizol, 
adrenalin do tuyến trên thận tiết ra. 

Bệnh tiểu đường: Bệnh này cồn được gọi là đái tháo đường, có nguyên 
nhân là do sự thiếu hụt hoocmon insulin, đo đó glucoz trong máu không 
được chuyên chở vào tế bào. Kết quả là trong máu tích quá nhiều glueoz 
(hàm lượng glucoz trong máu người bệnh lên đến 800mg/100m] máu so với 
mức bình thường là 80 - 110mg/100m)). Ngoài hàm lượng glưcoz trong máu 
cao, các triệu chứng khác gồm: có glucoz trong nước tiểu, đi tiểu nhiều và 
hay khát nước, giảm thể trọng vì phải đùng mỡ thay gÌucoz để lấy năng 
lượng. Nếu không chữa trị có thể dẫn tới hủy hoại các mạch máu nhỏ và 
mao mạch. 

Phân biệt hai loại bệnh tiểu đường: tịp Ï và típ II. 

Tiểu đường tip I còn gọi là tip trẻ hay tip phụ thuộc insulin, thường 


103 


xuất hiện và phát triển trong giai đoạn thiếu niên (từ 10 đến 16 tuổi) khi 
các tế bào beta của đảo tụy ngưng tiết insulin. Bệnh nhân hàng ngày phải 
tiêm insulin và có chế độ ăn uống đặc biệt. Tiểu đường tp I chỉ có ở khoảng 
10% số bệnh nhân bị tiểu đường. Bệnh có thể do hiện tượng tự miễn dịch 
gây hủy hoại tế bào beta. 

Tiểu đường tip II (chiếm 90%) là bệnh của người lớn trên tuổi 40 và là 
tip không phụ thuộc insulin. Hàm lượng insulin chế tiết không bị thiếu 
nhưng tế bào đích thiếu thụ quan màng đối với insulin, đo đó insulin không 
phát huy được tác dụng. Chữa trị bệnh tiểu đường tip II không cần tiêm 
insulin, mà chủ yếu cần kiểm soát chế độ ăn uống, luyện tập và duy trì thể 
trọng thích hợp. Tiểu đường tip II có liên quan đến đi truyền và gia đình. 

Vì bệnh tiểu đường gây hủy hoại mạch máu và dây thần kinh ngoại 
biên nên người bị bệnh này có nguy cơ bị đột quy tim gấp 2 lần, bị bệnh 
thận gấp 17 lần, bị mù gấp 2ð lần và bị ung thư gấp 10 lần so với người 
bình thường. 

~ Điều hòa protein trong huyết tương: 

Do đa số các dạng protein trong huyết tương như fñbrinogen, các 
globulin và albumin được sản sinh và bị phân hủy trong gan nên gan có thể 
điều hòa nồng độ của chúng. Albumin là một loại protein có nhiều nhất 
trong số các protein huyết tương. Albumin có tác dụng như một hệ đệm và 
giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc làm tăng áp suất thẩm thấu của 
huyết tương cao hơn so với áp suất thẩm thấu của địch mô, giúp giữ nước và 
giúp cho các địch mô thấm trở lại máu. Nếu rối loạn chức năng gan, protein 
huyết tương giảm, áp suất thẩm thấu giảm, nước bị ứ lại trong các mô sẽ 
gây nên hiện tượng phù nề. : 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. Liệt kê nhu cầu dinh dưỡng của người về axit amin, vitamin và chất khoáng. 

2. Trình bày quá trình tiêu hóa hóa học trong xoang miệng và ống tiêu hóa. 

3. Nêu các đặc điểm thích nghỉ của cơ quan tiêu hóa ở động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ. 

4. Mô tả con đường trao đổi O, và vận chuyển của O, từ không khí đến ty thể của tế 
bào. Phân biệt hô hấp ngoài với hô hấp tế bào. 

5. So sánh các phương thức trao đổi khí ở động vật. 

6. Vẽ sơ đổ so sánh hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở. Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng 
cư, bò sát, có vú. Nêu các đặc điểm tiến hóa. ‹ 

7, Liệt kê các yếu tố tế bào máu và vai trò của chúng. 

8. Vẽ sơ đổ tim người và cơ chế hoạt động của tim. 

9. Nêu các cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu ở động vật. 

10. Vẽ sơ đồ nephron và nguyên tắc lọc nước tiểu. 


104 


PHẦN HAI 
TÍNH CẲM ỨNG CỦA CƠ THỂ 


Chương 3 
TÍNH CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT 


Mục tiêu: 

— Trình bày được con đường thu nhận, truyền đạt tín hiệu và đáp ứng 
kích thích ở thực vật. 

~ Liệt kê được các dạng cầm ứng ở thực vật. 

~ Phân biệt được vận động hướng động và vận động cảm ứng. 

~ Trình bày được cơ chế các phản ứng stress đối với môi trường ở thực vật. 

Thực vật bám vào đất và không di chuyển như động vật nhưng luôn 
phần ứng với thay đổi của môi trường bằng cách riêng của mình. Vý đụ: Cây 
nảy mầm có tính cảm ứng với ánh sáng về hướng, cường độ và màu sắc. Sau 
khi thu nhận và tổng hợp những thông tin này về ánh sáng, trong các tế 
bào ở vùng đỉnh mắm cây sẽ diễn ra hàng loạt chuyển hóa sinh hóa phức 
tạp và có sự dẫn truyền tín hiệu hóa học trong cây. Sự biến đổi trong phân 
bố các chất điều chỉnh sinh trưởng gây tác động làm uốn cong mầm cây về 
phía ánh sáng. Để hiểu rõ vai trò của tính cẩm ứng lên sinh trưởng và phát 
triển của thực vật, cần làm sáng tỏ các nhân tố bên trong và môi trường bên 
ngoài gây ảnh hưởng lên tính cảm ứng của thực vật. 


3.1. SỰ TRUYỂN ĐẠT TÍN HIỆU LIÊN KẾT THU NHẬN VÀ ĐÁP ỨNG KÍCH THÍCH 


Tất cả các cơ thể đều có khả năng thu nhận các tín hiệu đặc trưng của 
môi trường và đáp ứng lại chúng theo phương thức bảo đảm sự tổn tại và 
sinh sản của loài. Ví dụ: Mắt ong có các thụ quan nhạy cảm với tỉa tử ngoại, 
do đó chúng có thể phân biệt các dấu hiệu trên cánh hoa để nhận ra hoa có 
mật, trong lúc mắt chúng ta không thể nhận biết được. Đối với thực vật 
cũng vậy, tế bào thực vật có các thụ quan có khả năng nhận biết các thay 
đổi quan trọng của môi trường, đặc biệt là sự thay đổi trong nồng độ các 
hoocmon sinh trưởng, sự tổn thương của lá do sâu bệnh hoặc sự thay đổi độ 
dài của ngày khi mùa đông đến. Đối với kích thích cần phải đáp ứng thì các 
thụ quan có trong tế bào sẽ thu nhận kích thích đó. Khi thu nhận được kích 


14. SIIHOCCOTHỂ A. 105 


thích, thụ quan sẽ phát động hàng loạt phản ứng sinh hóa để truyền đạt 
thông tin từ khâu nhận đến khâu đáp ứng kích thích. Thực vật rất nhạy 
cảm với nhiều loại kích thích và đáp ứng lại bằng nhiều con đường truyền 
đạt thông tin. Ví dụ: một củ khoai tây bị bỏ quên ở góc bếp: Củ khoai tây là 
biến đổi của phần thân ở dưới đất có chứa các mầm từ đó có thể phát triển 
thành cây, nhưng trong góc bếp tối cây mọc khác với cây mọc trong tự 
nhiên. Chúng có thân rất yếu, lá xoăn trắng ợt, và rễ không phát triển. Sự 
thích nghi hình thái với sự phát triển trong tối được gọi là “úa nhạt” 
(etiolation). Đây là giai đoạn mà cây khoai tây non trong thiên nhiên sẽ 
phải trải qua khi phát triển trong đất tối liên tục. Trong trạng thái như 
vậy, lá bị đất cản trở sẽ bị hỏng một khi mâm mọc ra khỏi đất, bởi vì lá 
không thể phát triển trong đất. Nước bay hơi từ củ khoai nằm dưới đất ít 
nên không cần nhiều nước do đó bộ rễ chưa cần phát triển. Hơn nữa, năng 
lượng tiêu thụ cho sản sinh clorophyl là không cần thiết vì cây chưa quang 
hợp. Thay vào đó, củ khoai tây mọc mầm trong tối sẽ tập trung năng lượng 
cho sự kéo dài của thân. Thân kéo dài sẽ xuyên vỡ đất để vươn ra không khí 
trước khi các chất dự trữ dinh dưỡng trong củ chưa kịp tiêu thụ hết. Khi 
đưa mầm khoai ra ánh sáng thì cây sẽ chịu nhiều biến đổi được gọi là “giải 
úa nhạt” (hóa xanh). Tốc độ kéo dài của thân giảm, lá mở ra, rễ dài thêm và 
sản sinh elorophyl. Như vậy, sự đáp ứng giải úa nhạt là một uý dụ về con 
đường thu nhận tín hiệu (ánh sáng), truyền đạt tín hiệu và đáp ứng lại tín 
hiệu hóa xanh của các tế bào thực vật (hình 3.1). 


Thành tế bào Màng sinh chất Tế bào chất 


X 
té 


lý 
Kì 


Đáp ứng 
của tế bào 


Hoocmon 


Hình 3.1. Sơ đồ con đường truyền đạt thông tin 


3.1.1. Sự thu nhận tín hiệu 
Kích thích ở dạng tín hiệu đầu tiên được cây thu nhận nhờ các thụ 
quan protein. Những thụ quan này sẽ biến đổi hình thù khi đáp ứng các tín 


106 14.SINHHOCCƠTHỀ B 


hiệu đặc trưng. Trong hiện tượng giải úa nhạt, thụ quan ở đạng phytocrom - 
một loại thự quan ánh sáng. Không khu trú trong màng sinh chất như các 
thụ quan khác, phytoerom hoạt động trong tế bào chất. Nhiều nghiên cứu 
tiến hành trên cà chua (một loài gần với khoai tây) đã chứng mỉnh rằng 
phytocrom đóng vai trò giải úa nhạt, Cây cà chua đột biến œureø (màu 
vàng) có lượng phytocrom thấp hơn so với cây cà chua bình thường. Chúng 
hóa xanh ít hơn cây cà chua đại khi để ngoài ánh sáng. Các cây đột biến bị 
thiếu hụt clorophyl cũng như carotenoit. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành 
gây hiện tượng đáp ứng giải úa nhạt bằng cách tiêm phytocrom vào tế bào 
lá của các cây cà chua đột biến aurea và để chúng ngoài ánh sáng. Những 
thí nghiệm đó chứng minh rằng phytoerom có vai trò nhạy cảm với ánh 
sáng trong suốt quá trình giải úa nhạt, 


3.1.2. Sự truyền đạt tín hiệu (transduction) 

Các thụ quan tế bào rất nhạy cảm với các tín hiệu hóa học cũng như tín 
hiệu khác của môi trường. Một số đấp ứng giải úa nhạt được kích hoạt bởi 
ánh sáng có cường độ vô cùng yếu. Ví dụ: cường độ sáng của ánh trăng 
trong vài giây cũng đủ làm chậm độ dài của thân trong giai đoạn nảy mầm 
của cây yến mạch trong bóng tối. Những tín hiệu yếu như vậy được khuếch 
đại lên bằng cách nào và các tín hiệu được truyền đạt thành đáp ứng đặc 
trưng của cây như thế nào? 

Tế bào đã sản sinh ra chất? thông tin thứ hai (second messengers) là 
những chất hóa học bé được dùng để khuếch đại và truyền đạt tín hiệu từ 
thụ quan đến các protein và enzym khác có tác dụng đáp ứng lại kích thích, 
Ví đụ, trong trường hợp giải úa nhạt, mỗi phân tử phytoerom được hoạt hóa 
có thể kích thích tế bào sẵn sinh ra hàng trăm phân tử thông tin thứ hai. 
Mỗi phân tử này sẽ hoạt hóa hàng trăm phân tử enzym đặc trưng. Bằng cơ 
chế như vậy, chất thông tìn thứ hai sẽ giúp khuếch đại nhanh chóng tín 
hiệu qua con đường truyền đạt thông tín. Ta sẽ thấy rõ điều này trong hiện 
tượng giải úa nhạt. Ánh sáng tác động làm thay đổi thù hình của 
phytocrom, dẫn đến làm gia tăng lượng chất thông tin thứ hai là GMP vòng 
(CGMP) và Ca?', Sự thay đổi nẵng độ GMP vòng đẫn đến thay đổi nông độ 
ion trong tế bào do sự hoạt hóa của các kênh ion. GMP vòng cũng hoạt hóa 
các enzym kinaza. Đến lượt mình enzym kinaza hoạt hóa nhiều enzym khác 
bằng sự photphorin hóa (gắn nhóm photphat vào một vùng đặc biệt của 
enzym). Nếu người ta tiêm GMP vòng vào trong tế bào lá của cây cà chua 
đột biến aurea sẽ xảy ra đáp ứng giải úa nhạt kể cả nếu không cho thêm 
phytocrom. Sự thay đổi nồng độ Ca?+ trong bào tương cũng đóng vai trò 
quan trọng trong việc truyền đạt thông tin từ phytocrom. Bình thường nông 
độ Ca”" trong bào tương thấp (10”M) nhưng việc hoạt hóa phytocrom làm 


107 


mở kênh Ca?* do đó dẫn đến nồng độ Ca?* trong bào tương tăng lên gấp 
hàng trăm lần. Giống như GMP vòng, ion Ca?' gây hoạt hóa các kênh ion và 
các enzym kinaza. 


3.1.3. Đáp ứng 

Nói chung, một con đường truyền đạt tín hiệu có thể điều chỉnh một 
hoặc nhiều hoạt động của tế bào. Trong đa số trường hợp, sự đáp ứng như 
thế đối với kích thích là do sự gia tăng hoạt tính của enzym. Có hai cơ chế 
chính làm tăng hoạt tính enzym. Cơ chế thứ nhất là do sự kích hoạt phiên 
mã mARN để tổng hợp enzym (điều chỉnh phiên mã). Cơ chế thứ hai là do 
sự hoạt hóa các phân tử enzym (điều chỉnh sau dịch mã). 

g) Điều chỉnh phiên mã . 

Các nhân tố phiên mã bám trực tiếp vào các miễn đặc trưng của phân 
tử ADN và kiểm tra sự phiên mã của nhiều gen đặc trưng. Trong trường 
hợp của phytocrom kích thích sự giải úa nhạt, do sự đáp ứng với điều kiện 
ánh sáng thích hợp, có nhiều nhân tố phiên mã được hoạt hóa qua sự 
photphorin hóa. Sự hoạt hóa của các nhân tố phiên mã này tùy thuộc vào 
GMP vòng hoặc Ca?!. l 

Sự hoạt hóa phiên mã có thể xảy ra theo cách dương tính (tăng cường 
sự phiên mã), hoặc âm tính (giảm thấp sự phiên mã). Ví dụ: Đối với cây 
Ardbidopsis đột biến khi sinh trưởng trong tối sẽ có hình dạng giống cây 
sinh trưởng trong ánh sáng tuy có màu nhạt. Thể đột biến này là do sai lệch 
trong nhân tố phiên mã âm dẫn tới ức chế sự hoạt hóa của các gen khác mà 
bình thường chúng được hoạt hóa do ánh sáng. Khi các nhân tố âm bị triệt 
tiêu do đột biến thì các gen bị ức chế sẽ trở nên hoạt động bình thường. Vì 
vậy, các thể đột biến sinh trưởng giống như kiểu sinh trưởng trong ánh 
sáng cho dù có màu nhạt. 

b) Điều chỉnh sau dịch mã 

Mặc dù sự tổng hợp các protein mới bởi sự phiên mã và dịch mã là rất 
quan trọng đối với quá trình giải úa nhạt, song sự biến đổi sau dịch mã của 
các protein sẵn có cũng không kém phần quan trọng. Đa số sự biến đối của 
các protein cần có là sự photphorin hóa. Nhiều chất thông tin thứ hai như 
là GMP vòng và các thụ quan như là một số dạng thụ quan của phytocrom, 
có tác dụng hoạt hóa trực tiếp các enzym kinaza. Bình thường, một enzym 
kinaza sẽ bị photphorin hóa bởi một enzym khác và đến lượt mình nó lại 
photphorin hóa các enzym khác. Dây chuyển enzym kinaza có thể dẫn đến 
làm hoạt hóa gen (thường thông qua sự photphorin hóa các nhân tố phiên 
mã). Bằng cơ chế như vậy, nhiều con đường dẫn truyền tín hiệu điều chỉnh 
tối ưu sự tổng hợp các protein mới bằng cách đóng hoặc mở các gen đặc thù. 


108 


Một khi không còn tín hiệu kích thích đâu tiên thì con đường tín hiệu 
lại có tác dụng đóng gen. Vý đụ: Điều gì xảy ra nếu ta bỏ củ khoai tây vào 
chạn bát (không có ánh sáng)? Khi đó, các enzym photphataza là enzym 
giải photpho cho các protein sẽ tham gia quá trình đóng gen này. Hoạt động 
của tế bào luôn phụ thuộc vào sự cân bằng hoạt động của các enzym kinaza 
và photphataza. 

©) Các protein giải úa nhạt (làm xanh hóa) 

Trong quá trình giải úa nhạt, loại protein nào được tổng hợp mới hoặc 
loại nào được hoạt hóa bởi sự photphorin hóa? Nhiều loại protein là các 
enzym tham gia trực tiếp trong quá trình quang hợp, những loại protein khác 
tham gia vào việc cung cấp các tiền chất hóa học cần thiết cho sự sản sinh 
clorophyl. Ngoài ra còn có những protein gây ảnh hưởng đến nồng độ hoocmon 
điều hòa sinh trưởng trong cây. Ví dụ, nông độ của hai loại hoocmon là auxin 
và brastinosteroid, chúng có tác dựng làm giảm sự kéo dài thân cây sau khi 
phytocrom được hoạt hóa. Điều đó giải thích cho sự ngắn lại của thân kèm 
theo sự giải úa nhạt. Mỗi một hoocmon thực vật cũng như các kích thích của 
môi trường đều hoạt hóa một hoặc nhiều con đường truyền đạt tín hiệu tương 
đối phức tạp. Bằng kỹ thuật sinh học phân tử và sử dụng các thể đột biến, 
người ta có thể xác định các con đường dẫn truyền tín hiệu khác nhau. Trong 
đó, đầu tiên phải kể đến các tín hiệu hóa học là những hooemon có tác động 
điểu hòa quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. 


3.2. HOOCMON THỰC VẬT ĐIỀU HÒA QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN 
VÀ CẢM ỨNG 


Danh từ hooemon bắt nguồn từ động từ tiếng Hy lạp có nghĩa là kích . 
thích. Hooemon có trong tất cả các cơ thể đa bào là tín hiệu hóa học có tác 
động phối hợp, điểu chỉnh các bộ phận khác nhau cửa cơ thể. Như vậy, 
hooemon là một hợp chất hóa học do một bộ phận của cơ thể tiết ra chuyên 
chở đến phần khác của cơ thể. Tại đó, chúng liên kết với các thụ quan đặc thù 
và phát động sự đáp ứng của tế bào và mô đích. Một đặc tính quan trọng 
khác của hoocmon là hàm lượng ít nhưng gây biến đổi lớn trong cơ thể. Hàm 
lượng cững như tốc độ chuyên chở của hoocmon có thể thay đổi để đáp ứng với 
các kích thích từ môi trường. Thường thường, sự đáp ứng của cây là sự tương 
tác của hai hoặc nhiều hoocmon. Chúng ta sẽ xem xét tác động của các 
hoocmon thực vật ở chương 5 về sinh trưởng và phát triển ở thực vật, 


3.3. CÁC DẠNG CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT 
3.3.1. Vận động hướng động 
Thực vật sống cố định trên mặt đất tìm nguồn đỉnh dưỡng cần cho sự 


109 


sinh trưởng bằng sự vận động hướng động. Hướng động là sự vận động sinh 
trưởng của cây về phía tác nhân kích thích của môi trường. Khi vận động 
theo chiều thuận gọi là hướng động dương, khi vận động theo chiều nghịch 
gọi là hướng động âm. 

ø) Hướng đất 

Vận động hướng đất theo chiều lực hút của trọng lực trái đất là do sự 
phân bố điện tích và auxin không đều ở hai mặt rễ. Mặt trên có lượng auxin 
thích hợp cần cho sự phân chia lớn lên và kéo dài tế bào của tế bào rễ làm rễ 
cong xuống đất. Rễ có hướng đất dương. Ở chổi ngọn thì ngược lại, có hướng 
đất âm. 

b) Hướng sáng 

Ngọn cây luôn quay về hướng ánh sáng, hướng sáng dương là do sự 
phân bố auxin không đều nhau. Auxin vận chuyển về phía ít ánh sắng, 
lượng auxin nhiều kích thích sự sinh trưởng của tế bào làm mâm bị cong 
theo hướng ánh sáng. 

c) Hướng nước 


Rễ cây có tính hướng đất dương luôn quay xuống và hướng nước dương 
luôn tìm về phía có nước. Kết quả là rễ thường có hình lượn sóng. Trong đất, 
rễ vươn ra khá xa, len lỗi vào các khe hở của đất, hướng về nguồn nước, lấy 
nước cung cấp cho mọi hoạt động trao đổi chất của cây. 

ởđ) Hướng hóa 

Rễ cây hướng về phía các chất khoáng cần cho sự sống của tế bào - 
hướng hóa đương. Đó là các nguyên tố N, P, K và các nguyên tố vi lượng. Rế 
tránh xa các hóa chất độc gây hại đến cấu trúc tế bào - hướng hóa âm., 


3.3.9. Vận động cảm ứng 

Vận động cảm ứng là vận động của cây dưới ảnh hưởng của các tác 
nhân môi trường từ mọi phía lên cơ thể. Cơ chế chung của các hình thức vận 
động cảm ứng là do sự thay đổi trương nước, co rút chất nguyên sinh, biến 
đổi quá trình sinh lý, sinh hóa theo nhịp điệu đổng hồ sinh học (nhịp điệu 
thời gian). 

œ) Vận động theo sự trương nước 

Vận động trương nước là vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động, 
va chạm cơ học. Ví đự: phản ứng tự vệ ở cây trinh nữ (Mimosø) và vận động 
bắt mỗi ở các loài cây ăn sâu bọ. 

- Vận động tự vệ ở cây trinh nữ: Lá cây trinh nữ thường xòe lá chét 
thành một mặt phẳng, khi chạm vào lá, các lá chét khép lại, cuống cụp 
'xuống. Sau một thời gian hết kích thích, lá lại mở xòe ra bình thường. Lá 


110 


khép cụp xuống do thể gối ở cuống lá và gốc lá chét giảm sức trương, với sự 
chuyển vận 1on KT đi ra khỏi không bào gây nên sự mất nước giảm áp suất 
thẩm thấu. Phản ứng nhanh được truyển bằng tín hiệu điện (điện thế có thể 
đạt 100mŸ). Tế bào cảm giác tiếp nhận tín hiệu sinh học dẫn đến làm vận 
động thể gối, thể tích thể gối thay đổi và lá chét cụp xuống. 

~ Vận động bắt mổi ở thực vật: Cây ăn sâu bọ có nhiều loại, thường gặp 
ở vùng đầm lầy, đất nghèo chất đình dưỡng, đặc biệt là thiếu chất đạm. Khi 
con mổi chạm vào lá, sức trương giảm làm các ai, tua, lông cụp, các nắp 
đậy lại giữ chặt con mỗi. Các tuyến trên các lông của lá tiết enzym (gần 
giống enzym pepsin) phân giải protein con mỗi, Sau một thời gian vài ba 
8ÌỜ, sức trương phục hồi, các gai, lông, nắp trổ lại vị trí bình thường và bắt 
đầu cuộc săn môi mới. 

b) Vận động theo chu kỳ đông hồ sinh học 

Những vận động của cơ thể và cơ quan (như sự cuốn vòng của tua cuốn, 
hiện tượng thức ngủ của lá, nổ khép của hoa, đóng mở khí khổng) thực hiện 
theo từng thời gian nhất định trong ngày đều do ảnh hưởng của ánh sáng, 
thông qua hooemon phytocrom, 

Phytocrom có vai trò giải phóng O„, do đó gây ảnh hưởng tới các vận 
động cảm ứng. Nhịp điệu vận động ngày đêm của các bộ phận của cây tương 
đối ổn định, được xem như chỉ thị, dấu hiệu của thời gian như là đêng hề 
sinh học. Nhiều công viên trên thế giới đã trồng cây hình thành các đông hồ 
hoa thay cho đẳng hồ cơ học hoặc điện tử. 

- Vận động quấn vòng (còn gọi là vận động tạo giàn): Vận động quấn 
vòng đo sự đi chuyển đỉnh, chóp của thân leo quấn xung quanh cọc đựa. Các 
tua quấn tạo thành các vòng giống nhau di chuyển liên tực xoay quanh trục 
của nó. Thời gian quấn vòng tùy loại cây. Giberelin có tác dụng kích thích 
vận động này cả ngày đêm. : 

— Vận động nở hoa: 


+ Cẩm ứng theo nhiệt độ: Hoa nghệ tây (Crocus satious) sau khi mang 

ra khỏi phòng lạnh ít phút, có ánh sáng và nhiệt độ thích hợp sẽ nở hoa, 

_ Hoa 10 giờ nở vào buổi sáng lúc có ánh nắng và nhiệt độ 20 - 25°Ợ, Hoa tuylip 
nở ở nhiệt độ 25 - 30°C. : 

+ Cảm ứng theo ánh sáng: Ánh sáng và nhiệt độ có liên quan với nhau. 
Chính ánh sáng mang theo năng lượng lớn làm thay đổi nhiệt độ theo ngày 
(có ánh sáng) và đêm (bóng tối hay ánh sáng yếu). 

Các hoa họ Cúc và họ Hoa tần khép lại trong đêm và nở ra khi ánh 
sáng chan hòa; ở thời điểm khác nhau trong ngày, hoa quỳnh, hoa đạ hương 
nở về ban đêm (hình 3.2). 


111 


c. 


2300 *ự 


Khoai tây 


Hình 3.2. Thời gian nở hoa trong ngày của một số cây 


Vận động nở hoa có sự tham gia của hoocmon thực vật. Ví dụ: auxin, 
giberelin, v.v... Các lá cây họ Đậu và họ Chua me thay đổi trạng thái thức, 
ngủ (khi thức, lá xòe ra; khi ngủ, lá khép lại) theo cường độ ánh sáng. 

- Vận động thức, ngủ: 


Vận động thức, ngủ được xem là sự vận động của cơ quan thực vật theo 
chu kỳ nhịp điệu đồng hồ sinh học tùy theo điều kiện môi trường. 

+ Ngủ của chổi và đánh thức chổi ngủ: Chồi ngủ quan sát thấy ở một số 
cây (bàng, phượng, khoai tây, cây xứ lạnh). Khi điều kiện khí hậu bất lợi 
như mùa đông lạnh, tuyết rơi và nhiệt độ thấp kéo dài, ít ánh sáng, bộ lá 
rụng hết. Sự trao đổi chất ở chổi ngủ diễn ra chậm và yếu: hô hấp yếu, rễ 
không có sự trao đổi chất dinh dưỡng, hàm lượng nước trong cây thường nhỏ 
hơn 10%, hầu như không có sự tổng hợp và sinh trưởng. Đời sống của chồi ở 
dạng tiểm ẩn. 

Trong thực tế có thể đánh thức chổi ngủ bằng “tắm lạnh”, “tắm nóng”, 
bằng hóa chất (hơi ête, elorofooc, đicloetan, nước oxy già, các thioxyanat) và 
các chất kích thích sinh trưởng. Cũng có thể kéo dài thời gian ngủ khi cần 
thiết (khoai tây, khoai lang, hành tỏi,...) bằng các hợp chất kìm hãm. 

+ Hạt ngủ và hạt nảy mầm: Hạt ngủ là hạt không nảy mầm ngay, phải 
đợi sau một thời gian chín sinh lý của phôi mới nảy mầm. Đời sống của một 
hạt phụ thuộc vào thời gian ngủ của nó. Các hạt có đời sống trung bình 3 - 
10 năm. Hạt sen sau 250 năm vẫn nảy mầm, các hạt họ Liễu, Bạch dương 
đời sống chỉ được vài tháng. Hạt đi vào trạng thái ngủ còn do ở vỏ chứa các 
chất kìm hãm. 


112 


Ba nhân tố chủ yếu cần cho sự nảy mầm của hạt là nước, oxy và nhiệt độ. 

Nước: Một hạt để nảy mầm được thì cÂn một lượng nước bằng 40% đến 
150% khốt lượng khô của hạt. Nước xâm nhập vào làm hạt trương phông, 
làm ướt vỏ hạt, tăng cường tính thấm khí, chất nguyên sinh giãn ra giúp tế 
bào trở lại đời sống hoạt động. 

Oxy: Ôxy tham gia vào quá trình hô hấp của hạt. Trong trồng trọt, đất 
thoáng thì sự nảy mầm thuận lợi. Trong quá trình ngâm ủ hạt giống, ngoài 
việc cung cấp nước ẩm còn phải đảo hạt để tăng lượng Ó; và tránh tích tụ CO,,. 

Nhiệt độ: Nhiệt độ tối thích cho sự nảy mầm của đa số hạt là 25°C - 
289C, là nhiệt độ thích hợp cho các biến đổi sinh hóa, tăng quá trình hô hấp, 
tăng tính hòa tan oxy trong tế bào. 


3.3.3. Phản ứng stress đối uới môi trường 

Một số nhân tố của môi trường biến đổi đủ lớn có thể gây sự bất lợi tiểm 
ẩn lên sự sống còn, sinh trưởng và sinh sản của thực vật. Các stress từ môi 
trường như ngập úng, hạn hán hoặc nhiệt độ quá cao có thể gây thiệt hại cho 
năng suất mùa màng. Trong các hệ sinh thái tự nhiên, cây không thể chịu 
dựng các stress từ môi trường sẽ không thể cạnh tranh với các thực vật khác 
và cuối cùng sẽ bị tiêu điệt. Như vậy, stress từ môi trưởng rất quan trọng đối 
với việc xác định sự phân bố về mặt địa lý của thực vật. Chúng ta sẽ xem xét 
một số phản ứng stress của thực vật đối với các nhân tố môi trường: 

d) Hạn hún 

Trong những ngày nắng, nóng, khô, cây bị stress do thiếu nước vì cây bị 
mất nước do sự thoát hơi nước nhiều hơn lượng nước được hấp thu từ đất. 
Hạn hán kéo dài có thể gây stress cho các cây trồng cũng như các cây trong 
hệ sinh thái tự nhiên kéo dài hằng tuần hoặc hằng tháng. Như Vậy, sự 
thiếu nước nghiêm trọng sẽ làm cây chết. Tuy nhiên, cây có nhiều hệ điều 
chỉnh giúp chúng có thể chịu đựng được tình trạng thiếu nước không 
nghiêm trọng. Các cách đáp ứng của thực vật đối với sự thiếu nước giúp cho 
cây giữ được nước bằng cách làm giảm tốc độ thoát hơi nước. Sự thiếu nước 
trong lá làm giảm sức trương của các tế bào khí khổng, do đó làm giảm 
thoát hơi nước bằng cách đóng khí khổng. Sự thiếu hụt nước kích thích sự 
tổng hợp và giải phóng axit abscisic ở lá và hoocmon này làm đóng khí 
khổng bằng cách hoạt hóa màng tế bào khí khổng. Lá đáp ứng lại sự thiếu 
nước theo nhiều cách khác. Vì sự kéo dài tế bào là quá trình phụ thuộc vào 
tính trương nước nên sự thiếu nước sẽ ức chế sự sinh trưởng của lá non. 
Đáp ứng này làm giảm đến mức nhỏ nhất sự mất nước do thoát hơi nước 
bằng cách làm giảm bót điện tích lá. Khi lá cây bị héo đo thiếu nước, chúng 
sẽ cuộn lại để giảm diện tích tiếp xúc với gió và không khí khô, do đó làm 
giảm sự thoát hơi nước. Trong lúc tất cả các đáp ứng trên của lá giúp cho 


15SNHHOCCOTHẺ A. 113 


cây giữ được nước, thì chúng lại làm giảm quang hợp. Đây là một trong 
những nguyên nhân mà hạn hán làm giảm năng suất cây trồng. 

Sự sinh trưởng của rễ cũng đáp ứng lại sự thiếu nước. Trong thời gian 
bị hạn, đất thường khô từ lớp bể mặt xuống đưới, điểu này làm ức chế sự 
sinh trưởng của rễ nông vì tế bào không thể giữ được sức trương để kéo đài 
rễ. Những rễ ở sâu có đủ độ ẩm thì vẫn tiếp tục sinh trưởng, do đó hấp thu 
được lượng nước tối đa. 

b) Ngập úng 

Nếu tưới quá nhiều nước cho cây trồng có thể gây hại cho cây vì đất thiếu 
những khoảng không khí chứa oxy cần cho sự hô hấp tế bào rễ. Một số cây có 
cấu trúc thích nghi với các vùng ngập úng. Ví dụ: Rễ của cây đước sống trong 
vùng ngập nước ven biển phát triển hệ rễ khí để lấy oxy. Thế còn các cây không 
sống thường xuyên ở vùng ngập úng thì chống chịu với tình trạng thiếu oxy 
trong đất khi bị ngập úng như thế nào? Sự thiếu hụt oxy sẽ kích thích thực vật 
sản xuất. hoocmon etilen khiến một số tế bào trong vỏ rễ chết theo chương trình 
(apoptosis). Những tế bào chết đã tạo nên những khe khí hoạt động giống như 
các ống thông hơi có tác đụng cung cấp oxy cho rễ nằm dưới đất. 

©) Stress muối 

Sự dư thừa muối NaCl và các muối khác cũng gây hại cho cây vì hai lý đo. 
Thứ nhất, bằng cách làm giảm thế nước trong dung dịch đất, muối gây nên sự 
thiếu hụt nước cho cây mặc dù đất có nhiều nước. Khi thế nước trong dung dịch 
nước trở nên âm, thì thế nước từ đất vào rễ bị giảm, làm giảm sự hấp thu nước 
của cây. Thứ hai, trong đất mặn có chứa Na' và các ion khác là độc hại với cây 
nếu nồng độ của chúng quá cao. Các màng có tính thấm chọn lọc của tế bào rễ 
ngăn chặn sự hấp thụ các ion độc hại nhưng điều đó càng làm cho sự hấp thu 
nước trở nên khó khăn hơn. Nhiều cây có thể đáp ứng điều chỉnh độ muối của 
đất bằng cách tạo ra các chất hòa tan, đa số là chất hữu cơ để giữ cho thế nước 
trong tế bào thấp hơn so với thế nước của dung dịch đất. Tuy nhiên, đa số cây 
không thể sống sót nếu bị stress muối quá lâu. Ngoại lệ, những cây ưa muối 
hay những cây chịu đựng được độ muối trong đất cao nhờ có tuyến muối. 
Những tuyến này sẽ bơm muối ra ngoài qua biểu bì lá. 

ở) Stress nhiệt l 

Nhiệt quá cao có thể gây hại và giết chết cây do làm biến tính enzym và 
gây hại cho quá trình trao đổi chất bằng nhiều cách. Một chức năng của 
thoát hơi nước là làm mát nhờ bốc hơi. Trong những ngày nóng, nhiệt độ ở 
lá có thể thấp hơn 3-- 10°C so với nhiệt độ không khí xung quanh. Tất 
nhiên, thời tiết khô nóng cũng là nguyên nhân gây ra sự thiếu nước ở nhiều 
loại thực vật; sự đóng khí khổng để giữ được nước nhưng lại không làm mát 
cho cây do bốc hơi. Mâu thuẫn này là một trong những lý do khiến nhiều 
cây chết trong những ngày khô nóng. 


114 


Đa số cây có cách đáp ứng thích nghỉ được với các stress nhiệt. Đối với 
đa số cây sống trong vùng ôn đới ở nhiệt độ khoảng 40°C, các tế bào của cây 
bắt đầu tổng hợp một lượng tương đối lớn các loại protein đặc thù, gọi là 
protein sốc nhiệt. Sự đáp ứng này có cả ở vi sinh vật cũng như sinh vật chịu 
đựng được sốc nhiệt. Một số protein sốc nhiệt, chẳng hạn là các protein 
chaperon, chúng có chức năng giúp các protein khác xoắn cuộn để đuy trì 
chức năng của mình. Vì vậy, một trong những chức năng của protein sốc 
nhiệt là ngăn chặn sự biến tính của các enzym cũng như các protein khác. 

€) Stress lạnh 


Một khó khăn mà cây gặp phải khi nhiệt độ của môi trường hạ thấp là 
sự thay đổi tính linh hoạt của màng tế bào. Khi màng tế bào bị lạnh đưới 
một nhiệt nào đó, nó sẽ mất tính linh hoạt vì lipit bị tính thể hóa. Điều này 
đẫn đến làm thay đổi sự vận chuyển các chất hòa tan qua màng, đồng thời 
cũng gây hại đến chức năng của các protein màng. Cây đáp ứng các stress 
lạnh bằng cách thay đổi thành phần lipit của màng. Vý dự: Trong lớp lipit 
của màng thì thành phần các axit béo chưa bão hòa tăng lên, giúp duy trì 
độ linh hoạt của màng ở nhiệt độ thấp bằng cách ngăn chặn sự tỉnh thể hóa. 
Sự thay đổi ở mức độ phân tử của màng như vậy đòi hỏi thời gian từ vài giờ 
đến vài ngày. Đây chính là một lý do khiến sự giảm nhiệt độ nhanh gây 
stress cho cây nhiều hơn so với sự giảm nhiệt độ từ từ theo mùa. 


Sự đóng băng gây cho cây stress lạnh nghiêm trọng hơn. Ở nhiệt độ dưới 
mức đóng băng, đá sẽ hình thành trong thành tế bào và khoảng gian bào của 
đa số thực vật. Bào tương thường không bị ảnh hưởng bởi sự đóng băng vì có 
chứa các chất hòa tan nhiều hơn so với các dung dịch loãng có trong thành tế 
bào, và các chất hòa tan sẽ làm giảm nhiệt độ đóng băng. Sự giảm lượng nước 
trong dịch của thành tế bào đo sự hình thành đá đã gây nên giảm thế nước ` 
ngoại bào, khiến nước đi ra khỏi tế bào chất, Sự tăng lên của nêng độ muối 
lon trong tế bào chất gây hại và có thể gây chết cho tế bào. Sự tồn tại của tế 
bào phụ thuộc vào sự chống chịu với sự mất nước ở mức độ nào? Những cây 
bản địa của những vùng có mùa đông lạnh giá có nhiều kiểu thích nghi đặc 
biệt giúp chúng chịu được stress đóng băng. Ví dụ, trước khi mùa đông đến, 
tế bào của các cây chịu lạnh sẽ tăng nồng độ chất hòa tan trong tế bào chất, 
0í dụ như chất đường, khiến chúng có thể giảm sự mất nước từ trong tế bào 
ra ngoài môi trường khi môi trường ngoại bào đóng băng. 


3.3.4. Cây chống lại loài ăn thực uật uà loài gây bệnh 

Trong quần xã, cây không sống cô lập mà sống trong mối tương tác với 
các loài khác. Ví dụ, cây sống cộng sinh với nấm hoặc với các côn trùng thụ 
phấn cho cây. Tuy nhiên, có nhiều mối tương tác giữa cây và các cơ thể khác 
không mang lại lợi ích cho cây. Là sinh vật sản xuất, cây đứng đầu trong 
lưới thức ăn và cung cấp chất định dưỡng cho nhiều loài ăn cổ. Cây cũng là 


115 


đối tượng ký sinh của nhiều nhân tố gây bệnh như virut, vi khuẩn, nấm. 
Chúng gây hại và chết chóc cho cây. Cây chống lại những mối nguy hiểm 
này bằng hệ thống bảo vệ giúp cây ngăn chặn loài ăn cỏ và gây bệnh. 

Các động vật ăn có là nguyên nhân gây stress cho cây trong bất kỳ hệ 
sinh thái nào. Cây chống lại loài ăn cổ bằng phương thức bảo vệ vật lý như 
gai nhọn hoặc chất hóa học gây độc. Ví dự, một số cây sản sinh các axit 
amin bất thường được gọi là canauanin do một loại cây họ Đậu (Canaoalia 
ensiformis) tiết ra. Canavanin tương tự như arginin, một trong 20 axit amin 
có trong cơ thể. Khi sâu hại ăn thực vật có chứa canavanin, thì canavanin 
sẽ thay thế arginin trong protein của sâu. Vì canavanin khác với arginin 
nên gây hại cho cấu trúc thù hình của protein, do đó làm hồng chức năng 
của protein và làm sâu bị chết. 

Một số thực vật sử dụng các động vật ăn thịt nhằm giúp chúng chống 
lại loài ăn cỏ. Ví dụ, ong mật ký sinh để trứng của chúng vào sâu ăn thực 
vật. Trứng nở trong cơ thể sâu, thì ấu trùng sẽ sử dụng chất hữu cơ của con 
sâu và giết chết sâu. Cây được hưởng lợi ở chỗ là sâu bị chết. Lá của một số 
cây bị sâu ăn sẽ tiết ra các hợp chất bay hơi quyến rũ ong ký sinh. Đáp ứng 
trên của lá là do có sự kết hợp giữa nguyên nhân lá hỏng do sâu ăn và hợp 
chất trong tuyến nước bọt của sâu tiết ra. 

Các phân tử bay hơi đo lá cây tiết ra để đáp ứng sự gây hại của loài ăn 
có hoạt động như một hệ thống báo hiệu sớm cho các cây cùng loài mọc bên 
cạnh. Cây đậu Lima bị loại ve nhện gây hại thường tiết ra các chất hóa học 
bay hơi có tác dụng báo tin cho các cây đậu bên cạnh chưa bị gây hại đáp 
ứng lại tín hiệu hóa học này. Để đáp ứng lại các chất hóa học này, lá của các 
cây đậu chưa bị gây hại sẽ chế tiết ra chất bảo vệ do sự hoạt hóa các gen bảo 
vệ. Kết quả là các cây chưa bị gây hại bên cạnh sẽ ít có.nguy cơ bị gây hại 
bởi loài ve nhện, bởi vì chất do chúng tiết ra có tác dụng quyến rũ, thu hút 
loài ve ăn thịt khác đến ăn thịt loài ve nhện đó. Một chất bảo vệ của cây 
được tìm thấy là øx# jasmonic có tác động hoạt hóa các gen bảo vệ của cây. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Vẽ sơ đồ con đường thu nhận tín hiệu hoocmon, truyền đạt tín hiệu và đáp ứng kích 
thích của tế bào. 

2. Phân biệt các dạng vận động hướng động ở thực vật. 

3. Phân biệt các dạng vận động cảm ứng ở thực vật: 

4. Nêu các nhân tố chủ yếu trong sự nảy mầm của hạt. 

5. Cây phản ứng lại tỉnh trạng hạn hán và ngập ủng như thế nào? 

6. Làm thế nào cây chống chịu được độ muối của môi trường? 

7. Cây chống chịu lạnh và nóng ra sao? 

8. Nêu cơ chế cây chống chịu sâu bệnh. 


116 


Chương 4 
TÍNH CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 


Mục tiêu: 

— Nêu được đặc điểm sai khác giữa động vật với thực vật về cảm ứng. 

~ Trình bày được sự tiến hóa của hệ thân kính ở động vật. 

— Trình bày được nguyên tắc hoạt động của hệ thần kinh. 

~ Phân tích được cơ chế dẫn truyền xung động qua dây thần kinh và 
qua xinap. 

—~ Phân biệt được 3 dạng cơ (cơ vân, cơ tím và cơ trơn), cơ chế co cơ và 
các dạng chuyển động của động vật trong môi trường ở nước và ở cạn, 

— Trình bày được các dạng tập tính ở động vật, cơ sở thần kinh của tập tính, 

— Trình bày được các đáp ứng bảo vệ cơ thể chống bệnh tật. 


4.1. KHI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 


Động vật cũng như thực vật có khả năng cảm nhận và đáp ứng lại các 
kích thích của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể, đảm bảo cho cơ thể 
động vật tôn tại và phát triển. Tuy nhiên, cảm ứng ở thực vật thường diễn 
ra chậm và biểu hiện bằng các cử động dinh dưỡng hoặc sinh trưởng, còn 
cảm ứng ở động vật cũng là sự phản ứng lại những tác động của môi trường 
để tổn tại và phát triển, nhưng phản ứng diễn ra nhanh hơn nhờ hoạt động 
của hệ cơ xương và hệ cảm giác thần kinh. Để đáp ứng lại các tác động của 
môi trường, động vật đa bào thường phân hóa các hệ cơ quan sau đây: 

— Hệ cơ quan thụ cắm có chức năng tiếp nhận kích thích. 

~ Hệ cơ quan phân tích và tổng hợp thông tin. 

— Hệ thần kinh có chức năng quyết định hình thức và mức độ phản ứng. 

— Hệ cơ và tuyến tiết có chức năng thực hiện phản ứng để đáp ứng lại 
các kích thích. 


Như vậy, để cảm ứng, động vật có hệ cơ quan thụ cảm, hệ thần kinh, hệ 


cơ (hoặc tuyến). Trong đó, hệ thần kinh đóng vai trò chủ đạo. Mức độ tiến 


hóa của hệ thần kinh quyết định khả năng cảm ứng ổ động vật. 


117 


4.2. HỆ THẦN KINH Ở CÁC ĐỘNG VẬT KHÁC NHAU 


Tùy theo mức độ tiến hóa và khả năng phần ứng của động vật, người ta 
phân biệt ba dạng thần kinh sau: 


4.9.1. Hệ thần binh dụng lưới 

Hệ thần kinh đạng lưới thường thấy ở các động vật có cơ thể đối xứng 
tỏa tròn, thuộc ngành ruột khoang (oí dự như thủy tức) (hình 4.1A). Các tế 
bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với các tế bào cảm giác tạo 
thành mạng lưới. Phần ứng kiểu thần kinh mạng lưới tuy nhanh và kịp thời 
nhưng chưa hoàn toàn chính xác vì khi bị kích thích ở bất kỳ điểm nào của 
cơ thể thì đều gây ra phần ứng toàn thân. 


4.2.2. Hệ thần hình dạng chuỗi hạch 

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch thường thấy ở động vật không xương 
sống có cơ thể đối xứng hai bên như giun đẹt, giun tròn, chân khớp. Các tế 
bào thần kinh tập trung lại tạo thành các hạch thần kinh chạy đọc cơ thể. 
Các hạch thần kinh được nối với nhau bởi các dây thần kinh tạo thành 
chuối hạch nằm dọc theo chiều dài cơ thể (hình 4.1B). Mỗi hạch thần kinh 
là trung tâm điều khiển hoạt động của một vùng cơ thể xác định. Động vật 
tiến hóa cao như chân khớp, các hạch thần kinh phân hóa thành hạch não, 
hạch ngực và hạch bụng; trong đó, hạch não phát triển lớn hơn hẳn so với 
các hạch khác. Hạch não tiếp nhận kích thích từ các giác quan và điều 

khiển các hoạt động phức tạp một cách chính xác hơn (hình 4.1C). 


Tế bảo Hạch não Hạch não 
thần kinh 
Dây Hạch ngực 
Dây -ẨN RE 
thần kinh thần kíni š 
thần ki 
CE Hạch thân TếO HH Hạch bụng 


Hình 4.1. Hệ thần kinh dạng lưới của thủy tức 
{A); hệ thần kinh chuỗi hạch của giun dẹt (B) và của châu chấu ( C) 


4.2.3. Hệ thần kinh dạng ống 
a) Cấu trúc của hệ thân kinh dạng ống 
— Hệ thần kinh dạng ống phân hóa phức tạp: 


Hệ thần kinh dạng ống thường gặp ở động vật có dây sống như cá lưỡng 
tiêm, cá, lưỡng cư, bò sát, chỉm và thú. Hệ thần kinh đạng ống nằm ở mặt 


118 


lưng cơ thể, có sự phân hóa rõ 


ràng, bao gồm các bộ phận: bộ Ki tái 
phận tiếp nhận kích thích, dẫn trung ương 
truyền kích thích và phản ứng 

(thần kinh ngoại biên), bộ phận 

phân tích và tổng hợp (trung ương À Hệ thần kinh 


thần kinh gồm não và tủy sống), J [II ) về ngoại biên 
do đó bảo đảm tính chính xác cao 
trong sự phối hợp các phản ứng 
đáp ứng lại kích thích (hình 4.2). 

Đặc biệt phần não bộ rất phát 
triển có cấu tạo rất phức tạp là cơ 
quan phân tích và tổng hợp tối cao 
có chức. năng điểu phối hợp mọi 
hoạt động trong cơ thể và giữa cơ 
thể với môi trường (hình 4.3). 


Hình 4.2. Hình thần kinh 
dạng ống ở người 


Thùy đỉnh 


Màng não l : » 

Não thất bên sóc Q_. Thể chai 
ta SN Thalamus 
Não (Đồi não) 


Thùy trán DAng cong 


Hypothalamus 
(OUđh đón Tiểu não 


Hình 4.3. Cấu trúc của não người 


— Nơron - đơn vị hoạt động của hệ thần kinh: 

Nơron được cấu tạo gồm thân tế bào chứa nhân và các bào quan. Từ 
thân tế bào phát đi các phần lỗi kéo dài của tế bào chất cùng màng sinh 
chất tạo nên 2 loại sợi: sợi nhánh (dendrite) và sợi trục (axon). Một nơron có 
thể có nhiều sợi nhánh và thường chỉ có một sợi trục. Người ta phân biệt 
2 loại sợi: sợi không có bao mielin và sợi có bao mielin. Tùy theo chức năng 
người ta phân biệt 3 đạng nơron: nơron cảm giác, nơron vận động và nơron 


119 


liên hợp (bảng 4.1 và hình 4.4). Người ta đã ước tính trong não người có tới 
100 tỷ (10) nơron, trong đó có khoảng 90% là nơron liên hợp. 


Bảng 4.1. Các loại nơron, vị trí và chức năng của chúng 


Thu nhận thông tin về cơ thể và về môi trường 
Cảm giác Mắt, tai, da bên ngoài; truyền xung động từ thụ quan cảm 
5 » 3 Kích thích các cơ và tuyến; dẫn truyền xung 
Vận động Não và tủy sðng động từ trung ương thần kinh tới cơ và tuyến 


giác đến trung ương thần kinh 
: š Tổng hợp thông tin; dẫn truyền xung động giữa 
HA He Não và tủy sống các nơron trong trung ương thần kinh 


". Thụ quan 
BÀ dân giác Sợi nhánh 
Sợơi nhánh 


Mielin 
Sợi trục Tận cùng Tận cùng 
sợi trục sợi trục 


vÄ¡ `. # 
3Á 
⁄ 
Nơron cảm giác Nơron vận động Nơron liên hợp 
Hình 4.4. Các loại nơron 

Sợi nhánh dẫn truyền xung động từ các nơi về thân nơron, còn sợi trục 
dẫn truyền xung động từ thân nơron tới các nơi. Trong hệ thần kinh, các 
nơron liên hệ với nhau hoặc với các mô khác (mô cơ) thông qua cấu trúc 
được gọi là xinap, tạo nên một mạng lưới thần kinh thông tin liên lạc vô 
cùng phức tạp. Người ta đã tính được mỗi nơron tủy sống có thể tiếp nhận 
10.000 xinap, nơron vỏ não tiếp nhận 40.000 xinap và nơron tiểu não tiếp 
nhận khoảng 100.000 xinap, nhờ đó mà hệ thần kinh thực hiện được chức 


năng điều hòa, phối hợp hoạt động trong nội bộ cơ thể cũng như giữa cơ thể 
với môi trường sống. . 


120 


Ngoài nơron, trong mô thần kinh còn có các tế bào thần kinh đệm (neuroglia) 
có vai trò dinh dưỡng và nâng đỡ, bảo vệ. Bao mielin là do các tế bào thần 
kinh đệm được gọi là tế bào Soan phân hóa thành. 

b) Hoạt động của hệ thần binh 

Hệ thần kinh hoạt động theo nguyên tắc phản xạ. Phản xạ được thực 
hiện là nhờ cung phản xạ. Cung phản xạ bao gồm tiếp nhận kích thích, 
truyền kích thích, phân tích kích thích, trả lời kích thích (hình 4.5). 


Sửừng lưng 


Chất trắng 
Chất xám Xv=: 


Bụng Rễ bụng 
Thân nơron 
vận động 


Sừng bụng 


Hình 4.5. Cung phản xạ: nhận kích thích từ da, dẫn truyền kích thích về tủy sống, 
phân tích xử lý kích thích ở tủy sống, trả lời kích thích bằng co cơ 


Người ta thường phân biệt phản xạ bẩm sinh (phản xạ không điều 
kiện) trong đó cung phản xạ đơn giản. Kiểu phản xạ này tuy đáp ứng nhanh 
song hạn chế trong trường hợp kích thích của môi trường luôn thay đổi. Các 
phần xạ có điều kiện là phản xạ có cung phản xạ phức tạp thường quan sát 
thấy ở động vật bậc cao. Nhờ có các phản xạ có điều kiện, cơ thể của động 
vật có khả năng phản ứng nhanh với các thay đổi của môi trường. 


4.2.4. Hoạt động điện của hệ thần hinh 
œ) Điện thế màng 

Mọi tế bào sống đều tích điện. Các tế bào động vật như tế bào cơ, tế 
bào thần kinh đều có sai khác điện thế giữa trong và ngoài màng sinh chất, 
được gọi là điện thế màng đo được vào khoảng - 60 đến - 80mV. Dấu âm (-) 
chỉ ra rằng phía trong tế bào tích điện âm so với phía ngoài tế bào. Điện 
sinh học bao gồm điện thế nghỉ (điện tĩnh) và. điện thế hoạt động (điện 
động). Điện thế nghỉ có ở tế bào không bị kích thích. Ví đụ, tế bào cơ đang 
giãn, tế bào thần kinh không bị kích thích. Điện thế hoạt động có ở tế bào bị 
kích thích và đáp ứng lại kích thích. 


: , 121 


b) Điện thế nghỉ 


ñ : Bào tương Dịch ngoại bào 
Điện thế màng của tế bào : 

thần kinh không hoạt động dẫn [Na _ [Na†] 
truyển, được gọi là điện thế Độ 150mM 
nghỉ. Điện thế nghỉ của nơron [K†] [K*] 
vào khoảng 70mV. Điện thế 150mM biên, 
nghỉ được duy trì đo 3 cơ chế: 
(1) Hoạt động của các bơm Na', [ch] [CF] 
K*; (2) Tính thấm khác nhau 10mM : 120mM 
của màng tế bào đối với các ion [A1] 
khác nhau; (3) Sự có mặt trong 100mM 


bào tương của các anion (các ion § Màng sình chất 
âm) - các protein và các photphat 
hữu cơ thường tích điện Âm và Hình 4.6. Gradien ion qua màng sinh chất 


không ra khỏi tế bào. Ví dự, đối của tế bào nơron động vật có vú 
với ngron của động vật có vú, Nồng độ ion Na” và CT trong dịch ngoại bào 


cao hơn trong bào tương. Trái lại, ion K* 
trong bào tương nhiều hơn trong dịch ngoại 
bào. Trong bào tương chứa nhiều anion hữu 


trong dịch ngoại bào nồng độ 
lon Na“ với 150mM (milimob), 


còn nồng độ ion K* là 5mM. cơ (A-). Kết quả là phía bào tương (trong 
Trong bào tương nỗng độ Na' là màng) tích điện âm, phía dịch ngoại bào 
15mM và nêng độ K* là 150 M (ngoài màng) tích điện dương 
(hình 4.8). 


Như vậy, tỷ lệ giữa nồng độ Na' giữa dịch ngoại bào và bào tương là 
150: 15 = 10 và tỷ lệ giữa nông độ K? giữa dịch ngoại bào và bào tương là 5: 
150 = 1/30 (chưa kể các gradien của các anion khác). Gradien Na" và K? 
được đuy trì nhờ bơm Na! - K*. Giả sử ta dùng chất độc để ức chế hoạt động 
của bơm Na” — K* thì gradien biến mất và điện thế nghỉ không tên tại. 

Thật ra, để duy trì điện thế nghỉ không chỉ có sự tham gia của bơm Na* 
— K' mà còn có hai nhân tố quan trọng đã kể ở trên: tính thấm của màng 
sinh chất đối với ion Na' và K† là khác nhau (kênh ion K* thường được mở 
nhiều hơn so với kênh Na”). Bình thường màng có tính thấm đối với ion K* 
cao hơn so với ion Na". Hơn nữa, tuy các ion K và Na“ đóng vai trò chủ yếu 
nhưng vai trò của các ion khác như ion CT và ion Ca?* cũng rất quan trọng, 
cũng như cấc anion hữu cơ khác có trong bào tương. 

a) Điện thế nghì ouà điện thế hoạt động 

— Đo điện thế màng - điện thế nghỉ: 

Dùng 2 vi điện cực nối với một điện kế cực nhạy, đặt một điện cực phía 
ngoài màng và một cực xuyên qua màng cắm sâu vào bào tương của sợi 
trục. Kim của điện kế sẽ lệch đi một khoảng chứng tỏ có sự chênh lệch điện 


122 16/8MHHOCCOTHỂ B 


tích giữa trong và ngoài màng. Ở 
trạng thái nghỉ, mặt trong của màng 
(trong bào tương) tích điện âm (-) và 
mặt ngoài tích điện dương (+). Đó là 
điện thế màng hay là điện thế nghỉ 
(điện tĩnh), hình 4.8 (1). Trị số điện 
thế nghỉ ghi được khoảng - 70mV. 
= Điện thế hoạt động: 


ST H2IERrt6rtrmyr+te 
Khi bị kích thích, điện thế Hướng xung ì-TiE1:® =a 
màng bị thay đổi từ điện thế nghỉ 
sang điện thế hoạt động (điện động)  - mạng „7, Cách đo điện thế màng. 
và đo được +40mV, hình 4.7. Sử Điện thế tĩnh và điện thế hoạt động 


dụng máy giao động ký người ta đã 
ghi được đồ thị điện thế hoạt động (hình 4.7 và hình 4.8). 


Điện thế hoạt động 


+50 


Điện thế màng 
(mV) 


Hình 4.8. Đồ thị điện thế hoạt động. Vai trò của các kênh ion có cổng đóng mở 
trong sự hình thành điện thế hoạt động 


Sự chuyển từ điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động chủ yếu là do sự 
vận chuyển của các ion Na! và lon K* qua màng. Trong màng sinh chất của 
tế bào nơron (cũng như của Sợi trục) có nhiều kênh ion có cổng đóng mở (chủ 
yếu là các kênh Na" và K`), điện thế màng của chúng có thể thay đổi đáp 
ứng với các kích thích bằng cách mở hoặc đóng. Khi bị kích thích với cường 
độ đủ mạnh (đạt tới ngưỡng), thì tính thấm của màng nơron ở nơi bị kích 
thích thay đổi. Kênh Na* mở rộng, do đó Na'" từ dịch ngoại bào ổ ạt tràn qua 
màng vào trong bào tương trong khoảnh khắc (Ims) gây nên sự &hử cực rồi 
đảo cực (ngoài màng tích điện âm và trong màng tích điện dương). Tiếp đến 
sau đó, kênh Na" bị đóng lại và kênh K* mở ra, ion K* tràn qua màng ra 
dịch ngoại bào, gây nên sự tái phân cực (ngoài màng tích điện dương và 
trong màng tích điện âm). Quá trình biến đổi trên đây làm xuất hiện điện 
thế hoạt động (xung thần kinh), 


123 


- Đồ thị điện thế hoạt động (hình 4.8): Điện thế hoạt động gồm các TP 
đoạn chủ yếu sau đây: 

+ Giai đoạn khử cực (2): Chênh lệch điện thế ở hai bên màng tế bào 
giảm nhanh, từ -70mV đến 0mV. 

+ Giai đoạn đảo cực (3): bên trong màng trở nên tích điện dương so với 
ngoài màng tích điện âm (+35mV). 

+ Giai đoạn tái phân cực (4): Khôi phục lại sự chênh lệch điện thế giữa 
hai bên màng tế bào (trở về —70mV). 

- Cơ chế hình thành điện thế hoạt động: 

+ Giai đoạn khử cực: Khi bị kích thích, tính thấm của màng thay đổi, 
kênh Na được mở nên ion Na! khuếch tán từ ngoài vào phía trong màng. 
Do các ion Na" tích điện dương, nên khi vào làm trung hòa điện tích âm 
trong bào tương, dẫn đến sự chênh lệch điện thế ở hai bên màng giảm 
nhanh, từ -70mV đến 0mV. 

+ Giai đoạn đảo cực: Các ion Na" tiếp tục đi vào không chỉ đủ để trung 
hòa điện tích âm trong bào tương mà còn dư thừa, dẫn đến làm cho bào 
tương tích điện dương (+35mV) so với bên ngoài màng tích điện âm 

+ Giai đoạn tái phân cực: Do bên trong màng lúc này tích điện đương, 
nên tính thấm của màng đối với Na” giảm, kênh Na} đóng lại. Tính thấm 
của màng đối với K' lúc này tăng lên, kênh K* mở ra. Vì vậy, các ion K* 
khuếch tán từ trong ra ngoài màng làm cho bên ngoài màng trở nên tích 
điện dương so với bên trong tích điện âm. Và như vậy đã khôi phục lại điện 
thế nghỉ ban đầu (-70mV) 

Cả ba giai đoạn trên kéo dài khoảng 3 - 4ms. Đồ thị hình 4.8 chứng tỏ 
rằng cả hai kênh Na? và K* đều tham gia vào hình thành điện thế hoạt 
động. Cả hai kênh đều được mở khi màng bị khử cực, nhưng chúng đáp ứng 

_ một cách độc lập với nhau và theo thứ tự: kênh Na* mở trước, còn kênh tr 
mở ra sau. 

Mỗi kênh Na! có hai cổng hoạt động theo kiểu đóng mở. Cả hai cổng 
phải mở thì Na* mới có thể khuếch tán qua màng. 

(1) Ở trạng thái điện thế nghỉ, đối với đa số kênh Na" thì cổng hoạt 
động đóng, trong khi cổng không hoạt động mở ra. Sự khử cực của màng 
làm cho các cổng hoạt động mỏ ra nhanh, còn cổng không hoạt động đóng 
lại từ từ. Mỗi kênh K* chỉ eó một cổng hoạt động. Ỏ trạng thái điện thế 
nghỉ, cổng của kênh K* đóng lại. Khi khử cực, cổng của kênh K? mổ ra từ từ. 

Đặc tính của các kênh nêu trên tham gia tạo ra điện thế hoạt động như 
thế nào? 

(2) Khi kích thích gây khử cực màng tế bào, các cổng hoạt động của một 


124 


số kênh Na* mở ra và ion Na khuếch tán vào tế bào nhiều hơn. Dòng ion 
Na" gây ra sự khử cực, làm mỏ các cổng hoạt động trên nhiều kênh Na* 
hơn, khiến cho Na? vào trong tế bào nhiều hơn, 

(3) Một khi kích thích quá ngưỡng, xảy ra mối liên hệ ngược dương, làm 
điện thế màng đạt tới gần mức cao nhất của điện thế hoạt động của pha gia 
tăng (gần đến giá trị năng lượng hoạt hóa của Natri). 

(4) Tuy nhiên, có hai hiện tượng ngăn cản điện thế hoạt động đạt được 
mức độ cao nhất: 

(a) Các cổng hoạt động của kênh Na? đồng lại, ngăn cản dòng ion Na* 
vào tế bào; và (b) Cổng hoạt động của đa số kênh K* mở ra, làm cho K* tràn 
ra ngoài nhanh. 

Cả hai sự kiện trên nhanh chóng làm cho điện thế màng trở về mức 
năng lượng hoạt hóa của K* (trạng thái điện thế nghỉ) của pha giảm. 

(5) Thực ra, ở pha cuối của 
điện thế hoạt động (còn được gọi là Na? 


pha tái phân cực quá mức - _= † + + + + + 
unđershoot), tính thấm của màng KãŠ 1. gố.Š on. 
đối với ion K* cao hơn tính thấm —————— 
của màng đổi với lon Kt ở trạng IR# 

thái điện thế nghỉ, nên điện thế si: nan. 
màng đạt gần giá trị năng lượng = = 
hoạt hóa của K* chứ không phải là S6 sp 
điện thế nghỉ, trong đó điện thế K z 

ghi được âm tính hơn so với điện Chiều lan truyền của xung 

thế nghỉ bình thường. Hiện tượng Ũ 

tái phân cực quá mức đân mất đi Hình 4.9. Dẫn truyền xung động ở 
cho đến khi điện thế nghỉ được hồi Sg! trục không có bao mielin 


phục. Thực ra tham gia vào duy trì 

điện thế nghỉ cũng như tạo ra điện thế hoạt động còn có vai trò của bơm Na". 
E”, khi chứng hoạt động với sự tiêu thụ năng lượng ATP, chúng sẽ bơm 3 ion 
Na ra ngoài và vận chuyển 2 ion K* vào trong bào tương ngược với gradien 
nồng độ. Hơn nữa sự khử cực và đảo cực không chỉ do sự vận chuyển của ion 
Na" từ ngoài vào trong bào tương mà côn do sự khuếch tán của các ion Na? từ 
vị trí đảo cực đến vị trí phía trước chưa được khử cực (hình 4.9). 

Các cổng hoạt động của kênh K* cuối cùng sẽ đóng lại và điện thế hoạt 
động trở về điện thế nghỉ. Các cổng không hoạt động của các kênh Na' vẫn 
đóng trong pha giảm và đầu pha tái phân cực quá mức. Kết quả là, nếu lân 
khử cực thứ hai xảy ra trong giai đoạn này, thì không thể tạo ra điện thế 

- hoạt động. Một khoảng “thời gian chết” tiếp theo sau điện thế hoạt động và 


125 


trong thời gian đó điện thế hoạt động thứ hai không thể bất đầu được gọi là 
giai đoạn trợ. Khoảng thời gian này sẽ tạo ra một giới hạn về tần số tối đa 
cho các điện thế hoạt động tiếp theo. Các giai đoạn trơ này giữ vai trò rất 
quan trọng vì chúng ảnh hưởng đến tần số các xung động thần kinh truyền 
đi. Tần số cực đại của các xung thần kinh bình thường vào khoảng 100 
xung/giây. Nếu kích thích xảy ra trong khoảng thời gian trơ thì tần số cực 
đại không thể đạt tới 100. 


4.2.5. Sự dẫn truyền xung thần kinh 

d) Dẫn truyền xung thần bình trên sợi trục không có bao mielin 

Xung thần kinh xuất hiện ở nơi bị kích thích sẽ lan truyền dọc theo sợi 
trục. Bản thân xưng thần kinh (điện động) không chạy trên sợi trục mà nó 
chỉ kích thích vùng màng kế tiếp ở phía trước làm thay đổi tính thấm của 
màng ở vùng này và làm xuất hiện xung thần kinh tiếp theo và cứ tiếp tục 
như vậy trên suốt dọc sợi trục (hình 4.9). 

Xung thần kinh chỉ gây nên sự thay đổi tính thấm ở vùng màng phía 
trước, còn phía sau nơi điện động vừa sinh ra thì màng đang ở vào giai đoạn 
trơ tuyệt đối nên không tiếp nhận kích thích do điện động vừa hình thành ở 
phía trước gây nên. 

Nếu kích thích ở giữa sợi trục thì xung thần kinh truyền đi theo cả hai 
chiều kể từ điểm xuất phát. 

b) Dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao mieln 

Trên sợi trục có bao mielin thì sự lan truyền xung thần kinh được thực 
hiện theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác, vì giữa hai eo 
Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao mielin có tính chất cách điện (hình 4.10). 
Sự thay đổi tính thấm của màng 
chỉ xây ra tại các eo. Sự lan | aÙi 
truyền theo kiểu này ở sợi trục cÓ mmm-mmmai.emmmmaiammfC 


bao mien nhanh hơn rất nhiều Na”t ———>~ = 


so với sự lan truyền trên sợi trục 

không có bao mielin (có thể gấp Na? 

trăm lần), mặt khác lại tiếp kiệm + = ‡ tư ờn EOoRanve 
được năng lượng hoạt động của - Na?? re 

bơm Na" - K*. Sợi trục của ndron mm vn sung 

ở động vật só xương sống thường Chllu lai yến oiaxung ấu Ko h 

có bao mielin, do đó tuy sợi trục - 

có đường kính bé nhưng có tốc độ 
dẫn truyền lớn. Vì vậy hệ thần 
kinh của chúng có mạng lưới sợi 


Bao Mielin 


Hình 4.10. Dẫn truyền xung động 
ở sợi trục có bao mielin 


126 


thần kinh vô cùng nhiều đáp ứng cơ chế điều chỉnh thần kinh nhanh chóng 
kịp thời với thay đổi của môi trường sống. 

©) Dẫn truyền xung thân binh qua xinap 

Khi một điện thế hoạt động được lan truyền đến tận cùng sợi trục thì 
nó ngừng lại. Trong đa số trường hợp, điện thế hoạt động không được lan 
truyển từ nơron này đến nơron khác. Tuy nhiên, thông tin thần kinh vẫn 
được truyền từ ndron này sang nơron khác thông qua xinap. Một số xinap, 
còn được gọi là xingp điện, có các liên kết thông thương trực tiếp. Những 
liên kết này cho phép đòng điện được truyền trực tiếp từ tế bào này sang tế 
bào khác. Đối với một số động vật không xương sống và đa số động vật có 
xương sống, xinap có vai trò phối hợp hoạt động của các ndron có vai trò 
trong các phản xạ tập tính định hướng không gian và nhanh, Vý dụ, các 
xinap nối liển với các sợi trục rất lớn của các loài Biấp xác giúp chúng có 
phản xạ bắt mổi nhanh. 

Đại đa số xinap là xinap hóa, ]À các xinap có chứa các chất trung gian 
thân kinh (neurotransmitter) trong nơron trước xinap. Nơron trước xinap 
tổng hợp các chất trung gian thần kinh và tích trữ chúng trong những bóng 
xinap tập trung ở tận cùng xinap của tế bào thần kinh. Có thể có đến hàng 
chục nghìn tận cùng xinap liên hệ với thân nơron và các sợi nhánh của 
ndron sau xinap, Khi một điện thế hoạt động lan truyền đến tận cùng 
xinap, nó giải phân cực màng tận cùng, làm mở các kênh Ca?* trong màng 
trước xinap. Các ion Ca?* khuếch tần vào trong tế bào chất của phần tận 
cùng của sợi trục làm cho nồng độ Ca?+ tăng lên, dẫn đến làm cho bóng 
xinap hòa nhập với màng tận cùng và các chất trung gian thần kinh được 
giải phóng vào khe xinap nhờ xuất bào. Khe xinap là một khe hẹp ngăn 
cách ndron trước xinap vội ndron sau xinap. Các chất trung gian thần kinh 
sẽ tác động lên tế bào sau xinap bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Thông tin thần kinh sẽ bị biến đổi ít nhiều ở xinap hóa học nhiều hơn 
so với xinap điện. Một số nhân tố có thể Bây ảnh hưởng đến lượng chất 


giúp cho động vật có khả năng thay đổi phản xạ tập tính của mình để đáp 
ứng với sự biến đổi của điều kiện môi trường và đó cũng là cơ sở cho khả 


~ Sự dẫn truyền trực tiếp qua xinap (hình 4.11): 

Đối với đa số xinap hóa, thì màng sau xinap có chứa các kênh ion thụ 
quan có cổng có khả năng liên kết với chất trung gian thần kinh, nằm 
thành nhóm và đối diện với màng trước xinap. Khi các chất trung gian thần 
kinh liên kết với các thụ quan của kênh, kênh sẽ mổ ra và các lon khuếch 
tần qua các kênh nằm trên màng sau xinap. Cơ chế dẫn truyền tín hiệu nêu 


127 


trên được gọi là sự dẫn truyền trực tiếp qua xinap. Kết quả là tạo nên một 
điện thế sau xinap, tức là sự thay đổi điện thế màng của nơron sau xinap. 
Đối với một số xinap, chất trung gian thần kinh liên kết với kênh Na! và 
kênh K* do đó làm khuếch tán các ion Na' và K*. Khi các kênh này mở, 
màng sau xinap bị giải phân cực khi điện thế màng đạt giá trị giữa năng 
lượng hoạt hóa của Kali và Natri. Sự hoạt hóa của các kênh Na" và kênh K* 
ở màng sau xinap dẫn đến sự phân cực và khử cực. Và như vậy, xung thần 
kinh được xuất hiện và truyền đi. Các chất trung gian thần kinh sau khi 
hoàn thành chức năng sẽ bị phân giải ở khe xinap hoặc được tái sử dụng bởi 
nơron trước xinap bằng cách vận chuyển trở lại và tích trữ lại trong bóng 
xinap để tái sử dụng. Ví dụ, chất trung gian thần kinh axetileolin bị phân 
hủy bởi enzym axetilcolinesteraza có trong khe xinap, còn chất serotonin 
được tái sử dụng. 


Ty thể 


Nhánh sợi Bóng xinap 
trục nơron 1 _— 

Chùy 
Sợơi trục Sợi trục 
nơron 2 h 


Chùy Á\ 
sợi trục »*--ˆ 


Khe xinap 


Sợi Thân Bóng 
hánh nơron ina 
KIÊN ˆhep Thụ quan 
Màng trước 
xinap 


Màng sau Chất trung gian 
xinap thần kinh 


Hình 4.11. Cơ chế dẫn truyền gián tiếp qua xinap 

~ Sự dẫn truyền gián tiếp qua xinap: 

Trong sự dẫn truyền trực tiếp qua xinap thì chất trung gian thần kinh 
liên kết trực tiếp với kênh ion và làm mở kênh. Trong sự dẫn truyền gián 
tiếp qua xinap, chất trung gian thần kinh liên kết với thụ quan có trong 
màng nhưng không phải là thành phần của kênh ion. Phức hệ chất trung 
gian thân binh - thụ quan sẽ hoạt hóa con đường dẫn truyền tín hiệu thông 
qua chất truyền tin thứ hai ở nơron sau xinap. Hiệu ứng dẫn truyền gián 
tiếp qua xinap diễn ra chậm hơn nhưng kéo đài hơn so với hiệu ứng dẫn 
truyền trực tiếp. Ví dụ, chất trung gian thần kinh norepinephrin gắn với 
thụ quan của nó tạo thành một phức hệ chất trung gian thần kinh - thụ 


128 


quan, phức hệ này sẽ hoạt hóa protein Œ, đến lượt mình protein Q sẽ hoạt 
hóa enzym adenylxyclaza, là enzym chuyển hóa ATP thành AMP uòng. 
AMP vòng là chất thông tin thứ hai có tác động hoạt hóa enzym kinaza A., 
Enzym này photphorin hóa các kênh ion nằm trên màng sau xinap, làm mở 
hoặc đóng kênh. Bằng sự khuếch đại hiệu ứng con đường dẫn truyền thông 
tin, một phân tử chất trung gian thần kinh liên kết với một thụ quan có tác 
động làm mở hoặc đóng rất nhiều kênh lon của màng sau xinap. 
~ Các chất trung gian thần kinh và tác động của chúng (bảng 4.9). 


Bảng 4.2. Một số chất trung gian thần kinh chủ yếu đã được nghiên cứu 


Chất trung gian Chức năng Nơi chế tiết 
Kích thích cơ xương, kích Trung ương thần kinh, thần 
Axetilcolin thích hoặc ức chế các phần | kính ngoại biên, liên kết cơ - 
khác của cơ thể thần kinh 


Dẫn xuất của axit amin 


Norepinephrin Kích thích hoặc ức chế Trung ương thần kinh, thần 
kinh ngoại biên 
Dopamin Chủ yếu kích thích, có thể Trung ương thần kinh, thần 
ức chế ở một số phẩn của | kinh ngoại biên 
cơ thể 
Serotonin Chủ yếu ức chế Trung ương thần kinh 
Axit amin 


Ức chế Trung ương thần kinh, liên kết 
cơ - thần kinh ở động vật 


không xương sống 


GABA (axit gamma 
aminobutiric) 


Giixin Ức chế Trung ương thần kính 

Giutamat Kích thích Trung ương thần kinh, liên kết 
cơ - thần kinh động vật không 
Xương sống 

Aspartat Kích thích Trung ương thần kinh 

Peptit thần kinh 

Chất P Kích thích Trung ương thần kinh, thần 


kinh ngoại biên 


Mat-enkephalin (một loại 
endorphin) 


Chủ yếu ức chế 


Trung ương thần kinh 


Mỗi một loại chất trung gian thần kinh liên kết với thụ quan riêng của 
mình, nhưng có một số chất trung gian thân kinh có đến hàng tá thụ quan 
khác nhau, mỗi một phức hệ tạo nên các hiệu ứng khác nhau trong nơron 


†7SNHHOCCOTHỂ A 129 


sau xinap. Các được phẩm thường tác động lên các thụ quan đặc trưng và là 
cơ sở khoa học trong điều trị các bệnh thần kinh. 

+ Axetileolin: Đây là một trong những chất trung gian thần kính phổ 
biến nhất đối với động vật có xương sống cũng như không xương sống. 
Trong hệ thần kinh trung ương của động vật có xương sống, chúng có thể 
gây nên tác động ức chế hoặc kích thích tùy loại thụ quan. Trong xinap cơ - 
thần kinh, axetilcolin liên kết với thụ quan của kênh thụ quan có cổng 
trong tế bào cơ, gây nên điện thế hưng phấn sau xinap theo cách truyền 
thông tin trực tiếp. Chất nicotin cũng liên kết với các thụ quan như thế có 
trong thần kinh ngoại biên và một phần của thần kinh trung ương. Hiệu 
ứng sinh lý và tâm lý của nicotin là do nó có khả năng liên kết với thụ quan 
của axetilcolin. Trong cơ tìm của động vật có xương sống, axetilcolin được 
tiết ra từ nơron phó giao cảm làm hoạt hóa protein G, gây nên 2 hiệu ứng: 
ức chế enzym adenylxyclaza và mở các kênh K* trên màng tế bào cơ. Cả 2 
hiệu ứng này làm giảm sức co và tần số co của các tế bào cơ tim, 

+ Dẫn xuất của các axit amin: Các chất trung gian này thường gây tác 
động đẫn truyền gián tiếp qua xinap, chủ yếu đối với hệ thần kinh trung 
ương. Tuy nhiên, norepinephrin cũng có tác động đối với hệ thần kinh ngoại 
biên. Dopamin và serotonin được tiết ra ở nhiều vị trí trong não và tác động 
lên giấc ngủ, tính khí, sự tập trung và học tập. Sự mất cân bằng của các 
chất trung gian thần kính này liên quan đến một số bệnh thần kinh. Ví đụ, 
bệnh Parkinson là loại bệnh có liên quan đến sự thiếu hụt dopamin trong 
não. Một số thuốc có hoạt tính an thần như 7S và mescalin thường gây 
nên hiệu ứng ảo giác do chúng liên quan với thụ quan của dopamin và 
serotonin trong não. Bệnh trầm cảm thường được chữa trị bằng thuốc giúp, 
làm tăng nồng độ của chất trung gian thần kinh dẫn xuất của axit amin 
trong não như norepinephrin hoặc serotonin. Ví đự, thuốc prozưc có tắc 
dụng làm tăng cường tác dụng của serotonin bằng cách ức chế quá trình 
hấp thụ lại serotonin về nơron trước xinap sau khi chất này đã được giải 
phóng ra. l 

+ Axit amin và peptit: Bốn axit amin có tác dụng như là chất trung gian 
thần kinh trong hệ thần kinh trung ương là: GABA, glixin, glutamat và 
aspartat. GABA là chất trung gian thần kinh ở hầu hết các xinap ức chế ở 
trong não, vì nó sản sinh ra điện thế ức chế sau xinap bằng cách làm tăng 
tính thấm của màng sau xinap đối với ion CL. Một số peptit, những chuỗi 
axit amin ngắn, là các chất trung gian thần kinh. Đa số nơron giải phóng một 
hoặc nhiều peptit cũng như các chất trung gian thần kinh không phải là 
peptit. Nhiều peptit được sản sinh bởi sự biến đổi từ protein sau dịch mã. Ví 
dụ, chất proenkephalin gồm 267 axit amin được cắt thành 4 chuỗi peptit gọi 


130 1T/28HMOCCOTHÉB. 


là met - enkephalin có chứa 5 axit amin hoặc bị cắt thành các chuỗi peptit 
khác. Nói chung, các peptit tác động theo con đường đẫn truyền tín hiệu. 

+ Chất P là peptit có vai trò chủ yếu là gây kích thích, có tác dụng điều 
hòa cảm giác đau, ngược lại, endorphin có chức năng an thần, làm giảm 
cảm giác đau. Các nhà hóa học thần kinh Candace Pert và Solomon Snyder 
ở trường Đại học Ý khoa Johns Hopskins, vào những năm 1970 đã phát 
hiện ra thụ quan đặc trưng của morphin và heroin trong nơron của não. Các 
nghiên cứu về sau đã chứng minh rằng các chốt gây nghiện liên kết với 
những thụ quan này bằng cách bắt chước endorphin - chất được sản sinh 
trong não trong những giai đoạn stress về thể chất hoặc tỉnh thần, chẳng 
hạn như khi sinh con. Ngoài tác dụng làm giảm đau, endorphin còn làm 
giảm lượng nước tiểu đo nó kích thích tiết ADH, là hooemon bài niệu, ức chế 
hô hấp, tạo ra sự hưng phấn và nhiều hiệu ứng khác. Một loại endorphin đo 
thùy trước tuyến yên tiết ra (à một loại hoocmon) tác động lên các vùng 

- nhất định của não là một uý dụ về sự phối hợp kiểm tra giữa hệ thần kinh 
và hệ nội tiết. 

+ Các chất khí: Giống như các loại tế bào khác, một số nơron của trung 
ương thần kinh và thần kinh ngoại biên ở động vật có xương sống chế tiết ra 
các chất khí hòa tan như oxyt nitric (NO) và cacbon monoxyt (CO) có tác 
dụng như chất điều chỉnh cục bộ. Ví đự, trong quá trình hưng phấn giao 
hợp ở đàn ông, một số ndron chế tiết NO vào mô cương cứng của dương vật. 
Để đáp ứng lại, các tế bào cơ trơn trong thành mạch máu của mô cương 
cứng của dương vật sẽ giãn ra, làm cho mạch máu mở rộng, dẫn đến tích tụ 
nhiều máu trong mô xốp của dương vật, tạo ra sự cương cứng. Thuốc Viœgra 
có tác dụng làm tăng khả năng tạo và duy trì sự cương cứng thông qua việc 
ức chế enzym có tác dụng làm chậm hiệu ứng giãn cơ của NO, 

CO được tổng hợp bởi enzym hem oxygenaza, có ở một số ndron nào đó 
trong não và thần kinh ngoại biên. Trong não, CO điều chỉnh sự giải phóng 
các hooemon dưới đổi não. Trong hệ thần kinh ngoại biên, chúng lại đồng 
vai trò là các chất trung gian thần kinh ức chế gây nên hiệu ứng quá phân ' 
cực của các tế bào cơ trơn của ruột, 

Không giống các chất trung gian thần kinh điển hình, NO và CO không 
được tích trữ trong các bóng xinap; các tế bào sẽ tổng hợp chúng khi có nhu 
cầu. Các khí này khuếch tần vào trong tế bào đích bên cạnh và 8ây nên sự 
thay đổi, và bị phân hủy - tất cả chỉ điễn ra trong vài giây. Trong đa số các 
tế bào đích, kể cả tế bào cd trơn, NO có tác dụng như nhiều loại hoocmon, 
gây kích thích enzym bám màng tống hợp chất truyền tin thứ hai 8ây nên 
tác động trực tiếp lên quá trình trao đổi chất của tế bào, 


H31 


4.3. CẢM ỨNG VẬN ĐỘNG Ở ĐỘNG VẬT 


Thực vật cũng như nấm cảm ứng vận động một cách thụ động bằng sự 
sinh trưởng, hoặc nhờ gió, hoặc nước. Đa số động vật đáp ứng lại kích thích 
của môi trường một cách chủ động bằng sự chuyển động. Ví đụ, con rắn có 
thể bò trên cát nhờ sự chuyển động nhịp nhàng của hệ cơ thân, con người đi 
và chạy nhờ sự co cd của thân và tứ chỉ. Nói chung, đa số động vật không 
xương sống và có xương sống đểu chuyển động bằng co cơ. Ví dự, một con 
muỗi bay là do sự co rút của hệ cơ bay, một con giun đất chuyển động được 
trung đất là do sự chuyển động của cơ thân thể của chúng. Sự chuyển động 
của động vật chủ yếu là nhờ hệ cơ và hệ xương. 


4.3.1. Hệ xương 

Sự vận động của động vật được thực hiện thông qua lực của các cơ tác 
động lên hệ xương. Đối với giới động vật, có ba hệ xương: hệ xương thủy 
tĩnh, hệ xương ngoài và hệ xương trong. 

œ) Hệ xương thủy tĩnh thường thấy ö các động vật không xương sống 
thân mềm, chẳng hạn như giun đất và sứa. Trong trường hợp này, xoang 
chứa dịch được bao quanh bởi những sợi cơ tạo ra áp lực của chất dịch khi 
cơ co. Vý đụ, đối với giun đất, sự co cơ vòng bắt đầu ở phía trước và ép cơ thể 
để áp suất chất dịch đẩy con giun về phía trước. Sự co cơ dọc sẽ đảm nhiệm 
việc đẩy phần còn lại của cơ thể. 

b) Hệ xương ngoài bao quanh cơ thể như một vỏ bao ngoài cơ thể của đa 
số động vật. Động vật chân khớp, như giáp xác và côn trùng, có hệ xương 
ngoài cấu tạo từ kitin (đà một loại polysaccarit). Động vật với bộ xương 
ngoài không thể có kích thước lớn vì nếu thế thì bộ xương ngoài sẽ phải-dày 
hơn và nặng hơn, để cơ thể động vật không bị xẹp xuống khi nó lớn lên. Nếu 
côn trùng có kích thước bằng con người thì bộ xương ngoài của chúng phải 
rất dày và rất nặng. Điều này khiến chúng khó vận động được. 

Đối với một số giáp xác, uí dự như tôm hùm, bộ xương ngoài được thấm 
thêm muối canxi và trở nên cứng chắc hơn. Đối với một số chân khớp có bộ 
xương ngoài thường có hiện tượng lột xác tạo điều kiện cho sự sinh trưởng, 
sau mỗi lần lột xác thì bộ xương được tái tạo lại. 

c) Hệ xương trong thường có ở động vật có xương sống và động vật da 
gai, là nơi bám của các cơ vận động. Động vật da gai có bộ xương trong gồm 
những tấm xương cứng đưới đa. Tấm xương cấu tạo từ các tỉnh thể cacbonat 
magie và cacbonat canxi và được bao bởi các sợi protein. Đối với sao biển, 
các tấm xương này liên kết với nhau một cách lỏng lẻo, nên sao biển có thể 
thay đối các cánh tay của nó. Động vật có xương sống có bộ xương bằng sụn 
hoặc xương, có hình dạng bên ngoài mềm và linh hoạt giúp tạo điều kiện 


132 


thuận lợi cho sự vận động của hệ xương trong. Hệ xương trong của động vật 
có xương sống cấu tạo gồm các xương đơn lẻ được khớp với nhau một cách 
linh hoạt, tạo thuận lợi cho sự vận động. Hơn nữa, khác với hệ xương kitin, 
hệ xương của động vật có xương sống được cấu tạo từ tế bào và mô sống có 
khả năng sinh trưởng, tự sửa chữa và tái sinh đáp ứng với các tác động gây 
hại của môi trường. 

4.3.2. Hệ cơ 


Ở mức độ tế bào tất cả cử động của động vật đều dựa trên một trong hai 
hệ thống co rút và đều tiêu thụ năng lượng để chuyển động các sợi protein. 
Hai hệ thống chuyển động tế bào là chuyển động của vi ống và chuyển động 
của vi sợi. Ví ống là cơ sổ chuyển động của lông và roi, còn vi sợi là cơ sổ 
chuyển động amip cũng như chuyển động co cơ. Hoạt động của cơ là luôn 
luôn co rút và cơ chỉ có thể giãn ra một cách thụ động. Như vậy, khả năng 
chuyển động của một phần cơ thể theo hướng đối lập đòi hỏi cơ phải được 
nối liền với xương theo từng cặp đối lập, trong đó mỗi thành viên của cặp 
hoạt động đối lập với thành viên kia. Ví đự, khi ta co cẳng tay, cơ nhị đầu 
co, điểm khớp nối của khủy tay hoạt động giống như điểm tựa của đòn bẩy. 
Để duỗi cẳng tay ra, chúng ta phải làm giãn cơ nhị đầu và co cơ tam đầu 
nằm ở phía bên kia của xương cánh tay. 

Ø) Cơ xương ở động uột có xưởng sống 

~ Cấu trúc của cơ xương: 

Cơ xương của động vật có xương sống còn được gọi là cơ vân, bám vào 
xương và chịu trách nhiệm cho cử động của xương, có cấu tạo từ hệ thống 
gồm những đơn vị cấu tạo sợi có kích thước nhỏ dần. Cơ của động vật có 
xương sống bao gồm một bó những sợi đài chạy song song với chiều dài của 
cơ. Mỗi sợi là một hợp bào có nhiều nhân, chỏ thấy nó được cấu tạo từ sự kết 
hợp của nhiều tế bào phôi. Một sợi cơ là một bó gồm nhiều sợi rất bé được 
gọi là tơ cơ (miofibril) được sắp xếp dọc sợi cơ. Tơ cơ đến lượt nó, lại được cấu 
tạo từ hai loại vi sợi (miofilament): một loại vi sợi mảnh và một loại vi sợi 
dày. Loại vi sợi mảnh có đường kính khoảng 5 - 7nm là gồm có vi sợi qctin 
liên kết với sợi protein Íropomiozin cuộn xoắn quanh nhau. Vị sợi dây có 
kích thước lớn hơn (khoảng 10nm) là vi SỢI miozin. Trong tơ cơ các vị SỢI 
actin và vi sợi miozin xếp xen kẽ nhau tạo cho sợi cơ xương có tính đặc thù 
là cấu tạo vân ngang nhạt (tạo nên đĩa ]) và vân ngang đậm (tạo nên đĩa A) 
xen kẽ nhau, đo đó cơ xương thường được gọi là cơ vân. Về thực chất đĩa I 
chỉ gồm các vi sợi mảnh (actin), còn đĩa A gồm ví sợi dày (miozin) và cả vì 
sợi mảnh (aetin) (hình 4.12) 


133 


Em 


Hình 4.12. Cấu trúc của tơ cơ vân 
A. Tơ cơ ở trạng thái giãn. B. Tơ cơ ở trạng thái co. 
1. Vì sợi dày; 2. Vi sợi mảnh; 3, Đầu của vi sợi miozin; 4. Tiết cơ. 


Mỗi đơn vị lặp lại gồm một đĩa A và hai nửa đĩa I được gọi là một tiết cơ 
(sarcomere), hay là một đơn vị co cơ cơ bản của cơ. Các ranh giới của một 
tiết cơ, được gọi là các đường Z, là đường nối các vi sợi mảnh của đĩa I với 
nhau và tạo thành các vạch quan sát thấy dưới kính hiển vi. Trong đĩa A 
vùng chỉ gồm các vi sợi dày được gọi là giải H (hình 4.12). Sự sắp xếp các sợi 
dày và mảnh như vậy chính là cơ sở để giải thích sự co cơ. 

— Cơ chế co cơ. Mô hình sợi trượt của hiện tượng co cơ: 

Theo mô hình này, cả vi sợi mảnh và vi sợi dày đều không thay đổi về 
chiểu đài khi các tiết cơ co ngắn lại, mà các vi sợi sẽ trượt lên nhau theo 
chiều dọc các sợi, làm tăng sự xen kẽ giữa các vì sợi. Kết quả là vùng chỉ có 
vi sợi mảnh (đĩa D) và vùng chỉ có sợi dày (giải H) co lại (hình 4.12B). 

Sự trượt của các vi sợi dựa trên sự tương tác giữa các phân tử actin và 
miozin - những phân tử cấu tạo nên các vi sợi mảnh và các vi sợi dày. Mỗi 
phân tử miozin gồm một phần “đuôi” dài và một phần “đầu” tròn vươn ra 
ngoài. Phần đuôi bám vào các đuôi của những phân tử miozin khác tạo 
thành vi sợi đày. Phần đầu là vị trí trung tâm của các phản ứng sinh năng 
lượng cho các quá trình co cơ bởi vì phần đầu có hoạt tính enzym ATPaza có 


134 


khả năng gắn với ATP và thuỷ phân ATP thành ADP và gốc photphat. Sự 
thuỷ phân ATP sẽ từng bước làm cho miozin liên kết với actin tạo thành 
phức hệ aefomiozin, hình thành cầu ngang và kéo vị sợi mảnh về trung tâm 
của tiết cơ. Cầu ngang này bị phá vỡ khi một phân tử A'TP mới bám vào đầu 
miozin. Cứ như thế, một đầu tự do khác sẽ thuỷ phân một phân tử ATP mới 
và bám vào một vị trí bám mới trên phân tử actin khác tiếp theo trên vi SỢI 
mảnh. Mỗi một trong khoảng 350 đầu của vị sợi dày hình thành và tái hình 
thành khoảng õ cầu nối trong một giây, kết quả làm cho các vị sợi chuyển 
động trượt lên nhau. 

Một sợi cơ điển hình ở trạng thái nghỉ chỉ chứa đủ lượng ATP cho một 
số lần co cơ. Năng lượng cần cho quá trình co cơ lặp lại nhiều lần được dự 
trữ trong hai thành phần khác: creatin photphat và glicogen. Creatin 
photphat có thể nhanh chóng tạo ra ATP bằng cách chuyển nhóm photphat 
cho phân tử ADP. Phần dự trữ ereatin photphat còn lại đủ để đuy trì co cơ 
khoảng 15 giây. Glicogen bị chuyển hóa thành glucoz, glueoz được sử dụng 
để tổng hợp ATP thông qua con đường đường phân hoặc hô hấp hiếu khí. Sử 
dụng glucoz từ nguồn glicogen dự trữ của sợi cơ, con đường đường phân có 
thể duy trì eo cơ trong khoảng 1 phút, còn hô hấp hiếu khí có thể duy trì co 
cơ trong khoảng gân một giờ đông hô. 

— Vai trò của ion Ca”! và các protein điều hoà: 

Một sợi cơ co chỉ khi bị kích thích bởi một nơron vận động. Khi sợi cơ ở 
trạng thái nghỉ, các vị trí gắn miozin trên vi sợi mảnh bị che khuất bởi các 
protein điều hoà gọi là tropomiozin. Đề sợi cd co được thì những vị trí gắn 
miozin của vi sợi mảnh phải được giải phóng khỏi tropomiozin, mà điều đó 
chỉ xảy ra khi các ion Ca?* bám vào một tập hợp gồm những protein điều 
hoà khác, gọi là phức hợp ‡troponin, là phức hệ điều khiển sự chuyển dịch vị 
trí của tropomiozin trên sợi mảnh. lon Ca? bám vào phức hợp troponin thì 
sẽ làm cho phức hợp tropomiozin - troponin thay đổi, để lộ ra các vị trí gắn 
miozin trên vi sợi mảnh. Khi trong bào tương có ion Ca?*, các vị sợi dày và 
mảnh sẽ trượt lên nhau và sợi cơ sẽ co. Khi nồng độ lon Ca”' giảm thì các vị 
trí bám miozin của actin sẽ bị tropomiozin chiếm chỗ và che khuất, khiến 
cho sự co cơ ngừng lại. 

Kích thích dẫn đến co cơ ở cơ xương là một điện thế hoạt động của 
nơron vận động truyển từ nơron này đến sợi cơ qua khe xinap giữa nơron 
vận động và sợi cơ. Màng cuối xinap của ndron vận động giải phóng ra các 
phân tử trung gian thần kinh axetileolin, làm khử cực sợi cơ và khiến cho tế 
bào cơ sinh ra một điện thế hoạt động. Điện thế hoạt động này truyền sâu 
vào bên trong sợi cơ đọc theo những chỗ gấp của màng sinh chất gọi là hệ 
thống ống T. Các ống T liên kết chặt chẽ với lưới nội chất của sợi cơ. Khi sợi 


135 


cơ ở trạng thái nghỉ thì màng của lưới nội chất bơm Ca?* từ bào tương vào 
trong lưới nội chất để tích luỹ Ca?*, Khi sợi cơ tạo ra một điện thế hoạt 
động, các kênh Ca?* của mạng lưới nội chất được mở ra và bơm Ca?! vào bào 
tương. Các ion Ca?! liên kết với phức hệ troponin dẫn đến làm co sợi cơ. Sự 
eo cơ ngừng lại khi mạng lưới nội chất bơm Ca?' ra khỏi bào tương, và 
tropomiozin che khuất vị trí bắm miozin của vỉ sợi mảnh. 

Một số bệnh gây nên bại liệt là sự truyền kích thích của nơron vận 
động đến các sợi cơ xương bị ngăn cản. Chất độc tiết ra bởi vi khuẩn 
Clostridium botulinum thường có trong thức ăn nhiễm trùng gây nên bại 
liệt cơ do ức chế quá trình giải phóng axetilcolin từ ndron vận động. Người 
ta thường sử dụng chất độc đó để tiêm vào cơ mặt để loại bỏ vết nhăn ở mặt 
trong “liệu pháp Botox”. Bệnh nhược cơ nặng (Myasthenia gravis) là một 
bệnh tự miễn dịch, trong đó cơ thể người bệnh sinh ra các kháng thể chống 
lại thụ quan của axetilcolin nằm trên màng sợi ed. Số lượng thụ quan giảm 
đi, và sự dẫn truyền qua xinap giữa nơron vận động và các sợi cơ kém hiệu 
quả hơn. 

—.Các dạng sợi cơ vân: 

Tất cả các sợi cơ vân đều co rút khi bị kích thích bởi điện thế hoạt động 
của nơron vận động, nhưng tốc độ co rút khác nhau tuỳ dạng sợi cơ. Sự khác 
biệt này chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ thuỷ phân ATP của các đầu miozin 
(ATPaza). Dựa vào tốc độ co cơ, người ta phân biệt các sợi cơ thuộc các loại 
co nhanh và co chậm. Các sợi co nhanh được sử dụng cho sự co rút mạnh, 
nhanh, trong thời gian ngắn. Cồn các sợi co chậm thường có trong các cơ 
duy trì tư thế cơ thể thì thường co trong thời gian đài. Sợi chậm có ít lưới 
nội chất hơn, và ít bơm Ca?? hơn so với sợi nhanh, nhưng các ion Ca?* được 
đuy trì trong bào tương lâu hơn. Những nguyên nhân trên đây làm cho các 
sợi co chậm có thời gian co dài hơn 5 lần so với sợi nhanh. 

Một tiêu chí khác để phân loại sợi cơ là con đường chuyển hóa mà SỢI cơ 
sử dụng để sản sinh ATP, Những sợi cơ chủ yếu hô hấp hiếu khí được gọi là 
sợi oxy hóa, còn những sợi sử dụng con đường đường phân để sản sinh ATP 
được gọi là các sợi đường phân. Những sợi oxy hóa được cấu tạo thích nghỉ 
với sự sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu. Chúng có nhiều ty thể, giàu 
mạch máu và có nhiều protein tích trữ oxy là mioglobin - là sắc tố màu đỏ 
nâu trong thịt gia cầm và cá, có khả năng liên kết với oxy chắc hơn so với 
hemoglobin. Vì vậy, nó lấy được oxy từ máu hiệu quả hơn. Tất cả những sợi 
cơ đường phân đều là sợi cd co nhanh, còn các sợi oxy hóa có thể là sợi co 
nhanh hoặc co chậm. Như vậy, căn cứ vào cả hai tính chất là tốc độ co cơ và 
tốc độ tổng hợp ATP, người ta phân biệt ba dạng sợi cơ chủ yếu sau đây: sợi 
oxy hóa chậm, sợi oxy hóa nhanh và sợi đường phân nhanh (Bảng 4.3). 


136 


Bảng 4.3. Các loại sợi cơ vân 


_ 


Sợi oxy hóa chậm | Sợi oxy hóa nhanh 


Sợi đường phân nhanh 


Tốc độ co Chậm Nhanh 
Hoạt tính ATPaza | Chậm Nhanh 
của miozin 
len đường tổng hợp | Hô hấp hiếu khí Hô hấp hiếu khí Đường phân 


ATP chủ yếu 
Tốc độ mỏi Chậm 
Đường kính sợi 
Ty thể Nhiều 
Mao mạch Nhiều 
nh imyoglobin 
Màu sắc 

Đa số cơ xương của người chứa cả ba loại sgi cơ, tuy nhiên cơ mắt và cơ 
bàn tay không có các sợi oxy hóa chậm. Trong các cơ có lẫn sợi chậm và sợi 
nhanh thì tỷ lệ giữa các loại sợi này được quyết định bởi yếu tố đi truyền. 
Những sợi cơ như vậy khi được sử dụng nhiều lần và lâu đài thì các sợi 
đường phân nhanh có thể phát triển thành các sợi oxy hóa nhanh. Do các 
sợi oxy hóa nhanh có quá trình mỏi đến chậm hơn so với những sợi đường 
phân nhanh, toàn bộ cơ có khả năng chống lại hiện tượng mỏi hiệu quả hơn. 

b) Cơ xưởng, cơ tim uà cơ trơn 

Đổi với động vật có xương sống, ngoài cơ xương đã mô tả ở trên còn có 
hai loại cơ khác là cơ tìm và cơ trơn. 

— Cơ tìm: Ẵ 

Cơ tim chỉ cấu tạo nên tim. Giống như cở xương, cơ tìm thuộc loại cơ vân, 
tuy nhiên khác với cơ vân ở chỗ các sợi cơ tim có tính tích điện và khác về các 
đặc tính của màng tế bào cơ. Trong khi các sợi œđ xương không sản sinh điện 
thế hoạt động nếu không có kích thích từ ndron vận động, thì các tế bào cơ 
tim có các kênh lon trong màng sinh chất, do đó dẫn đến sự giải phân cực 
màng khi không có tác động của hệ thần kinh. Điện thế hoạt động của các tế 
bào cơ tìm kéo dài lâu hơn 20 lần so với các SỢI cơ xương và đóng vai trò chủ 
đạo trong sự kiểm tra thời gian co rút của tim. Các màng sinh chất của 
những tế bào cơ tim nằm cạnh nhau liên kết với nhau nhờ các đĩa liên kết, 
tạo nên sự dẫn truyền điện trực tiếp giữa các tế bào cơ tìm. Như vậy, điện thế 
hoạt động bắt đâu từ một tế bào trong một phần của tìm sẽ nhanh chóng lan 
toả sang các tế bào cơ tim khác, làm cho toàn bộ tim co rút. 

— Cở trơn: 

Cơ trơn có chủ yếu trong thành các cơ quan rỗng, oý dự như các thành 


Trung bình Nhanh 
Trung bình 


Nhiều 


Từ đỏ đến hồng 


18.SNHHOCCOTHỂ A, 137 


mạch máu và thành ống tiêu hóa. Khác với cơ vân, cơ trơn gồm các tế bào cd 
trơn riêng lẻ không có cấu tạo vân ngang vì các ví sợi actin và miozin của 
chúng không xếp xen kế dọc theo chiều dài của tế bào cơ. Thay vào đó, các 
vi sợi dày xuyên qua tế bào chất, còn các vi sợi mảnh liên kết với nhau tạo 
thành thể đặc và bám vào màng sinh chất. Trong tế bào cơ trơn, các vì sợi 
miozin không liên kết đặc thù với các vi sợi actin, hơn nữa tế bào cơ trơn 
không có phức hệ troponin và hệ thống ống T, lưới nội chất của chúng 
không phát triển. Cơ trơn co rút tương đối chậm và co với thời gian dài hơn 
so với cơ vân. Một số cơ trơn co rút chỉ khi có sự kích thích từ nơron của hệ 
thần kinh tự động. Những cơ trơn khác có thể sản sinh điện thế hoạt động 
không cần kích thích từ nơron vận động mà do sự dẫn truyền điện từ các tế 
bào cơ trơn khác. 

Động vật không xương sống có các tế bào cơ tương tự như tế bào cơ trơn 
và cơ vân như của động vật có xương sống. Hệ cơ xương của động vật chân 
khớp gần giống với hệ cơ xương của động vật có xương sống. Tuy nhiên, cơ 
bay của côn trùng có khả năng co rút nhịp nhàng và độc lập, làm cho cánh 
của chúng cử động nhanh hơn so với khi có điện thế hoạt động đến từ hệ 
thần kinh. Hơn nữa, các vi sợi dày của cơ côn trùng có chứa loại protein, 
được gọi là paramozin, có khả năng duy trì co cơ trong thời gian rất dài 
song tiêu phí ít năng lượng. 


4.8.3. Các dạng chuyển động của động uật 

Hoạt động chuyển động là vấn đề sống còn của động vật. Để tìm kiếm 
thức ăn, động vật phải chuyển động trong môi trường không khí, nước, đất. 
Mặc dù hải miên sống tĩnh tại nhưng chúng luôn luôn co rút các roi (cơ 
quan vận động) để tạo nên dòng nước và bắt những con mỗi bé nhỏ. Động - 
vật ruột khoang sống tĩnh tại có nhiều xúc tu để bắt môi. Đa số động vật 
sống chuyển động và tiêu thụ phần lớn năng lượng để săn bắt môi, để lẩn 
trốn kể thù và để cặp đôi sinh sản. Các đạng vận động của động vật rất đa 
dạng. Đa số động vật biết bơi. Trên cạn và dưới đáy đại dương và ao hổ, 
động vật bò, đi, chạy, nhảy. Một số ít động vật biết bay, chẳng hạn như côn 
trùng, chim, một số động vật có vú. Nhiều bò sát cổ biết bay sống cách đây 
hàng chục triệu năm. Tất cả các dạng chuyển động đồi hỏi tiêu phí năng 
lượng để thắng được hai lực là lực ma sát và trọng lực. Năng lượng tiêu thụ 
được cung cấp từ ATP lấy từ quá trình hô hấp tế bào. 

a) Chuyển động dưới nước - bơi 

Môi trường nước là môi trường đậm đặc hơn so với không khí nên chiến 
thắng được lực ma sát là vấn để chủ yếu đổi với các động vật ở nước. Đa số 
động vật ở nước có dạng hình thoi, thích nghỉ với chuyển động bơi nhanh. 
Nhiều côn trùng và động vật có xương sống sử dụng chân như những chiếc 


138 


TRSINHHOCCOTHẺ B 


bơi chèo để bơi. Một số động vật như mực, một số xoang tràng bơi theo kiểu 
phản lực, bằng cách lấy nước và phun nước nhanh và mạnh ra ngoài. Cá 
mập và cá xương bơi bằng chuyển động vận động cơ thể và đuôi theo kiểu 
lắc ngang, còn cá voi và các động vật có vú ở nước thì vận động thân và đuôi 
theo kiểu lên xuống. 

b) Chuyển động trên cạn 


Trên cạn các động vật đi, chạy, nhảy hoặc bò phải có khả năng tự nâng 
đỡ cơ thể và chiến thắng trọng lực. Khi động vật ở cạn chuyển động thì các cơ 
chỉ của chúng phải tiêu phí năng lượng để tạo lực đẩy và để giữ cho cơ thể 
không bị ngã xuống. Đối với sự chuyển động ở trên cạn thì lực co rút của cơ và 
sức chống đở của bộ xương là quan trọng hơn nhiều so với hình đạng cơ thể. 
Các động vật có xương sống khác nhau có nhiều kiểu chuyển động thích nghĩ 
khác nhau với môi trường trên cạn. Ví đụ, kanguru có các cơ chi sau lớn và 
mạnh tạo điều kiện chuyển động nhảy theo kiểu hoạt động của lò xo. Nhiều 
động vật ở cạn cũng chuyển động theo kiểu lò xo. Chỉ của côn trùng, của chó 
và chân của người có khả năng tích luỹ năng lượng khi đi hoặc chạy. 

Sự đuy trì cân bằng cơ thể là điều kiện quan trọng để chuyển động đi, 
chạy nhảy. Kanguru có đuôi lớn thích nghi duy trì cân bằng cơ thể của 
chúng trong các bước nhảy và tạo nên dạng kiểng ba chân với hai chân sau 
khi con vật ngồi hoặc chuyển động chậm. Tương tự, các động vật bốn chân 
như mèo, chó hoặc ngựa khi đi đều phải có ba chân chạm đất. Những động 
vật đi bằng hai chân như người và chim khi đi thì phải có ít nhất một phần 
của bàn chân chạm đất. Khi động vật chạy thì bốn chân (hoặc hai chân) có 
thể nâng lên khỏi mặt đất trong thời gian rất ngắn, còn khi chạy nhanh, 
cần phải duy trì tư thế cơ thể thẳng đứng khi chân chạm đất. : 

Trong chuyển động bò, cơ thể con vật tiếp xúc với nền đất, con vật cần 
chiến thắng lực ma sát. Giun đất chuyển động bằng những cử động lượn 
sóng nhịp nhàng. Rắn và trăn bò bằng cách uốn lượn toàn bộ cơ thể. Rắn và 
trăn nhờ sự co cơ đặc biệt có thể dựng cơ thể lên và tung thân khỏi mặt đất. 

©) Chuyển động bay 

Chiến thắng trọng lực là vấn đề chủ yếu của chuyển động bay vì cánh 
phải nhẹ để chiến thắng trọng lực. Hình đạng cánh là yếu tố quan trọng đối 
với hoạt động bay. Động vật bay có khối lượng cơ thể nhẹ từ vài gam đối với 
côn trùng đến khoảng 20kg đối với những loài chim lớn. Động vật bay có 
cấu tạo cơ thể thích nghỉ làm giảm khối lượng cơ thể. Ví đụ, chìm không có 
bóng đái và răng, một buồng trứng tiêu giảm. Thân chim có dạng hình thoi 
thích nghỉ có tác dụng giảm ma sát của không khí khi bay. 

d) Năng lượng chuyển động 


Năng lượng tiêu thụ cho chuyển động phụ thuộc vào dạng chuyển động, 


139 


khối lượng cơ thể và điều kiện môi trường. Động vật chạy tiêu thụ nhiều 
năng lượng trên một đơn vị khoảng cách chuyển động (mét) hơn so với động 
vật bơi cùng khối lượng vì khi đi và chạy cần chiến thắng trọng lực nhiều 
hơn. Chuyển động bơi ít tiêu phí năng lượng nhất. Động vật bay tiêu phí 
nhiều năng lượng hơn động vật bơi và động vật chạy có cùng khối lượng. 
Động vật có khối lượng cơ thể lớn chuyển động kém hiệu quả hơn so với 
động vật bé nhỏ. Vý đự, một con ngựa nặng 450kg tiêu thụ ít năng lượng 
trên một kg thể trọng hơn so với con mèo nặng 4kg chuyển động cùng 
khoảng cách. Như vậy, động vật bé tiêu thụ năng lượng cho chuyển động 
nhiều hơn động vật lớn. 


4.4. TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT 
4.4.1. Định nghĩa tập tính 

Tập tính ở động vật là chuỗi những phần ứng trả lời lại kích thích của 
môi trường bên trong cũng như bên ngoài cơ thể, nhờ đó mà động vật tổn tại 
và phát triển. 

4.4.2. Các loại tập tính 

Tập tính được phân biệt thành hai nhóm chính dựa vào các đặc điểm 
của tập tính của động vật. Đó là tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh (tập 
tính có được do học tập trong đồi sống). 

d) Tộp tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của cơ thể động vật 
mà ngay từ khi sinh ra đã có, không cần qua học hỏi và rèn luyện. Tập tính 
bẩm sinh mang tính bản năng, được di truyền từ bố mẹ, không thay đổi và 
không chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống. 

b) Tập tính thứ sinh là loại tập tính được hình thành trong quá trình 
sống do học tập hoặc do có sự bàn giao/ảnh hưởng giữa các cá thể cùng loài. 
Đối với các động vật với bậc tiến hóa càng cao thì loại tập tính này càng 
được thể hiện nhiều. 

c) Tập tính hỗn hợp 


Ngoài hai loại tập tính kể trên còn có thể về đến một loại tập tính khác. 
Đó là tập tính hỗn hợp, là sự phối bợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính 
thứ sinh. Ví dự, hoạt động rình mỗi và phóng lưỡi bắt mổi của loài cóc là các 
tập tính bẩm sinh, song hoạt động tránh con môi (chẳng hạn như ong bò vẽ) 
lại là tập tính thứ sinh. 


4.4.3. Một số tập tính ở động uật uà người 
a) Tập tính ở động uật 
— Tập tính kiếm mổi và săn mỗi: 


140 


Các tập tính này chủ yếu là các tập tính. thứ sinh, được hình thành 
trong quá trình sống, học từ bố mẹ hoặc đồng loại, hoặc qua trải nghiệm của 
bản thân. Đối với các động vật ăn thịt, hình ảnh, mùi của con mỗi hay âm 
thanh do con mổi tạo ra (như tiếng sột soạt của cành lá khi con mỗi chạm 
phải, tiếng kêu của con mổi) đẫn đến tập tính rình mỗi, rượt đuổi con mỗi 
để tấn công và vô mỗi. Trái lại đối với con mổi, khi phát hiện ra kẻ thù nguy 
hiểm thì có tập tính lẩn trốn, bỏ chạy hoặc tự vệ. Đối với động vật ở các bậc 
tiến hóa càng cao với hệ thần kinh càng phát triển thì các tập tính càng 
phong phú và phức tạp. Để tổn tại và phát triển, các động vật có nhu cầu 
tìm kiếm thức ăn nói chung và săn mỗi riêng. Đó cũng chính là các tập tính 
bảo đảm cho sự sống còn của các loài động vật. 

— Tập tính sinh sản: 

Động vật cũng như mọi sinh vật khác chỉ có thể đuy trì được nòi giống 
thông qua sinh sản. Các tập tính sinh sản phần lớn là các tập tính bẩm 
sinh, mang tính bản năng. Tập tính sinh sản thường bao gồm nhiều pha 
hoạt động kế tiếp nhau, thể hiện dưới dạng chuỗi phản xạ. Phản xạ khởi 
đầu là đỏ một kích thích của môi trường ngoài như thời tiết (nhiệt độ, độ 
ẩm), ánh sáng, âm thanh, v.v... tác động vào các giác quan (như thị giác, 
thính giác, khứu giác, xúc giác, v.v...) hay do kích thích từ môi trường bên 
trong như tác động của các hooemon sinh dục gây nên hiện tượng chín sinh 
dục và chuẩn bị cho sự sinh sẵn (hiện tượng ve vãn, khoe mẽ, tỏ tình, xây 
tổ, ấp trứng, chăm sóc và bảo vệ con non ở nhiều loài chim). 

— Tập tính bảo vệ vùng lãnh thổ: 

Chiếm giữ và bảo vệ lãnh thổ là một biểu hiện tập tính quan trọng ở 
giới động vật, từ các động vật bậc thấp đến các nhóm động vật bậc cao. 
Chẳng hạn, các động vật thuộc lớp Thú dùng các chất tiết ra từ tuyến thơm, 
nước tiểu, v.v... để đánh dấu và xác định vùng lãnh thổ của chúng. Chúng 
chiến đấu với những kẻ xâm phạm đến lãnh thể của chúng bằng các trận 
giao tranh quyết liệt để bảo vệ nguồn thức ăn và nơi ở, Ngoài ra, đấu tranh 
bảo vệ lãnh thổ cũng là cơ hội để lựa chọn bạn tình. Con cái thường chọn 
con đực to khoẻ vì con đực này có khả năng chiếm được và bảo vệ vùng lãnh 
thổ, nó chắc có nguồn gen tốt và sẽ sản sinh thế hệ con khỏe mạnh, giúp 
duy trì và phát triển nòi giống. P 

— Tập tính đi cư: 


Đây là tập tính rất phức tạp, thể hiện trong hiện tượng đi cư của một số 
loài chim, cá, v.v... Những loài này thường di cư định kỳ hằng năm theo 
mùa. Khi mùa đông đến, do thời tiết lạnh giá và do thiếu thức ăn nên nhiều 
loài chim ở phương Bắc thường vượt qua hàng ngàn, hàng vạn cây số để di 
cư về phương nam ấm áp với thức ăn phong phú. Song đến mùa xuân, 


141 


, 


chúng lại quay trở lại phương Bắc. Ví đựụ, ở Việt Nam, các đàn sếu, ngỗng 
trời và vịt trời di cư đến vào khoảng tháng 11, nhưng đến tháng 3 năm sau, 
chúng lại bay đi hầu hết. Trong mùa sinh sản, một số loài cá biển như cá 
trích, cá mồi, v.v... đi cư vào cửa sông để đẻ trứng, rồi lại quay về biển. 

— Tập tính học tập: 

Nhiều tập tính của động vật hình thành và biến đổi được là đo học tập. 
€ó nhiều hình thức học tập khác nhau. Dưới đây là một số hình thức học tập: 

+ Quen nhờn: Đây là hình thức học tập đơn giấn nhất. Động vật phớt 
lờ, không trả lời kích thích lặp lại nhiều lần nếu những kích thích đó không 
kèm theo sự nguy hiểm nào. Ví dụ, mỗi khi có bóng đen từ trên cao ập 
xuống, gà con vội vàng chạy đi ẩn nấp; nếu bóng đen lặp lại nhiều lần mà 
không kèm theo nguy hiểm nào thì gà con sẽ không chạy đi Ẩn nấp nữa. 

+In vết: Tập tính này có ở nhiều loài động vật. Ví dự, ngay sau khi mới 
nở, chim non có “tính bám” và đi theo các vật chuyển động mà chúng nhìn 
thấy trước tiên, thường là chim mẹ. Tuy nhiên, nếu không có bố mẹ, chim 
non có thể “in vết” những con chim khác loài, con người hay bất cử vật 
chuyển động nào khác. Tập tính in vết có hiệu quả nhất ở giai đoạn động 
vật mới được sinh ra vài giờ đồng hỗ cho đến hai ngày, sau giai đoạn đó, 
hiệu quả in vết thấp hẳn. 

+ Điều kiện hóa: Tập tính này có hai dạng: điểu kiện hóa đáp ứng (kiểu 
Pavlov) và điều kiện hóa hành động (kiểu Skinner). 

Điều biện hóa đáp ứng là sự hình thành mối liên kết mới trong hệ thần 
kinh trung ương dưới tác động của các kết hợp kích thích đồng thời. Ví dụ, 
I. Pavlov làm thí nghiệm vừa đánh chuông, vừa cho chó ăn. Sau một số lần 
phối hợp như vậy, chỉ cân nghe tiếng chuông, chó đã tiết nước bọt. Sở dĩ như 
vậy là do hệ thần kinh trung ương đã hình thành mối liên hệ thần kinh mới 
đưới tác động của 2 kích thích đồng thời. 

Điêu, kiện hóa hành động là hình thức học “thử và sai”. Đây là kiểu liên 
kết một hành vi của động vật với một phần thưởng hoặc phạt và tiếp sau đó 
động vật chủ động lặp lại các hành vì đó. Ví dự, B.F. Skinner thả chuột vào 
lồng thí nghiệm. Trong lồng có một cái bàn đạp gắn với thức ăn, Khi chuột 
chạy trong lễng và đạp phải bàn đạp thì thức ăn rơi ra. Sau một số lần ngẫu 
nhiên đạp phải bàn đạp và có thức ăn, mỗi khi thấy đói, chuột chủ động 
chạy đến bàn đạp lấy thức ăn. 

+ Học ngẫm: Đây là kiểu học một cách không có ý thức, không biết rõ là 
mình đã học được. Sau này, khi có nhu cầu thì kiến thức đó tái hiện giúp 
động vật giải quyết được tình huống tương tự. Ví dự, nếu thả chuột vào một 
khu vực có rất nhiều đường đi, nó sẽ chạy đi thăm dò tìm hiểu đường đi lối 


142 


lại. Nếu sau đó, người ta cho thức ăn vào, con chuột đó sẽ tìm đường đến nơi 
có thức ăn nhanh hơn nhiều so với những con chuột chưa đi thăm dò đường 
đi ở khu vực đó. Còn đối với động vật hoang dã, những nhận thức về môi 
trường xung quanh giúp chúng nhanh chóng tìm được thức ăn và tránh loài 
săn môi. 

+ Học khôn: Tập tính này là sự phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm ra 
cách giải quyết những tình huống mới. Học khôn có ở động vật có hệ thần 
kinh rất phát triển như động vật thuộc bộ Linh trưởng và người. Ví đụ, tình 
tỉnh biết cách xếp các thùng gỗ chồng lên nhau để lấy chuối trên cao. Các 
động vật có xương sống khác không thuộc bộ Linh trưởng không có khả 
năng làm như vậy. í 

= Tập tính xã hội (tập tính sống bầy đàn): 

Nhiều động vật như côn trùng, cá, chim, động vật có vú sống thành xã 
hội trong đó có mối quan hệ giữa các cá thể và nhóm cá thể tạo nên tập tính 
xã hội. Tập tính xã hội bao gồm nhiều loại tập tính như tập tính thông báo, 
tập tính thứ bậc, tập tính vị 
tha, tập tính hợp tác, tập tính 
ích kỷ, v.v... 

+ Tập tính thông báo: Các cá 
thể, các nhóm cá thể trong quần 
thể có thể thông báo cho nhau 
bằng nhiều tín hiệu đặc trưng 
khác nhau như pheromon (xã hội 
loài kiến, mối..), âm thanh 
(nhiều loài chim...) hay vũ điệu 
(nhiều loài ong, điển hình là loài 
ong mật Apis melifera). Mỗi tổ 
ong có từ 30 nghìn đến 40 nghìn 
cá thể, trong đó nhiều nhất là 
ong thợ, chúng có nhiệm vụ tìm 
kiếm thức ăn, xây dựng và bảo vệ 
tổ. Ong thợ có khả năng bay xa 
nhiều cây số để tìm kiếm mật 
hoa và phấn hoa của nhiều loài 
cây khác nhau. Khi một con ong 
thợ tìm thấy nguồn thức ăn, nó 


Hình 4.13. (1), (2), (3) thể hiện điệu 


sẽ thông báo cho các con ong thợ 
khác bằng điệu nhảy đặc trưng 
(hình 4.13). 


nhảy của ong tương ứng với vị trí của 
thức ăn nó tìm thấy so với vị trí của tổ 
và mặt trời 


143 


+ Tập tính thứ bậc: Trong mỗi bầy đàn đều có sự phân chia thứ bậc. Vý 
đụ, trong mỗi đàn gà, bao giờ cũng có một con thống trị các con khác (con 
đầu đàn), con này có thể mổ bất kỳ con nào trong đàn. Con thứ hai có thể 
mổ tất cả những con còn lại, trừ con đầu đàn, và sau đó là con thứ ba, v.v... 

Các đàn hươu, nai, khỉ, voi bao giờ cũng có con đầu đàn. Các con được 
xếp vị trí cao nhờ vào tính hung hãn và thường thắng trận trong các trận 
đấu với các con khác. Trong một đàn, các con đầu đàn giành quyển ưu thế 
hơn về thức ăn và sinh sẵn. 

+ Tập tính vị tha: Đây là tập tính hy sinh quyền lợi của bản thân, thậm 
chí cả tính mạng vì lợi ích sinh tổn của bầy đàn. Ví đụ, ong thợ lao động cần 
mẫn suốt cả cuộc đời chỉ để phục vụ cho sự sinh sản của ong chúa, hoặc khi 
có kẻ đến phá tổ, chúng lăn xả vào chiến đấu và hy sinh cả tính mạng của 
mình để bảo vệ tổ. 

b) Tệp tính ở người 

Cũng như các động vật khác, con người cũng có những tập tính bẩm 
sinh với bộ não phát triển hơn hẳn bất kỳ động vật nào khác. Thông qua 
quá trình giáo dục, học tập và rèn luyện, con người đã xây dựng được những 
tập tính mới, những thói quen tốt và có khả năng ức chế, không thể hiện 
những tập tính bẩm sinh không còn phù hợp với xã hội văn minh. Chẳng 
bạn như con người có thể nhịn đi tiểu trong những hoàn cảnh tế nhị. 


4.4.4. Cơ sử thân binh của tập tính 

Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản xạ. Phản xạ thực hiện được là 
nhờ cung phản xạ. 

Khi số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức . 
tạp của tập tính cũng tăng lên. 

Các tập tính bẩm sinh là tập hợp các phản xạ không điều kiện, trong đó 
trình tự của các phản xạ này trong hệ thần kinh đã được gen quy định sẵn 
từ khi sinh ra. Nghĩa là cứ có kích thích thì các động tác xảy ra liên tục theo 
một trình tự xác định. Tập tính bẩm sinh thường rất bền vững và không 
thay đổi. 

Các tập tính học tập là các phần xạ có điều kiện. Quá trình hình thành 
tập tính học tập chính là quá trình hình thành các mối liên hệ mới giữa các 
nơron. Sự hình thành các mối liên hệ mới giữa các noron là cơ sở để giải 
thích tại sao tập tính học tập có thể thay đổi. 

Sự hình thành tập tính học tập ở động vật phụ thuộc vào mức độ tiến 
hóa của hệ thần kinh (mức độ tổ chức hệ thần kinh là đơn giản hay phức 
tạp) và tuổi thọ của chúng. 

Một số tập tính của động vật như tập tính sinh sản, ngủ đông là kết 


144 


quả phối hợp các hoạt động của hệ thần kinh và hệ nội tiết. Ví đự, tập tính 
ve văn, tập tính cặp đôi vào mùa sinh sản ở chim và thú, 


4.5. ĐÁP ỨNG BẢO VỆ CHỐNG BỆNH TẬT 
4.5.1. Các nguyên nhân bệnh 


Thông thường cơ thể được duy trì trong tình trạng khỏe mạnh bởi rất 
nhiều quá trình khác nhau, chúng góp phần làm ổn định nội môi. Bệnh 
xuất hiện khi sự ổn định của nội môi bị rối loạn hay không bình thường. 
Những rối loạn của nội môi gây ra bằng những cách khác nhau và được 
thống kê như đưới đây: 

8) Các nguyên nhân môi trường của bệnh tật 

— Do thiếu một chất hóa học hay một điều kiện quan trọng: Động vật dị 
dưỡng cần phải nhận những thức ăn từ rất nhiều nguồn khác nhau. Bệnh 
có thể xuất hiện nếu như thiếu hoặc cung cấp không đầy đủ bất kỳ một chất 
cần thiết nào đấy. Các bệnh này được gọi là các bệnh thiếu hụt. Chúng bao 
gồm các dạng của bệnh suy đỉnh dưỡng, thiếu hụt protein và các bệnh thiếu 
hụt vitamin. : 

— Do có một chất độc hay một tình trạng nhiễm độc: Tất cả các loài sinh 
vật đều có thể bị nhiễm độc và xuất hiện tổn thương trong một môi trường 
không thuận lợi. Tại các nước phát triển, người dân thường bị tác động bởi 
các tác nhân có hại như các chất phụ gia trong thức ăn, chì trong xăng, các 
chất thải công nghiệp và mức độ phóng xạ cao. Hơn nữa còn có những mối 
nguy hiểm do con người tự gây ra cho mình, 0£ đự như hút thuốc lá, nghiện 
ma túy và nghiện rượu. Các bệnh nghề nghiệp bao gồm bệnh bụi phổi 
thường thấy ở những người công nhân mỏ than, mô đá, một số thể bệnh 
máu trắng cùng nhiều căn bệnh nghiêm trọng khác. 

— Do ký sinh trùng: Các sinh vật gây bệnh được gọi là các tác nhân gây 
bệnh, chúng có thể được chia thành các vì sinh vật bao gồm các vi khuẩn, 
virut, động vật nguyên sinh, nấm và các loài lớn hơn, 0ý dụ như loài giun. 
Theo dự tính hằng năm có tới 2 triệu người chết vì sốt rét, Đây chỉ là một 
trong số rất nhiều bệnh của con người do ký sinh trùng gây ra. 

b) Các nguyên nhân bên trong của bệnh tột 

— Các đị tật di truyền: Bệnh di truyền thường là kết quả của các đột biến 
gen, ảnh hưởng đến sự sản xuất enzym hay các protein khác. Ví dự như bệnh 
galactoz huyết xuất hiện khi cơ thể không tạo ra enzym galactoz-1-photphat 
uridyl transferaza. Enzym này giúp cho con đường chuyển hóa được diễn ra 
bình thường, biến galactoz thành glucoz sử dựng trong quá trình hô hấp. Khi 
vắng mặt nó, chất trung gian của lactoz-1-photphat tập trung lại trong máu, 


40.SNHHOCCOTHÉA : 145 


gây tốn thương gản và làm chậm phát triển về trí tuệ. Loại bỏ hoàn toàn 
lactoz (từ sữa và các sản phẩm của sữa) và galactoz trong thức ăn có thể giúp 
cho các trẻ em bị mắc bệnh vẫn phát triển bình thường được. 

Những bất thường về gen khác bao gồm bệnh phenyl niệu (PKU) có 
ảnh hưởng tới chuyển hóa axit amin phenilalanin, bệnh thiếu máu hồng 
cầu hình liểm và các bệnh có Hên kết với giới tính khác như bệnh ưa chảy 
máu và bệnh mù màu... đều có liên quan tới đột biến gen. Những bất 
thường của nhiễm sắc thể cũng gây ra các bệnh như hội chứng Đao (Down), 
hội chứng Tdơcnơ (Turner) và hội chứng Claiphentơ (Klinefelter). 

— Những đột biết soma: Đây là những biến đổi trong ADN của các tế 
bào soma. Những đột biến này không di truyền và thường xuất hiện do bị 
nhiễm các chất độc, hoặc do sai lầm ngẫu nhiên trong quá trình tái bản 
ADN trước khi tế bào phân chia. Trong khi cơ thể có các cơ chế sửa chữa 
ADN tổn thương một cách hoàn hảo thì một số đột biến soma gây ra những 
biến đổi vĩnh viễn trong phân tử ADN, làm cho hoạt động của tế bào mất 
bình thường. Sự phân chia tế bào không kiểm soát nổi của một số dạng tế 
bào ung thư dẫn đến sự hình thành khối u là một uý dụ điển hình. 

— Các bệnh tự miễn: Các tế bào của hệ thống miễn dịch thường chỉ tấn 
công các chất lạ nhưng đôi khi chúng bị rối loạn chức năng và tấn công các 
mô của cơ thể mình gây ra bệnh tự miễn. Số lượng bệnh tự miễn của con 
người ngày càng tăng bao gồm các bệnh thiếu máu, bệnh tiểu đường, bệnh 
xở cứng, cường chức năng tuyến giáp và một số bệnh về eơ và thận. 

- Các bệnh do tuổi già: Cơ thể khi về già có nhiều bộ phận và cơ quan bị 
thoái hóa. Đặc biệt là hệ tuần hoàn dễ có những hư hại lớn. Xơ cứng động 
mạch là quá trình mà thành động mạch dày lên một cách bất thường với 
những tế bào cơ dị thường và những chỗ lắng đọng chất béo. Đó là nguyên 
nhân đầu tiên của bệnh nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Một 
bệnh khác xuất hiện do thành mạch yếu, đó là bệnh phình mạch, mạch máu 
có thể vỡ ra và gây tử vong. Đối với hệ thống tiêu hóa, sự yếu các cơ thường 
dẫn đến việc hình thành những túi ruột nhỏ gọi là túi thừa, chúng thường 
bị nhiễm trùng và dẫn đến những rối loạn về tiêu hóa và hấp thu thức ăn. 
Các bệnh này và nhiều bệnh khác có thể xem như là các bệnh do tuổi tác, 
chúng không thể nào tránh khỏi được trong đời sống cá thể. Tiến triển của 
chúng đôi khi bị chặn lại nhờ tập thể đục và chú ý thích đáng đến chế độ ăn, 
nhưng chúng không thể nào khỏi hẳn được. 

Cũng cần phải nhấn mạnh là nhiều bệnh không phải đo chỉ một 
nguyên nhân, mà xuất hiện do sự kết hợp của nhiều yếu tố, uí dự như bệnh 
tự miễn -có thể khởi phát từ một nhiễm trùng do virut hay ăn quá nhiều 


146 19.SNHHOCCOTHÉB 


colesterol, hoặc do các yếu tố di truyền có thể thúc đẩy sự phát triển của 
bệnh xơ cứng động mạch. 


Động vật có nhiều cơ chế đáp ứng để bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. 
4.5.2. Đáp ứng bảo uệ của cơ thể 


Vị khuẩn và các virut là các ký sinh trùng gây bệnh quan trọng nhất 
đối với động vật và con người. Chúng được truyền từ vật chủ này sang vật 
chủ khác qua các hệ thống tiêu hóa, hô hấp và sinh dục, hoặc đôi khí trực 
tiếp qua da. Mỗi khu vực này đều có một số cơ chế bảo vệ quan trọng, ngăn 
chặn hay giảm bớt sự xâm nhập của các vi sinh vật. 

— Hệ thống tiêu hóa được bảo vệ chống lại các ký sinh trùng xâm nhập 
vào cơ thể qua thức ăn, nước uống bằng enzym lizozim có trong nước bọt. 
Lizozim tấn công vào thành tế bào vi khuẩn và giết chết vi khuẩn bằng cách 
phá vỡ chúng. Đồng thời vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh tiềm tàng khác 
bị mắc kẹt trong đám chất nhầy và bị hòa trộn với thức ăn, sau đó bị nuốt 
vào trong dạ dày. Chỉ có những tác nhân gây bệnh bền vững nhất mới có 
thể chịu đựng được các enzym thủy phân protein rất mạnh và nềng độ axit 
cao ở trong dạ dày, | 

Bệnh tả, bệnh thương hàn và nhiễm độc thức ăn là những í dụ về các 
bệnh do vi khuẩn ở trong thức ăn, nước uống gây ra. Bệnh lị amip, gây ra 
bởi động vật đơn bào Emigmoeba hystolytica, cũng lây truyền theo đường 
tiêu hóa. Các sinh vật lớn hơn có ảnh hưởng tới hệ thống tiêu hóa như loài 
sán dây Tqenia solium sống trong ống ruột. Đa số các nhiễm trùng đường 
tiêu hóa đều có thể điều trị được bằng cách dùng thuốc. 

¬~ Hệ thống hô hấp rất dễ bị tấn công. Nhiều loại vi khuẩn và virut có: 
thể chịu đựng được sự khô hanh và đủ nhỏ và nhẹ để có thể phân tán trong 
không khí. Điển hình là nhiễm trùng được truyền đi qua những giọt bệnh 
phẩm từ người này sang người khác - ho và hắt hơi sẽ giúp cho bệnh lan 
rộng. Để chống lại các sinh vật này, khí quản, phế quản và các tiểu phế 
quản có lớp biểu mô có lông xung và các tế bào sản sinh ra chất nhầy. Các 
hạt bụi và vi khuẩn thường bị lớp chất nhầy này giữ lại và nhờ hoạt động 
của lông rung, chúng bị đẩy ra ngoài với tốc độ 1 - 3em một giờ. Khi ra đến 
thành sau hầu, khối chất nhây cùng vi khuẩn sẽ bị nuốt xuống đạ dày, sẽ bị 
phân hủy bởi tác động của axit và các enzym của dạ dày. Khi nhiễm trùng, 
số lượng chất nhây tăng lên và chuyển động đi lên của chất nhầy được tăng 
cường bởi ho và hắt hơi. Các tác nhân Bây bệnh thường xuyên qua được 
tuyến phòng thủ này, có thể đến được lòng phế nang, nhưng ở đây có các tế 
bào đại thực bào bảo vệ bằng cách bắt và tiêu hóa chúng. 

Lao, bạch hầu, viêm phổi và ho gà là những bệnh do vi khuẩn, trong 


147 


khi đó các bệnh do virut thì bao gồm bệnh cúm và cảm lạnh đều được 
truyền nhiễm qua những giọt bệnh phẩm. Hệ thống sinh dục và tiết niệu 
của nam và nữ được bảo vệ bởi niêm mạc và dòng nước tiểu chảy thành chu 
kỳ sẽ cuốn trôi đi tất cả vi khuẩn. Sự phát triển của vi khuẩn bị ức chế bởi 
pH axit và nồng độ các chất hòa tan trong nước tiểu cao. Đối với phụ nữ, 
thành âm đạo luôn ẩm ướt, nó chứa glicogen và chất này bị phân hủy thành 
axit lactic bởi các vi khuẩn vô hại thường tổn tại một cách tự nhiên ở khu 
vực này. Điều đó làm cho pH trở nên axit và cớ tác dụng ngăn chặn sự phát 
triển của các dạng vi khuẩn khác, các tác nhân gây bệnh tiểm tàng. 

— Các bệnh truyền qua đường sinh dục hay các bệnh hoa liễu bao gồm 
lậu và giang mai cũng do vi khuẩn gây ra, còn bệnh Herpes sinh dục thì lại 
do virut. Dùng các kháng sinh như penixilin là một biện pháp điều trị có 
hiệu quả bệnh lậu và giang mai, mặc đù có thể có những biến chứng nghiêm 
trọng như vô sinh nếu như bệnh không được điều trị sớm. Hiện nay chưa có 
biện pháp điều trị kết quả bệnh Herpes sinh dục. 

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải hay AIDS gây ra bởi một loại 
virut, lần đầu tiên được Luc Montagnier phân lập và mô tả tại Viện Pasteur 
tại Pari vào tháng 3 năm 1983 và hiện nay gọi là virut gây suy giảm miễn 
dịch ở người (HIV). Virut thường tấn công một dạng tế bào T, dạng tế bào 
này rất quan trọng đối với chức năng bình thường của hệ miễn dịch và làm 
cho nạn nhân không còn khả năng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. Bệnh 
ATDS giai đoạn muộn gây cái chết tất yếu. Virut HIV lần đầu tiên được 
phát hiện trong số những người đàn ông đồng tính luyến ái ở Châu Âu và ở 
Mỹ nhưng hình như chúng bắt nguồn từ Châu Phi. Sự giao hợp bằng đường 
hậu môn giữa những người đàn ông đồng tính luyến ái chỉ là một cách lan 
truyền virut mà thôi. Ở Châu Phi và Châu Á, sự giao hợp khác giới là con 
đường truyền bệnh chủ yếu và rõ ràng rằng virut HIV có thể truyền cho 
phụ nữ qua tỉnh trùng và cho nam giới qua dịch tiết âm đạo. Sự sử dụng lại 
những kim tiêm nhiễm virut vào đưới đa do tiêm chích ma túy, hoặc truyền 
máu nhiễm virut đã làm cho bệnh ngày càng lan rộng hơn trong dân chúng. 

— Da là hàng rào chấn có hiệu quả nhất chống lại sự xâm nhập của vi 
sinh vật chủ yếu do lớp ngoài vững chắc bao gồm các tế bào chết ép chặt với 
nhau gọi là lớp sừng của biểu bì. Các tế bào này chứa đầy những protein 
dạng sợi là keratin và dính chặt với nhau tạo thành vảy da, chúng thường 
xuyên bong ra khỏi bể mặt đa. Lớp sừng của biểu bì luôn được giữ mềm mại 
và không thấm nước nhờ lớp chất nhờn giải phóng từ các tuyến bã. Đây là 
hỗn hợp dầu chứa các axit béo không no, nó giúp cho một số loại vi khuẩn có 
ích phát triển. Vi khuẩn giải phóng các axit như là các sản phẩm trung gian 
của quá trình chuyển hóa và làm cho da có pH axit trong khoảng từ 3 - ð. 


148 


Mô hôi có chữa lizozim - một enzym kháng khuẩn cũng thấy ở trong nước 
bọt. Da nguyên vẹn hoàn toàn không thấm nước nhưng da tổn thương thì 
rất dễ bị tấn công và cần phải được sửa chữa lại. Điểu này thực hiện được là 
nhờ các cơ chế đông máu và sự liền sẹo vết thương. 

Da thường có tác dụng kém hiệu quả hơn trong việc chống lại các sinh 
vật lớn, 0ý dự như muỗi, ve. Chúng dùng vòi đâm Xuyên qua lớp ngoài của 
da để hút máu, Thông thường các động vật chân đốt hút máu này hoạt động 
như là các vectơ cho các loài ký sinh khác, như trong trường hợp muỗi 
Anopheles truyền bệnh sốt rét. Các ký sinh trùng truyền bệnh theo cách 
này có rất nhiều thuận lợi, bởi vì chúng có thể xâm nhập rất dễ dàng qua 
các tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể, xâm nhập trực tiếp vào dòng máu, 
nơi đó chúng có thể sinh sản rất nhanh trước khi các tuyến phòng thủ thứ 
hai được huy động hoàn toàn. Các bệnh có liên quan đến vectơ truyền bệnh 
là những bệnh nguy hiểm nhất của con người và là những bệnh khó kiểm 
soát nhất. 


4.õ.3. Hệ miễn dịch của cơ thể 

ga) Hệ thống bạch huyết 

Chức năng chủ yếu của hệ bạch huyết là tạo ra các loại ống đẫn dịch mô 
dư thừa mà không phải nhờ đến các mao mạch máu. Sự lưu thông trong hệ 
thống bạch huyết điễn ra theo một chiểu và bắt đầu từ các ống dẫn nhỏ kín 
đầu bao gồm các mạch nhũ chấp ruột non ở ống tiêu hóa và các mao mạch 
bạch huyết ở các mô khác. Các ống nhỏ này lại kết hợp với nhau để tạo nên 
các mạch lớn hơn gọi là mạch bạch huyết. Dòng bạch huyết chảy chậm và 
thường chảy khi các mạch bạch huyết bị đồn ép do các cơ gần đó co. Cũng - 
như ở tĩnh mạch, ở đây cũng có các van ngăn cho bạch huyết không chảy 
ngược trở lại. Cuối cùng, các mạch bạch huyết ở khắp nơi trong cơ thể kết hợp 
lại với nhau để tạo nên hai ống lớn là ống bạch huyết phải và ống ngực, 
chúng lần lượt dẫn bạch huyết để vào tĩnh mạch dưới đòn trái và phải. 

b) Các hạch bạch huyết 

Đây là những cấu trúc hình hạt đậu, xuất hiện cách quãng dọc theo các 
mạch bạch huyết, thường ở chỗ nối của một số mạch bạch huyết hướng tâm. 
Trong mỗi hạch có một lớp vỏ ngăn cách chứa các nang bạch huyết và một 
vùng tủy ở trung tâm, Ổ trung tâm mỗi nang có một vùng nhạt màu hơn gọi 
là trung tâm mầm, nơi đó các tế bào Hmpho mới được sẵn sinh ra, Ở vùng 
tủy, các tế bào limpho tạo nên các dải gọi là thừng tủy. Bạch huyết chảy vào 
hạch bạch huyết thấm qua mạng lưới các sợi vào xoang giữa các nang bạch 
huyết. Các mạng lưới này lọc hết vi khuẩn và các vật lạ khác. Bạch huyết 
sau đó được tập trung vào một hay nhiều mạch bạch huyết ly tâm. 


149 


c) Các tác bào : 

Các tác bào của hệ thống bạch huyết bao gồm các bạch cầu hạt gồm 
bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit, bạch cầu ưa kiểm và bên cạnh đó là 
các bạch cầu không hạt bao gồm bạch câu ñmpho và bạch cầu mono. Tất cả 
các tế bào này đều có liên quan đến chức năng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh 
nhưng chúng có các vai trò khác nhau. Các bạch cầu hạt và bạch cầu mono 
có liên quan đến các phản ứng miễn dịch không đặc hiệu. Điều đó có nghĩa 
là chúng đáp ứng lại với các kích thích nói chung, 0ý dự như với sự giải 
phóng các chất hóa học từ mô tốn thương hơn là với dạng tác nhân gây bệnh 
cụ thể. Mặt khác, các tế bào impho làm trung gian cho các phản ứng miễn 
dịch đặc hiệu bao gồm cả việc sản sinh ra kháng thể, 

Hai dạng tế bào limpho khác nhau này có thể phân biệt được dựa vào 
sự phát triển của chúng từ các tế bào mầm ở trong gan, lách và tủy xương 
của phôi. Các tế bào mầm phân chia để tạo ra hai nhóm tế bào limpho, sau 
đó chúng hòa vào dòng máu. Một nhóm được gọi là các tế bào limpho T' hay 
các tế bào T, chúng đi đến tuyến ức và tăng sinh ở đó trước khi đến các mô 
limpho khác. Nhóm thứ hai được gọi là các tế bào limpho B hay các tế bào 
B, chúng đi đến những vị trí tương tự bằng những con đường khác nhau mà 
cho đến nay chưa giải thích được. Điều quan trọng là ở chỗ có hai quần thể 
tế bào impho riêng biệt mà mỗi quần thể lại góp phần khác nhau đối với 
phản ứng miễn dịch. 


4.5.4. Các phản ứng miễn dịch không đặc hiệu 

Khi bất cứ một vi khuẩn nào xuyên qua được các phòng tuyến bảo vệ 
thứ nhất của cơ thể, nó ngay lập tức gây ra một loạt thay đổi dẫn đến. 
phần ứng miễn viêm ở lối vào. Một trong những thay đổi quan trọng nhất 
đó là giải phóng histamin từ các tế bào phì (mast cells) và các tế bào khác 
của mô liên kết. Histamin gây giãn mạch tại chỗ và tăng tính thấm của 
thành mạch máu làm cho các protein đi vào trong dịch mô. Các mô tổn 
thương trương lên khi phân ứng viêm phát triển, tác dụng của histamin 
được tăng cường bởi các chất trung gian hóa học khác bao gồm các kinin 
và các protein bổ thể hình thành trong huyết tương. Các chất hóa học này 
thu hút bạch cầu trung tính bằng một quá trình gọi là hóa ứng động. Bạch 
cầu trung tính đầu tiên dính vào thành của các mạch máu tổn thương và 
sau đó xâm nhập vào mô bằng cách lách giữa các tế bào nội mô lót thành 
mạch máu. Trong các mô, chúng vây bắt cả vị khuẩn và các tế bào mô tổn 
thương, bao bọc chúng trong những không bào (thể thực bào). Thể thực 
bào liên kết với lizoxom và bị tiêu hóa bởi các enzym của lizoxom. Vi 
khuẩn chết, các tế bào của mô và bạch cầu trung tính có thể tập trung lại 
thành mủ ở chỗ vết thương. 


150 


Tiếp theo thực bào là sự sửa chữa hoàn toàn của mô nhưng có thể có áp 
xe (abscess) hay hình thành u hạt. ổ ấp xe là một cái túi chứa mủ được bao 
quanh bởi tổ chức xơ. Đôi khi nó không thể liền được nếu không chủ động 
dẫn lưu mủ ra ngoài. U hạt có cấu trúc như bình thường, chỉ có điều nó 
chứa các vi sinh vật còn sống. Ví đụ như các vi khuẩn lao có khả năng sống 
trong bạch cầu trung tính và có thể tổn tại một cách an toàn trong cơ thể 
nếu như chúng nằm bên trong u hạt. Các phản ứng như đã mô tậ chỉ xuất 
hiện bên trong mô tổn thương, nhưng còn có các phản ứng không đặc hiệu 
khác. Thực ra tất cả các nhiễm trùng đều làm tăng thân nhiệt và Eây ra sốt. 
Phản ứng này gây ra bởi yếu tố gây sốt, một chất protein giải phóng ra từ 
bạch cầu trung tính trong quá trình viêm, Yếu tố này tác động lên vùng 
dưới đổi não, điều chỉnh tạm thời “bộ điều nhiệt” của cơ thể, đồng thời cũng 
kích thích gan tăng hấp thu sắt từ huyết tương và nhờ đó làm chậm sự sinh 
sản của vi khuẩn vì đa số vi khuẩn cần sắt cho sự phân chia tế bào. Sự 
nhiễm virut làm cho một số dạng tế bào khác nhau sản sinh ra Interferon. 
Chất này được giải phóng vào vòng tuần hoàn và sau đó tác động lên các tế 
bào khác làm cho chúng có miễn địch với sự tấn công của virut. Interferon 
kích thích tế bào sản sinh ra các protein chống virut. Các protein này can 
thiệp vào sự sao mã ADN và phiên mã ARN của virut. Interferon hiện nay 
đang là một đối tượng nghiên cứu của công nghệ y dược, bởi vì việc sử dụng 
nó như một loại thuốc đã tạo ra những khả năng to lớn trong việc điều trị 
các bệnh do virut và một số đạng ung thư. 


4.õ.õ. Các phản ứng miễn dịch đặc hiệu 

Các phản ứng miễn dịch đặc hiệu phụ thuộc vào sự sản sinh ra các 
kháng thể bởi các tế bào limpho. Mỗi kháng thể là một protein có dạng hình 
chữ Y gồm 4 chuỗi polypeptit, trong đó có hai chuỗi nặng và hai chuỗi nhẹ 
liên kết với nhau bởi các cầu nối disunphit. Một phần cấu trúc của các chuỗi 
là cố định, nhưng các phần gần dầu mút của hai nhánh chữ Y lại biến đổi 
và tạo nên các vị trí kết hợp có khả năng phản ứng với các chất hóa học 
khác gọi là các kháng nguyên. Điều này xảy ra' theo cách tương tự như khi 
một enzym kết hợp với một cơ chất của nó. 

Nhìn chung, kháng nguyên là những chất lạ có bản chất protein hay 
bolysacearit có trên bể mặt của các vi khuẩn gây bệnh. Kháng nguyên kích 
thích sự sẵn sinh ra kháng thể của nó và sau đó sự kết hợp giữa kháng 
nguyên và kháng thể đặc hiệu, cuối cùng sẽ dẫn đến sự phá hủy vi khuẩn. 
Một loại tế bào limpho chỉ có thể sản xuất ra một loại kháng thể. Do đó, để 
bảo vệ cơ thể chống lại tất cả các dạng bệnh, cần phải có hàng nghìn dạng tế 
bào limpho khác nhau, mỗi dạng tế bào có thể nhận ra và phần ứng lại với 


151 


một loại kháng nguyên riêng biệt. Vậy thì tất cả các đạng tế bào khác nhau 
này được hình thành như thế nào thì hiện này vẫn còn là một điều bí ẩn. 

Khi một tế bào limpho T bị kích thích bởi kháng nguyên tương ứng, nó 
tăng trưởng to ra và sau đó phân chia rất nhanh để tạo ra một loạt các tế bào 
giống nhau về mặt di truyền gọi là một cion. Các tế bào trong con sản sinh ra 
kháng thể nhưng kháng thể vẫn còn dính trên bề mặt tế bào, không được giải 
phóng ra. Thay vào đó các tế bào T lúc bấy giờ được gọi là các fế bào T giết di 
chuyển đến khu vực tổn thương, ở đó chúng tấn công trực tiếp các vi khuẩn, 
giải phóng ra các chất hóa học giết chết các vi khuẩn gây bệnh. Các chất hóa 
học tương tự cũng thu hút thêm các tế bào limpho và các đại thực bào. 

Khi các tế bào B bị kích thích, chúng cũng tăng trưởng to ra và sinh sản để 
tạo ra các clon theo cách tương tự như các tế bào T, nhưng các tế bào của cion 
lại tiếp tục biệt hóa để tạo thành các tương bào, chúng ở lại trong mô limpho. 
Chúng có mạng lưới nội chất hạt rất phát triển và có khả năng sản sinh ra 
kháng thể với tốc độ khoảng 2.000 phân tử một giây đối với mỗi tế bào. Tốc độ 
sẵn xuất này được duy trì trong vài ngày, sau đó tương bào chết đi. Các kháng 
thể đi vào đòng máu và có rất nhiều tác dụng khác nhau từ phá hủy hay làm 
tan vi khuẩn tới cố định opsonin, trong đó các kháng thể gắn với bề mặt của 
một vi khuẩn làm cho nó mẫn cảm hơn với đại thực bào (hình 4.14). 


Các tế bào T 
(một dạng bị 
kích thích) 


Clon của những 
tế bào T giống 
hệt nhau 


Các tế bào T 
giết di chuyển 
đến vị trí 

tổn thương 


Các tế bào nhớ 
phản ứng lần thứ 
hai nhanh hơn 


Các tế bào B 
(một đạng bị 
kích thích} 


Clon của những 
tế bào B giống 
hệt nhau 


Các phân tử 
kháng thể giải 
phóng ta 


Các tế bào nhớ 
phản ứng lấn thứ 
hai nhanh hơn 


Hình 4.14. Sự kích thích và hình thành các clon tế bào T và B 


152 


Các tế bào nhớ của mỗi clon vẫn nằm trong mô limpho, do đó lần xuất 
hiện thứ hai của kháng nguyên cùng loại, sẽ tạo ra một phản ứng sinh 
kháng thể nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Đôi khi phản ứng đối với sự xuất 
hiện lại của kháng nguyên rất nguy hiểm, bởi vì nó tạo ra một phản ứng dị 
ứng, như trong trường hợp dị ứng thời tiết. . 

Sự có mặt của các kháng thể tuần hoàn trong máu và của các tế bào 
nhớ trong các mạch limpho tạo ra một sự bảo vệ kéo đài hay là sự miễn 
dịch chống lại bệnh tật. Miễn dịch như vậy hiện nay thường được tạo ra 
nhờ tiêm vacxin (vaecine), trong đó các vi khuẩn chết hay giảm độc lực, 
hoặc các kháng nguyên tỉnh khiết phân tách ra từ chúng, được tiêm vào 
trong cơ thể. Chúng kích thích các tế bào limpho tương ứng tương tự như 
các tác nhân gây bệnh còn sống. Người được tiêm vacxin bình thường 
không thể nào mắc được căn bệnh đó, và một điều nữa cũng rất quan 
trọng, đó là họ không thể truyền bệnh đó cho người khác. Do đó, các chiến 
dịch tiêm chủng hàng loạt có thể loại trừ hoàn toàn một căn bệnh. Bệnh 
ho gà hiện nay đã được loại trừ hoàn toàn bằng cách dùng vacxin và thế 
giới đang cố gắng loại trừ bệnh viêm não. Rất nhiều căn bệnh nguy hiểm, 
0í dự như lao và bạch câu đang được chế ngự một cách có hiệu quả trong 
dân chúng nhờ tiêm phòng vacxin. 

Dùng vacxin sẽ tạo ra một phản ứng gọi là miễn dịch chủ động, có 
nghĩa là cơ thể sản sinh ra kháng thể của chính bản thân mình chống lại 
một kháng nguyên nào đó. Một đạng khác của miễn dịch gọi là miễn địch 
thụ động, trong đó các kháng thể có sẵn đi vào dồng máu được lấy từ một cá 
thể khác. Điều này thường xảy ra một cách tự nhiên qua nhau thai từ người. 
mẹ đến người con và là một phương tiện bảo vệ quan trọng cho đứa trẻ 
trong những tháng đầu của cuộc sống. Miễn dịch thụ động cũng được tạo ra 
một cách chủ động bằng cách tiêm những kháng thể đặc hiệu chứa trong 
huyết thanh được lấy từ máu người, ngựa hoặc bò. Các kháng thể dưới dạng 
huyết thanh được dùng để điều trị cho những người bị những căn bệnh 
nặng, uý dụ như bệnh ngộ độc thịt, viêm gan virut và bệnh đại, tạo ra sự 
bảo vệ thường xuyên. Miễn địch thụ động chỉ tổn tại trong một thời gian 
ngắn bởi vì các kháng thể phân hủy chậm ở trong đồng máu và cơ thể không 
có gì để thay thế được. 


209NHHỌCCƠI. CA . 153 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


1, Cảm ứng động vật khác với cảm ứng thực vật như thế nào? 


2. Vẽ sơ đồ hệ thần kinh dạng lưới, dạng chuỗi hạch và dạng ống. Nêu đặc điểm tiến 
hóa của các dạng thần kinh này. 


3. Vẽ cung phản xạ gồm nơron cảm giác, nơron liên hợp và ndron vận động. 
4. Thế nào là điện thế hoạt động. Trình bày cơ chế điện của dẫn truyền xung động thần kinh. 
5, Trình bày dẫn truyền xung động qua xinap. 


6. Tại sao xung thần kinh dẫn truyền qua sợi có mielin lại nhanh gấp nhiều lần so với 
sợi không có mielin? 


7. Nêu sự khác nhau giữa 3 loại mô cơ: cơ xương, cơ tim và cơ vân. 
8. Trình bày cơ chế co cơ. 

9. Tại sao cơ bàn tay và cơ mặt co nhanh nhưng mau mệt? 

10. Liệt kê cá dạng tập tính ở động vật 

11. Liệt kê các nguyên nhân gây bệnh 

12. Trình bày các cơ chế đáp ứng bảo vệ cơ thể chống bệnh tật 


154 


PHẦN BA 
SINH TRƯỞNG VÀ PHáấT TRIỂN 


Chương 5 
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT 


Mục tiêu: 

~ Phân biệt được sinh trưởng và phát triển, mối quan hệ giữa chúng. 

— Trình bày được các giai đoạn phát triển ö thực vật. 

— Phân biệt được sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. 

— Liệt kê được các chất điều hoà sinh trưởng và phát triển ở thực vật 
cùng vai trò của chúng. 


~ Liệt kê được các nhân tố gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát 
triển của thực vật. 


5.1. KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 
5.1.1. Sinh trưởng 


Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng lên không thuận nghịch về 
kích thước, khối lượng của cơ thể làm cây lớn lên (ở cả mức phân tử, tế bào; 
mô và cơ quan). 


ð.1.2. Phát triển 
Phát triển của cơ thể thực vật là quá trình biến đổi tạo nên các tế bào, 


mô và cơ quan khác nhau như rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt... 


5.1.3. Mốt liên quan giữa sinh trưởng uà phát triển 

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật có liên quan mật thiết với nhau, 
liên tiếp xen kẽ nhau và liên quan tới môi trường sống. Sự biến đổi về số 
lượng của sinh trưởng ở mức độ phân tử, tế bào dẫn đến sự phát triển rễ, 
thân, lá; sự biến đổi về số lượng rễ, thân, lá đẫn đến phát triển hoa, quả, 
hạt. Người ta còn phân biệt pha sinh trưởng, phát triển sinh dưỡng và pha 
sinh trưởng, phát triển sinh sản mà mốc là sự ra hoa. Mỗi cơ quan, bộ phận 
của cây có thể sinh trưởng nhanh và phát triển chậm hoặc ngược lại, tùy 
điều kiện. Vý đự phân bón tốt, tưới nước nhiều cây sẽ sinh trưởng kéo dài 


155 


làm chậm phát triển. Ngược lại, nếu thiếu phân bón, bị khô hạn cây sẽ sinh 
trưởng thời gian ngắn và phát triển nhanh, 


š.1.4. Chu bỳ sinh trưởng uà phát triển 

Chu kỹ sinh trưởng và phát triển của cây (vòng đời) là thời gian kể từ 
khi hạt nẵy mắm cho tới khi tạo hạt mới. lo) thực vật có hạt một năm, chu 
kỳ sinh trưởng và phát triển có sự kế tiếp các giai đoạn: hạt hình thành 
phôi và nảy mầm, hình thành rễ, thân, lá, ra hoa, tạo quả và hạt. 


5.2. SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI Ở THỰC VẬT CÓ HOA 
ð.8.1. Đặc điểm phát triển phôi ở thực uật 


Quá trình phát triển phôi ở thực vật cũng như ở động vật là quá trình 
gồm nhiều giai đoạn qua đó hợp tử nguyên phân nhiều lần tạo nên khối mồ 
đa bào, đồng thời với quá trình biệt hóa tế bào để tạo nên các mô khác nhau 
là mầm của các cơ quan của cơ thể tương lai. Tuy vậy, đối với phát triển phôi 
ở thực vật có nhiều đặc điểm khác biệt với phát triển phôi ở động vật. Đối với 
thực vật không xảy ra sự di chuyển tế bào để tạo nên các mô và cơ quan; có sự 
tương quan rất sớm giữa tế bào phôi với nội nhũ và môi trường sống tạo điều 
kiện cho phôi phát triển trước khi hình thành các cơ quan tự dưỡng (á, rễ); 
sự tạo thành trục đỉnh - nền, hướng cho sự phát triển của thân, rễ, sự phát 
triển và biệt hóa theo hướng phóng xạ để tạo nên 3 hệ thống mô phân hóa 
khác nhau là mô phân sinh rễ, mô phần sinh thân và mô lá mẫm. 


5.9.9. Các giai đoạn phát triển phôi ở thực uật (hình 5.1) 
Đối với thực vật có hạt, quá trình 

phát triển phôi diễn ra trong cơ thể Nôi nhữ 

mẹ, tương đối giống nhau, bao gẫm 3 › u 


Nhãn nồi nhữ 


giai đoạn tùy theo hình đạng của phôi 
được tạo thành do sự phân bào và biệt 
hóa tế bào. 

œ) Giai đoạn phôi hình cầu 

Hợp tử phân đôi cho ra hai tế bào 
xếp theo trục trên dưới (trục đỉnh - 
nền). Tế bào ở trên được gọi là tế bào 
đỉnh, tế bào ở đưới được gọi là tế bào 
nền. Sự phân bào lần hai và các lần 
tiếp theo, tế bào đỉnh tạo nên khối Lá mầm 
phôi đa bảo hình cầu, tế bào nền tạo 
nên đây treo. Phôi và đây treo xếp Hinh 5.1, Sự phát triển phôi của 
theo hướng trục đỉnh - nền (hình 5.1). thực vật hạt kín 


@ 


th h 
Đỉnh chói 


156 


Trong khối phôi hình cầu đã phân hóa 3 dạng mô khác nhau: mô tiền biểu 
bì xếp ở mặt ngoài, mô phân sinh nền và mô tiển cambium xếp ở trong. Từ 3 
hệ thống mô này sẽ phát triển"cho ra các mô biệt hóa của cây về sau: Mô 
tiền biểu bì (mô nguyên bì) sẽ cho ra mô biểu bì ở ngoài có chức năng che 
chở bảo vệ; từ mô phân sinh nền sẽ cho ra mô nền (vỏ và trụ); từ mô tiển 
cambium (mô trước phát sinh) sẽ cho ra các mô dẫn (xylem và phloem). 
Khối phôi cầu được nâng đỡ bởi dây treo. Nhiều thực nghiệm đã chứng 
minh rằng, các tế bào phôi cầu đã phát tín hiệu ức chế tiểm năng phát triển 
thành tế bào phôi của các tế bào dây treo. Ngoài ra đã có nhiều dẫn liệu 
chứng minh rằng, các nhân tế đến từ nội nhũ và bào tử thể (yếu tố mẹ) đều 
gây tác động lên sự phát triển phôi ở thực vật, 

b) Giai đoạn phôi hình tìm 

Sự phát triển tiếp tục theo hướng đỉnh - nền và phóng xạ, các tế bào 
của phôi tiếp tục phân hóa cho ra các mô của lá mầm, mô phân sinh chổi 
thân, mô phân sinh rễ và tiền cambium. Đặc biệt là một số mô nguyên bì 
phát triển tạo nên lá mầm (ở thực vật một lá mầm chỉ phát triển 1 lá mầm, 
còn ở thực vật hai lá mầm sẽ phát triển 2 lá mầm) làm cho phôi có dạng 
hình tim. 

©) Giai đoạn phôi hình ngự lôi (torpedo). 

Các mô phân sinh chổi thân, mô phân sinh rễ tiếp tục phát triển, đặc 
biệt mô lá mầm phát triển mạnh, đứng thẳng trên khối phôi tạo nên phôi 
dạng ngư lôi, trong đó mô phân sinh chổi thân sẽ cho ra mô phân sinh đỉnh 
chổi, từ đây sẽ cho ra các mô của thân, cành, lá và hoa; mô phân sinh rễ sẽ 
cho ra mô phân sinh đỉnh rễ, từ đây phân hóa thành các mô của rễ. Song 
song với sự phát triển phôi, hạt được hình thành và đi vào trạng thái ngủ 
của hạt. Đối với đa số thực vật, giai đoạn trước khi hạt nảy mầm, chất đinh 
dưỡng cung cấp cho phôi phát triển thường là từ nội nhũ. Các mô lá mầm có 
vai trò cung cấp chất dinh dưỡng cho giai đoạn hạt nảy mầm. 


5.3. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN HẬU PHÔI Ở'THỰC VẬT 


Sự phát triển hậu phôi ở thực vật bắt đầu bằng hiện tượng nảy mầm 
của hạt. 


5.3.1. Sự nảy mầm của hạt 


Đậu tây (Phaseolus 0uigoris) thuộc nhóm cây Hai lá mầm. N gâm hạt 
trong nước 24 giờ, tách vỏ và ta có thể quan sát phôi. Phôi có cấu trúc đơn 
giản gồm một trục mang hai lé mầm lớn. Hình 5.3 mô tả phôi cùng hai lá 
mầm đã tách ra. Các phần trên và dưới trục nối với lá mầm là trụ trên lá 


157 


mầm (epicotyl) và trụ dưới lá mâm (hypocotyl). Đỉnh của trụ trên lá mầm 
gọi là chổi mầm. Chỗi mâm sinh trưởng rồi biến thành chổi cây, còn đỉnh 
của trụ dưới lá mầm thành rễ mầm, từ đó tạo ra rễ cây. 

Phần lớn các hạt, kể cả hạt đậu, khi đã trưởng thành sẽ đi vào trạng 
thái nghỉ, không thể nảy mầm dù rằng điểu kiện bên ngoài là thuận lợi. 
Trạng thái ngủ nghỉ bị phá vỡ khi cho hạt trải qua điều kiện lạnh, khô một 
phần, hoặc do nhiều biến đổi môi trường khác và về sau hạt đi vào trạng 
thái nảy mầm. Có ba điều kiện cơ bản cần cho sự nảy mầm là sự cung cấp 
đây đủ nước, oxy 0à nhiệt độ thích hợp. 

Ở giai đoạn đầu của quá trình nảy mầm, hạt đậu hấp thụ hay thấm 
đẫm lượng nước lớn, trương lên gấp hơn hai lần kích thước ban đầu. Nhờ 
đó tạo điều kiện thích hợp để thuỷ phân các chất dự trữ bởi enzym. Ví dụ 
enzym amilaza phân giải tỉnh bột. Nước được hấp thụ chủ yếu nhờ nhiều 
phân tử có mặt trong hạt, đặc biệt là các phân tử xenluloz có một lực hút 
tĩnh điện mạnh đối với phân tử phân cực như nước. Đó là lực vật }ý xuất 
hiện nhờ ngâm nước, là bằng chứng sống động từ thực tế khai thác các 
khối đá khổng lễ để xây dựng Kim Tự Tháp nổi tiếng của người Ai Cập cổ 
đại. Nhờ đóng các nêm bằng gỗ (gồm hầu như là xenluloz) vào các khe 
nứt ở đá, rồi ngâm nước làm nêm trương lên và đá tách vỡ thành từng 
khối lớn. 

Giai đoạn kết thúc nảy mầm của hạt thể hiện ở các hiện tượng: Phôi 
trương lên làm nứt vỡ vẻ hạt, rễ mầm nhú ra và sinh trưởng để tạo nên cấu 
trục gọi là rễ sơ cấp (rễ trụ). Phần lớn bề mặt của rễ cái mọc ra vô số lông rễ, 
nhờ đó làm tăng đáng kể bề mặt hấp thụ của hệ rễ khi tiếp xúc với đất: Về 
sau từ rễ cái phân nhánh thành nhiều rễ bên hay còn gọi là rễ ¿kứ cấp, và cô 
thể dẫn đến sự phân nhánh tiếp theo tạo thành cấu trúc hoàn chỉnh của rễ. 
Rễ có chức năng vừa đính giữ cây non vào đất, vừa hấp thụ nước và chất 
khoáng cho cây. Trụ trên lá mầm kéo dài và sinh trưởng hướng lên với chóp 
chổi mầm uốn cong, có tác dụng phá vỡ bề mặt đất để trồi lên, nhờ đó bảo vệ 
chóp chổi mầm rất mỏng manh không bị đứt gãy. 

Đối với một số hạt như đậu tây, trong quá trình nảy mầm, lá mầm 
được mang lên trên mặt đất và biến thành lá quang hợp đầu tiên. Đó là 
kiểu nảy mềm trên mặt đốt (hình 5.9). Đối với một số hạt khác, khi chổi 
phát triển hướng lên thì lá mầm vẫn lưu lại trong đất, đó là kiểu nảy mâm 
dưới mặt đất (uí dụ hạt ngô). Sự nảy mâm kết thúc khi cây non, nhờ 
quang hợp có thể sống độc lập và có khả năng tạo ra mọợi chất dinh dưỡng 
riêng cho mình. 


158 


Vỏ hạt 


Trụ dưới lả mầm 


Chối mầm 
Lá mắm 


Lá non 


Tru dườỡi 
lá mầm 


_Trụ dưới Ï LIỂ, VỆ 
RE SS0E.ệh mắm 4 


Hình 5.2. Kiểu nảy mầm trên mặt đất của cây đậu tây 


5.3.3. Sinh trưởng sơ cấp uà sinh trưởng thứ cấp 


a) Sinh trưởng sơ cấp 


Sính trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng của mô phân sinh làm cho 
cây lớn và cao lên. Đổi với đa số cây một năm, thân eó kích thước bé, sống 


một năm thì sinh trưởng sơ cấp là 
chủ yếu. Đối với cây lâu năm sinh 
trưởng sơ cấp thường có ở các bộ 
phận non. Sinh trưởng sơ cấp tạo 
nên cäc mô sơ cấp của cây. 

— Mô phân sinh và sự phân 
hóa: 

Không giống-như động vật, 
khi trong mọi bộ phận cơ thể có 
thể tạo tế bào mới để sinh 
trưởng và thay thế, ở thực vật 
có các vùng chuyên hóa riêng 
gọi là mô phân sinh. Đó là vùng 
tạo tế bào mới cho cơ thể thực 
vật. Mô phân sinh quan trọng 
nhất là mô phân sinh ngọn nằm 
gần đỉnh tận cùng của chổi, rễ 
và ở đỉnh của các cành bên. 

Hình 5.3 cho thấy các cấu 
trúc ở đỉnh chổi cây Hai lá mầm 


Mô sinh ngọn 


Lớp nguyên bị 
Mô phân sinh cơ bản 
Mô trước phát sinh 


] M& 


Lồng 


Mấu 


Hình 5.3. Đỉnh chối của cây Hai lá mắm với 
mồ phần sinh ngọn và mô phân sinh sơ cấp 


159 


như đậu răng ngựa. Có thể thấy, các tế bào của mô phân sinh ngọn gọi là £ế 
bào khởi sinh là những tế bào tương đối nhỏ. Tiêu biểu là chúng có nhân lớn 
và thiếu không bào chứa địch bào. Tế bào khởi sinh phân chia mạnh mẽ để 
tạo ba mô phân sinh sơ cấp riêng biệt là lớp nguyên bì, mô phân sinh cơ bản 
và mô trước phát sinh. Về sau, các vùng này biến thành các mô sơ cấp của 
cây.Từ mô phân sinh ngọn sẽ phân hóa cho ra ba loại mô sơ cấp và các loại 
mô chuyên hóa của thân theo sơ đồ hình 5.4). 


Mô phân sinh Các mô sơ cấp Các tế bào 
SƠ cấp của thân chuyên hóa 


Tế bào bảo vệ Tế bảo lông 
Mô mềm Mô dày Mô cứng 
Mô phân sinh 


cơ bản 


Mô phân 
sinh ngọn 


Tủy và các tia tủy| 
Phloem sơ cấp 


Yếu tố ống rây, các tế bào kèm 
Xylem sơ cấp Quần bào, yếu tố mạch xylem 
Tầng phát sinh Phioem và Xylem thứ cấp 


Hình 5.4. Nguồn gốc của các mô sơ cấp và các tế bảo chuyên hóa trong thân 


Mô trước 
phát sinh 


Mô phân sinh ngọn cũng biến thành các lá non, chúng tăng trưởng, 
bao bọc và bảo vệ đỉnh chổi, tạo nên chổi ngọn. Các chỗi tương tự cũng phát 
triển trong các góc hay nóch lá giữa các cành lá hay thân chính. Đó là các 
chổi nách, biểu thị cho mô phân sinh phụ trợ (additional meristem). Mô _ 
phân sinh này có thể (hoặc không) sinh trưởng để biến thành các cành bên. 
Các cành này bắt nguồn từ các tầng ngoài của thân và do đó gọi là cành 
ngoại sinh. Mấu là bất kỳ một phần nào mà ở đó tạo ra chổi nách, trong khi 
đó lóng là phần thân thẳng đứng nằm xen vào giữa các mấu. 

— Sự kéo dài tế bào và phân hóa tế bào: 

Sự phát triển của tế bào trưởng thành xảy ra theo ba giai đoạn. Giai 
đoạn đầu là sự phân chia nguyên phôn của tế bào xây ra trong mô phân 
sinh ngọn. Tiếp theo là £hời kỳ béo dài tế bào, khi các tế bào vừa được hình 
thành trương lên và dài ra. Pha phân hóa xảy ra khi mỗi tế bào phát triển 
thành đạng chuyên hóa cuối cùng. Hình 5.5 có thể thấy một số biến đổi xảy 
ra trong pha kéo đài tế bào. Do hấp thụ thẩm thấu nước mà tế bào trương 
lên, thường làm tế bào kéo dài nhiều hơn, về sau các không bào nhỏ xuất 
hiện trong tế bào chất đặc sẽ dung hợp để tạo không bào đơn lớn chứa dịch 
bào - nét đặc trưng của tế bào trưởng thành. Sự giãn nở tế bào xảy ra ngay 


160 


dưới đỉnh chổi, hoặc đỉnh rã đang sinh trưởng làm cho các vùng này biến 

thành vùng sinh trưởng cực đại. Nhiều nghiên cứu cho thấy các chất điều 

hòa sinh trưởng, đặc biệt là auxin tham gia vào sự kéo đài và giãn tế bào. 
Sự phân hóa chủ yếu có 


liên quan với quá trình sinh Bằng ếch 
trưởng của thành tế bào. Mặc Nhân 

dù là phần không sống, nhưng : 
thành xenluloz của tế bào là 

tính chất đặc trưng nhất và là J Không bào 


nét tiêu biểu đễ thấy của tế bào đang phát triển 
thực vật. Sự tổng hợp xenluloz 
xảy ra ở gần màng sinh chất, 
rổi xenluloz lắng đọng ở bên 
ngoài màng dưới dạng một 
mạng lưới gồm vô số sợi con. 
Trong phẩn nền giữa các sợi 
con là pectin và glicoprotein 
được lắng đọng lại. Các chất 
này được ấn vào thành nhờ các 
túi tiết từ phức hệ Golgi của tế 
bào thực vật. Giữa thành của HN Ai 
hai tế bào lân cận là một tầng Hình 5.5, Những biến đối trong pha kéo 
mỏng gồm chất pectin kết dính SA H báo 

gọi là phiến giữa nhằm liên kết 

tế bào với nhau. Phiến giữa được hình thành đầu tiên trong quá trình phân 
chia của tế bào phân sinh khi các túi tiết từ phức hệ Golgi đi đến thành giữa 
hai tế bào và hợp lại. Để tách riêng các tế bào thực vật trong phòng thí nghiệm, 
người ta thường hoà tan phiến giữa bằng cách cho tiêu bản ngập trong axit - đó 
là quá trình ngâm mủn. 

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy bản chất của sự phân hóa tế bào theo 
nhiều hướng khác nhau tạo nên các tế bào soma khác nhau là sự hoạt hóa 
của các gen chức năng mà trước đây chúng không hoạt động. Các gen này 
chịu trách nhiệm tổng hợp các protein, các enzym, các polysaccarit, v.v... cÂn 
thiết cho sự phân hóa theo hướng xác định tùy theo giai đoạn và mối trường 
phát triển. Mặc dù các tế bào đang phát triển được giới hạn bằng thành tế 
bào và chúng được tách riêng nhờ phiến giữa nhưng chúng có hai nét đặc 
trưng sau đây làm chúng không bị tách biệt về mặt sinh lý. Thứ nhất, thành 
tế bào là xốp, có lỗ nên cho phép tế bào trao đổi tự do các chất hoà tan và thứ 
hai là có vùng liên thông ở thành tế bào cạnh nhau cho phép các sợi tế bào 
chất mỏng manh đi qua gọi là cầu nổi tế bào chất (plasmodesma). 


Dụng hợp các 
không bào 


Không bào 
trưng tâm lớn 


21.SINHHOCCƠTHỂA lối 


Hâu như mọi tế bào đểu có ¿hành sơ cấp lắng đọng trong quá trình 
phát triển từ các mô phân sinh. Trong quá trình phân hóa, một số tế bào 
tiết thêm tầng xenluloz vào phía trong thành sơ cấp để hình thành ¿hành 
thứ cấp. 

b) Sinh trưởng thứ cấp 


Sự hình thành thành thứ cấp thường xây ra trong các mô dẫn truyền, 
nước và mô nâng đữ nhưng không xảy ra trong các tế bào đang hoạt động 
trao đổi chất. Thường thì các vi sợi xenluloz lắng đọng thành ba lớp chồng 
lên nhau để tạo một mạng lưới nâng đỡ vững chấc. Pectin mềm, đễ uốn 
của chất nền trong cả thành sơ cấp và thứ cấp có thể được thay thế đần 
bằng lignin. Lignin có tác đụng làm thành tế bào thêm vững chắc, đồng 
thời cũng làm cho thành tế bào không thấm nước, khiến cho tế bào chất 
bên trong không thể thu nhận chất dinh dưỡng và bị chết, để lại xoang 
chứa đầy dịch bào. 

Một trong những đặc điểm của thực vật, nhất là thực vật lâu năm: 
không chỉ sự sinh trưởng sơ cấp của mô làm cho thân cây dài ra, mà còn có 
sự sinh trưởng thứ cấp, qua đó thân cây càng to ra từ năm này đến năm 
khác. Trong sự sinh trưởng thứ cấp sẽ tạo nên các mô thứ cấp của thân. Đối 
với cây một năm, sự sinh trưởng thứ cấp bị hạn chế; còn đối với cây lâu 
năm, đặc biệt là cây gỗ, thì sự sinh trưởng thứ cấp làm cho cây đạt kích 
thước lớn và tên tại được trong nhiều năm. Hình 5.6 nêu các giai đoạn phân 
hóa các mô thứ cấp của thân, đặc biệt là của mô xylem thứ cấp, phloem thứ 
cấp từ tầng phát sinh bó mạch tạo nên trụ cứng chắc của thân với các vòng 
gỗ hằng năm và mô thứ cấp của vỏ từ tầng phát sinh vỏ. 


Phioem sơ cấp Phloem thứ cấp 
Vùng phát sinh bó mạch 
Mô trước phát sinh Xylem thứ cấp 


Xylem sơ cấp 
Tia tuỷ 
Biểu bì 


'Tầng phát sinh gian bö mạch 
bắt đầu hình thành 


Tầng phát sinh bó mạch 
Xylem thứ cấp và gian bó mạch tạo trụ 
hoàn chỉnh 
Phloem thứ cấp. Xylem sơ cấp 
Đường kính thân Phloem sơ cấp 
tăng lên 


Hình 5.6. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp của thân cây 


162 2i .SNHHOCCƠTHÉB 


Kết quả của pha phân hóa, nhiều loại tế bào thực vật được hình thành 
và mỗi loại tế bào được chuyên hóa để thực hiện một chức năng riêng trong 
đời sống của cây. 


5.4. CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 
5.4.1. Hoocmon thực uật 


Các hoocmon thực vật là những phân tử bé. Sự vận chuyển của chúng 
từ tế bào này sang tế bào khác thường xuyên qua thành tế bào. Nói chung, 
hoocmon thực vật điểu hòa sự sinh trưởng và phát triển của cây thông qua 
sự tác động lên sự phân bào, sự kéo dài và biệt hóa tế bào. Một. số hoocmon 
có tác dụng điều hòa sự đáp ứng của cây đối với các kích thích môi trường 
một cách tức thời. Mỗi hoocmon có tính đa hiệu tùy thuộc vào kiểu tương 
tác của chúng, vào nêng độ và tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của cây 
(bảng 5.1). Cây thường sản xuất một lượng ít hooemon nhưng gây ảnh 
hưởng lớn bởi vì các tín hiệu hoocmon được khuếch đại bằng nhiều cách. 
Một số hoocmon có thể làm thay đổi hoạt tính của gen bằng cách gây ảnh 
hưởng lên hoạt tính của enzym, hoặc thay đổi hoạt tính của màng. Bất cứ 
tác động nào nêu trên đều có thể gây ảnh hưởng lên sự trao đổi chất và phát 
triển của tế bào khi đáp ứng với một số ít phân tử hoocmon. Con đường 
truyền đạt thông tin đã khuếch đại tín hiệu hooemon và tạo mối liên lạc 
giữa hoocmon đó với các đáp ứng của tế bào. 


Bảng 5. Một số hoocmon thực vật chính và vai trò của chúng 


Hoocmon 


Vị trí sản sinh và phát hiện Vai trò chính 
Auxin (lAA) Phôi của hạt, mô phân sinh của | Kích thích kéo dài thân (với nồng 
chổi đỉnh, lá non độ thấp), sinh trưởng của rễ; biệt 
hóa tế bào, phân cành; điểu 
chỉnh sự phát triển quả; tăng ưu 
thế đỉnh; có chức năng trong 
hướng quang và hướng đất; phân 
hóa xylem; làm chậm sự rụng lá 
Cytokinin Tổng hợp trong rễ và vận chuyển Ảnh hưởng lên Sự phát triển và 
đến các phần khác phân hóa của rễ; kích thích phân 
bảo và sinh trưởng; kích thích nảy 
mầm; ngăn cản thoái hóa 
Giberelin Mô phân sinh của chổi đỉnh và | Kích thích sự nảy mầm của hạt và 


rễ, lá non, phôi chổi; kéo dài thân và sinh trưởng 
của lá, kích thích ra hoa và tạo 
quả; ảnh hưởng lên sự sinh 
trưởng và phân hóa của rễ 


163 


Ức chế sự sinh trưởng rễ; làm 
chậm sự rụng lá; kích thích sự 
phân hóa xylem 


Brassinosteroid | Hạt, quả, thân, cành, lá và chổi 


hoa 


Axit abscisic Lá, thân, rễ, quả xanh Ức chế sinh trưởng; đóng khí 
khổng khi bị stress nước; kích 
thích sự ngủ của hạt 

Etilen Mô quả chín, mắt thân, lá già và | Kích thích sự chín của quả; đối 


hoa lập với một số tác động của 
auxin, kích thích hoặc ức chế sự 
| sinh trưởng và phát triển của rễ, 
lá và hoa (tùy loài) 


5.4.2. Các loại hoocmon thực uật tả 0a trò của chúng 

g) Auxin (AIA) 

— Có 3 dạng auxin chính: auxin a, auxin b, và heteroauxin. 

Tất cả thực vật bậc cao, thực vật bậc thấp và một số vi khuẩn đều có 
AIA. Cây dứa có hàm lượng auxin cao: 6mg/1kg tươi. Auxin được tổng hợp - 
trước hết ở mô phân sinh, ở lá và lá mầm. Mô dự trữ của hạt và hạt phấn có 
rất nhiều auxin. Đặc biệt auxin có rất nhiều ở bao lá mầm cây hoà thảo. Từ 
10.000 bao lá mầm của lúa tiểu mạch có thể chiết xuất 1mg auxin. 

AIA được tổng hợp chủ yếu ở đỉnh chổi ngọn và từ đó vận chuyển xuống 
dưới tốc độ 5 - 15mm/giờ. Sự vận chuyển có tính phân cực nghiêm ngặt, tức 
là vận chuyển hướng gốc. Chính vì vậy mà càng xa ngọn hàm lượng auxin 
càng giảm đần tạo nên một gradien nêng độ giảm dần từ đỉnh ngọn xuống 
gốc cây. Các lá non, phôi hạt, tượng tầng cũng có tính chất tương tự. Sự 
tổng hợp auxin từ triptophan diễn ra thường xuyên và được xúc tác bởi - 
hàng loạt enzym. 

— Sự phân giải auxin cũng là quá trình quan trọng để điều chỉnh lượng 
auxin có trong cây. Sau khi tác động sinh trưởng, auxin có thể bị phân giải 
thành dạng không có hoạt tính, hay trong trường hợp dư thừa hàm lượng 
auxin cao có thể phân giải (đo AIA oxydaza) biến đổi thành metilen oxyt 
không có hoạt tính. Quá trình này điễn ra rất mạnh, đặc biệt ở rễ. Auxin có 
thể mất hoạt tính đo quá trình quang oxy hóa. 

Trong cây, auxin có thể ở đạng tự do khi hoạt động, hoặc ở dạng liên 
kết khi không hoạt động. AIA lên kết trong cây chủ yếu với gluxit (tạo nên 
indolaxetil-inositoÙ hoặc liên kết với axit amin (ý đụ như AIA - aspartat, 
AIA - glyxin; AIA - alanin). Vai trò của AIA liên kết là dự trữ để làm giàu 
lượng ATA trong cây, tránh tác dụng của AIA oxydaza, tham gia một phần 
vào đạng vận chuyển. 


— Cơ chế tác động của auxin: Tính chất tác động đối lập của auxin là 


164 


phụ thuộc vào nêng độ. Nếu nông độ quá ngưỡng thì nó có tác dụng ức chế 
sinh trưởng. Giải thích hiện tượng này là do sự liên kết giữa auxin với một 
hệ thống enzym (hay một chất nhận nào đó). Nhiều phân tử auxin liên kết 
lên một chất nhận, có sự cạnh tranh với các điểm tiếp cận, đo đó các phân 
tử auxin tự ức chế tác động kích thích của nhau, : 

Đổi với các bộ phận của cây cũng như các giai đoạn phát triển của cây, 
việc thử nghiệm để tìm nồng độ tối thích cho hoạt tính của auxin có ý nghĩa 
quan trọng trong thực tiễn sản xuất, 

Cơ chế tác dụng của auxin rất phức tạp, cần phải tìm hiểu kỹ để có thể 
ứng dụng có kết quả trong công nghệ sinh học cây trồng: auxin có ảnh 
hưởng to lớn đến các tính chất vật lý như ngưỡng nhiệt ngưng tụ, độ nhót 
của protein, thúc đẩy tốc độ hút nước và chất khoáng. Auxin có tác động rõ 
rệt đổi với quá trình hô hấp và trao đổi năng lượng (xử lý auxin với nồng độ 
từ ö - 10M, sau 15 - 30 phút hàm lượng ATP trong thân tăng lên gấp 2 
lần). Auxin cồn có ảnh hưởng đến trao đổi axit nueleie, Auxin có tác dụng 
nhiều mặt lên quá trình sinh trưởng của tế bào, hoạt động của tầng phát 
sinh, sự hình thành rễ, hiện tượng ưu thế ngọn, tính hướng của cơ quan, sự 
ra hoa, tạo quả và hình thành quả không hạt, 

+ Tác động sinh lý của auxin kích thích sự trương giãn của tế bào, đặc 
biệt theo chiều ngang, làm tế bào lớn lên: AIA gây ra sự giảm độ pH trong 
thành tế bào, hoạt hóa enzym phân giải các polysaccarit, làm cho liên kết 
giữa các sợi xenluloz lỏng lẻo và làm cho thành tế bào giãn ra dưới tác dụng 
ấp suất thẩm thấu của không bào trung tâm. 

Ngoài ra auxin cũng kích thích sự tổng hợp các hợp phần cấu trúc, 
thành tế bào (xenluloz, peetin, hemixenluloz,..). 

Sinh trưởng của tế bào và mô được kích thích trong điểu kiện pH thấp 
(pH =8), ta gọi đó là hiện tượng “sinh trưởng axit”. Chính ion H* đã hoạt 
hóa enzym phân giải các cầu nối ngang polysaccarit giữa các sợi xenluloz 
vớt nhau làm cho các sợi xenluloz tách rời nhau và dễ trượt lên nhau. Dưới 
ảnh hưởng của sức trương tế bào do không bào hút nước vào mà các sợi 
xenluloz đã mất liên kết, trượt lên nhau làm cho thành tế bào giãn ra, Vai 
trò auxin là gây nên sự giảm pH của thành tế bào bằng cách hoạt hóa bơm 
proton (H*) nằm trên màng sinh chất; khi có ATA, bơm proton chuyển H' từ 
trong tế bào vào thành tế bào (độ pH từ 6 - 7 giảm xuống 4), 

Để tế bào sinh trưởng được thì Song song với sự giãn thành tế bào còn 
xây ra sự tổng hợp mới các cấu trúc tế bào, Người ta cho rằng chính auxin 
có vai trò hoạt hóa gen để tổng hợp nên các enzym cần thiết cho sự tổng hợp 
các hợp phần đó. 


165 


+ Auxin có tác động đến tính hướng động (hướng quang và hướng đất) 

Bằng sử dụng nguyên tử đánh dấu đã cho biết AIA được phân bố nhiều 
hơn ở phần khuất ánh sáng cũng như phần dưới của cơ quan nằm ngang, gây 
nên sự sinh trưởng không đều ở hai phía của cơ quan. Có 2 nguyên nhân: 

e Khi bị kích thích, sự vận chuyển phân cực của auxin bị ức chế. 

e Có sự tồn tại một điện thế trong cơ quan đó: auxin trong cây thường 
bị ion hóa, do đó sự phân bố điện đương nhiều hơn. 

+ Auxin gây hiện tượng ưu thế ngọn: 

Hiện tượng ưu thế ngọn là hiện tượng phổ biến trong cây. Khi chổi 
ngọn và rễ chính sinh trưởng sẽ ức chế sinh trưởng của chổi bên và rễ phụ 
và ngược lại. Đó là do lượng ATIA được hình thành trên ngọn cao hơn và được 
vận chuyển xuống đưới. Trên con đường đi xuống, nó đã ức chế sinh trưởng 
chổi bên. Nếu cắt đỉnh ngọn tức là làm giảm hàm lượng auxin nội sinh sẽ 
kích thích chổi bên sinh trưởng. Tác dụng của xytokinin ngược lại làm yếu 
ưu thế ngọn) kích thích chổi bên sinh trưởng. Do đó mức độ của ưu thế ngọn 
phụ thuộc về tỷ lệ giữa auxin/xytokinin. Càng gần chổi ngọn, tỷ lệ này càng 
cao và ưu thế chổi ngọn càng mạnh mẽ. 

+ Auxin kích thích sự ra rễ: 

Tác động hình thành rễ, đặc biệt là rễ phụ, hiệu quả của auxin khá đặc 
trưng (giâm cành, chiết cành). Thường gồm 3 giai đoạn: 

e Phân hóa tế bào ở vùng tầng phát sinh. 

e Xuất hiện mầm rễ. 

e Mầm rễ phát triển thành rễ phụ, xuyên qua vỏ ra ngoài rễ. 

Sự phân hóa tế bào cần lượng auxin khá cao. Đó là lượng auxin nội sinh 
và auxin bổ sung từ bên ngoài. Kỹ thuật nuôi cấy mô và nhân giống vô tính 
cần thiết bổ sung auxin với một liểu lượng thích hợp nhằm kích thích sự 
đâm rễ (AIB và ANA ở nêng độ 4000 - 6000ppm ngâm 8 - ð giây; với nồng độ 
60 - 100ppm ngâm cành chiết khoảng 24 giờ). 

+ Auxin kích thích sự hình thành quả và tạo quả không hạt. 

Phôi hạt (phát triển từ hợp tử) là nơi tổng hợp auxin sẽ khuếch tán vào 
bầu nhuy và kích thích bầu nhuy lớn lên thành quả. Quả chỉ được hình thành 
khi có sự thụ tỉnh. Bổ sung thêm auxin cho hoa dùng 2,4D: 5 - 10ppm, ANA: 
20 - 30ppm, 4 CPA: 15ppm cho cà chua làm tăng hoặc thay thế lượng auxin 
nội sinh trong phôi do đó có thể không cần quá trình thụ phấn, thụ tỉnh mà 
bầu vẫn lớn lên và tạo thành quả. Đó là lý do để giải thích quả không qua thụ 
tỉnh và không có hạt. 

+ Auxin kích thích sự chuyển động của chất nguyên sinh, làm tăng sự 


166 


di chuyển chất nguyên sinh trong trao đổi chất, kích thích các quá trình 
sinh tổng hợp và ức chế sự phân giải hợp chất cacbon sẽ thúc đẩy các quá 
trình sinh lý (quang hợp, hô hấp, hấp thụ và vận chuyển nước, muối khoáng 
và chất hữu cơ trong cây). 7 

+ Auxin kìm hãm sự rụng lá, hoa, quả. Auxin ức chế sự hình thành 
tầng rời ở cuống lá, hoa, quả là nơi khá nhạy cảm với các chất ức chế sinh 
trưởng. Phun auxin lên lá, hoa, quả (phun œ ANA: 10ppm cho nho; 20ppm 
cho táo hay 2,4D 8 - 16ppm cho nụ hoa nho) sẽ tránh được Sự rụng sớm lá, 
hoa và quả non, tạo cho năng suất được ổn định và nâng cao. : 

b) Giberelin 

Giberelin là nhóm phytohooemon được phát hiện sau auxin khi nghiên 
cứu “bệnh lúa von” do nấm gây bệnh Gibberella fujikuroi, được Kurosawa 
(Nhật Bản) phân lập từ 1926 và Yabuta (1934). Axit giberelie ở lúa von có 
công thức hóa học CsH„O, gọi là Giberelin A; có hoạt tính mạnh nhất. 

Ngày nay đã có trên 50 loại giberelin GA¡, GÁ¿,... GA»; GA được tổng 
hợp trong phôi đang sinh trưởng, trong các cơ quan đang sinh trưởng đá 
non, rễ non, quả non), Từ 100,000 búp non cây hướng dương có thể thu 1mg 
GA¿. GA vận chuyển không phân cực như auxin. Tốc độ vận chuyển qua 
nhu mô đạt từ 5 - 20mm/giờ, tương đương với vận chuyển chất đồng hóa 
khác. Sự vận chuyển cần tiêu tốn năng lượng. Mạch libe là con đường vận 
chuyển chính của giberelin và auxin từ lá xuống. Trong tế bào thì lục lạp là 
bào quan tổng hợp GA mạnh nhất. 

GA được tổng hợp từ Beranyl - geraniol (20C) tới mevalônat, qua một số 
phần ứng mà chất trung gian quan trọng nhất là axit kaurenic, cơ sở của sự 
tổng hợp giberelin, với enzym và ATP, NADPH, là sản phẩm sẵn có trong 
lục lạp. ' 

GÀ trong cây cũng có dạng tự do và liên kết với gÌucoz và protein, Khác 
với auxin, GA khá bền vững và khả năng phân giải rất ít. 

~ Cơ chế tổng hợp và tác động của GA: 

GA được tổng hợp vào ngày thứ hai của sự nảy mầm ở phôi hạt. GA 
được giải thoát từ phôi, khuếch tần qua nội nhũ tới lớp aldron để kích thích 
sự hình thành và giải phóng enzym thuỷ phân trong alơron. Sau đó enzym 
được khuếch tần vào nội nhũ để thuỷ phân các chất đa phân tử thành đơn 
phân tử kích thích sự nảy mầm của phôi. Các tế bào alơron là tế bào sống 
không phân chia, có chức năng đặc trưng là hình thành và giải phóng các 
enzym tiêu hóa khối nội nhũ của hạt, 


GA cảm ứng hoạt hóa gen mã hóa cho enzym ơœ - amilaza và các enzym 


167 


thuỷ phân khác. Ngoài tác dụng hoạt hóa gen, GA còn kích thích các enzym 
xâm nhập vào nội nhũ. Chính nhờ tác dụng mở gen mà GA có vai trò quan 
trọng trong sự phân chia tế bào, sự kéo dài tế bào, sự phân hóa hoa (chất 
florigen là hooemon kích thích ra hoa là tập hợp giberelin và antezin). 

GA làm tế bào kéo dài, lớn lên - liên quan với cơ chế hoạt động của bơm 
proton và giãn nở của thành tế bào (như auxin). 

— Hiệu quả sinh lý của giberelin: 

Giberelin với nêng độ thích hợp (thường là 10°M/J) có tác dụng sinh lý 
nhiều mặt: Kích thích sự phân chia và kéo dài tế bào, kích thích ra hoa, tạo 
quả. Đặc biệt làm cây cao vóng lên rõ rệt. Tuy nhiên giberelin và auxin có 
hoạt tính khác nhau. Chẳng hạn GA không ảnh hưởng đến sự rụng lá, rụng 
quả, sự rũ xuống của cành bên, nhưng lại kích thích kéo dài thân và kích 
thích sự ra hoa. 

+ GA kích thích thân mọc cao, dài là hiệu quả sinh học rõ rệt nhất 
làm thân mọc cao, dài ra, các lóng (ở họ hoà thảo) vươn đài ra: phun GÀ 
10 - 100ppm, 3 lần 2 - 4 tuần/1 lần làm cho mía dài dóng ra, sản lượng 
đường tăng 20 - 30%). Đó là do GA có tác động lên tế bào theo chiều dọc, 
làm tăng nhanh sự sinh trưởng dinh dưỡng, tăng sinh khối của cây (với 
nêng độ 20 - 50ppm). Tăng hiệu suất xơ và chất lượng sợi ở cây đay, cây 
lanh; ở nho phun nồng độ 5 - 40ppm, tuỳ giống - năng suất tăng gấp 2 lần. 

+ GÀ có tác động rõ rệt đối với các đột biến lùn: Các đột biến lùn ở đậu, 
ngô... (có chiều cao chỉ bằng 20% chiều cao cây bình thường) là các đột biến 
đơn giản dẫn đến có khi thiếu một vài gen chịu trách nhiệm cho tổng hợp 
GA, do đó ở các đột biến này hàm lượng GA rất ít hay không có. Bổ sung 
lượng GA cần thiết làm cho cây phát triển có độ cao bình thường. Hiệu quả 
sinh lý này rất nhạy cảm, nên được dùng để xác định xem Màn GA có 
trong cây nhiều, ít, hay không có (biện pháp thử nghiệm). 

+ GA kích thích sự nảy mầm của hạt, củ và thân ngầm: 

©Ồ GA phá vỡ trạng thái ngủ nghỉ. Trong trường hợp này GA đã kích thích 
sự tổng hợp và hoạt tính amilaza và enzym thuỷ phân như proteaza, v.v... 

s GA đã phân giải tình bột thành đường, tạo nguyên liệu và năng lượng 
cho quá trình nảy mẫm. Thêm 1 - 3mg GA/1kg đại mạch làm cho hạt nảy 
mâm sớm hơn 1 - 2 ngày (đùng trong sản xuất bia). 

e Xử lý GA thúc đẩy enzym xenlulaza, hemixenlulaza phá vỡ trạng thái 
nghỉ, ngủ của hạt, củ, căn hành (dùng cho hạt đào, mận, mầm khoai tây): 
phun GA 2ppm kết hợp xông hơi có thể làm khoai tây sau thu hoạch đạt tỷ 
lệ nảy mầm lớn hơn 90% trong 5 - 7 ngày. 


+ GÀ kích thích ra hoa và tạo quả sớm, quả không hạt. Thuyết 


168 


hooemon ra hoa (florigen), có mặt giberelin GA kích thích sự ra hoa của cây 
đài ngày có thể ra hoa trong điều kiện ngày ngắn, làm tăng hiệu quả xuân 
hóa, biến cây 2 năm thành 1 năm. GA kết hợp với t” thấp (4 - 10°C) phá sự 
ngủ nghỉ, kích thích ra hoa sớm cho xà lất, su hào, cải lấy hạt. GA có tác 
động đến cơ quan giới tính: ức chế sự phát triển hoa cái và kích thích sự 
phát triển hoa đực. 

Trong sự sinh trưởng của quả, GA có vai trò như auxin, làm tăng kích 
thước quả, tạo quả không hạt (nho dùng GA; õ - 20ppm, táo: 400ppm). Hiệu 
quả rõ rệt khi phối hơp GA với auxin (ở táo dùng 250ppm GÁ¿ + 10ppm 
auxin). (Giberelin có tấc động làm cho tổng hợp auxin được tăng cường, hạn 
chế sự phân giải auxin). Phun 1 - 20ppm GA lên nụ hoa, quả non để phòng 
hoa, quả không rụng, 

+ GA tác động tới các quá trình trao đổi chất: như quang hợp, hô hấp 
trao đổi nitơ và photpho, trao đối axit nucleic, hoạt tính enzym œ - amilaza, 
proteaza, enzym thuỷ phân (đặc biệt là B - amilaza trong sản xuất bia, 
bánh kẹo). 

GA ảnh hưởng tới thành phần hóa học, số lượng và kích thước quả, hạt 
(xử lý GA làm tăng lượng đường trong quả nho). 

GA thúc đẩy sự sinh trưởng cây gỗ non và tạo thành cành mới. 

Trong công nghệ sinh học cây trồng, để cho tác động của GA lên sinh 
trưởng và phát triển của cây phát huy hết hiệu quả, ngoài việc sử dụng 
đúng liều lượng thích hợp thì cần cung cấp đây đủ chất dinh dưỡng cho cây. 

©) Xytobinin 

Là hooemon có tác động kích thích sự phân chia tế bào. Năm 1963 
Letham và Miller tách chiết được xytokinin đầu tiên ở hạt ngô và đặt tên là' 
Zeatin. Về sau xytokinin được phát hiện ở hầu hết các mô và cơ quan thực 
vật. Trong “sữa phôi” của phôi một số loài cây (dừa) chứa 1,8 - diphenylure 
thuộc xytokinin. Các cơ quan non (chổi, lá non, quả non), tầng phát sinh, 
mô sẹo, hạt và quả cũng chứa xytokinin, trong 10ml địch cây nho chứa 0,ð - 
1,0wÌ xytokinin. Đầu chóp rễ chính và rễ phụ. là trung tâm tổng hợp 
xytokinin, từ đó nó được vận chuyển lên phía trên theo mạch gỗ với dòng 
thoát hơi nước. Các chất xytokinin nhân tạo phun lên lá di chuyển khó 
khăn hơn vì không vận chuyển theo mô mềm, Tuy nhiên cũng có sự vận 
chuyển hướng gốc. Trong cây xytokinin ở đạng tự do hay liên kết và bị phân 
giải bởi cấc enzym. 

— Cấu trúc: Phần lớn xytokinin là dẫn xuất của adenin. 

Xytokinin mất hoạt tính do việc hình thành glueozit; iên kết 6 - amino 
bị tách ra, tiếp theo bằng phản ứng oxy hóa, hoặc chuyển hóa gốc adenin 


22 SNHHOCCƠTHỂ A 169 


gây nên sự mất hoạt tính. Sự thay thế ở vòng adenin làm biến đổi hoạt tính 
sinh học, nhưng có 200 dẫn xuất của ure như clorophenyl phenylure có hoạt 
tính mạnh như xytokinin. 

~ Cơ chế tác động. Xytokinin tác động kích thích quá trình phân chia tế 
bào, kích thích hình thành cơ quan mới, ngăn chặn sự hóa già của cây ở 
mức độ phân tử và tế bào. 

Xytokinin kiểm tra sự tổng hợp protein từ giai đoạn dịch mã, vì vậy khi 
thiếu xytokinin thì tế bào không phân chia được mặc dầu ADN có thể được 
tiếp tục tổng hợp nhưng quá trình tổng hợp protein không xây ra. 

Xytokinin ngăn chặn sự hóa già có liên quan đến khả năng ngăn chặn 
sự phân huỷ protein, axit nucleie và điệp lục. 

~ Hiệu quả sinh lý của xytokinin: : 

+ Các chức năng khác nhau ở mức độ tế bào: 

Xytokinin kích thích sự phân chia tế bào với sự hiện diện của auxin. Nó 
thúc đẩy sự lớn lên của tế bào nhưng khác auxin, nó thúc đẩy sự tổng hợp 
protein. 

+ Vai trò của xytokinin ở mức độ cơ thể: 

® Xytokinin kích thích sự tạo mới các chổi và loại bỏ kìm hãm sự ngủ 
của chổi, trong khi đó hạn chế sự phát triển của rễ. 

s Thúc đẩy sự phá thời kỳ ngủ của các hạt (rau diếp, thuốc lá, cỏ chĩa 
ba) và một số mầm (nho) làm cho sự nảy mầm được đễ dàng. 

« Xúc tiến sự phát triển các chùm hoa ở một số loài cây trong điều kiện 
quang chu kỳ không thuận lợi. 

e Xytokinin và ethrel, kích thích(ở nồng độ 50 - 7ö0ppm) sự hình thành 
hoa cái. : 

« Kích thích sự chuyển hóa các tiển lạp tš thành lục lạp, làm chậm sự 
phân huỷ điệp lục, làm chậm sự hóa già của lá. 

+ Xytokinin tác động tới sinh trưởng tế bào: 

Xytokinin cần thiết cho sự phân chia của tất cả tế bào thực vật 

se Các mô của cầy một lá mầm, tây hạt trần và các cây họ đương xỉ rất 


khó trồng nhưng cho thêm sữa đừa hay kinetin sẽ làm cho tế bào kéo dài, 
phát triển và tăng kích thước. 


s Tác động của xytokinin tới sự phân chia tế bào còn quan sát được ở vi 
khuẩn (Escherichia coli) và nguyên sinh động vật. 


« Tác động của xytokinin thấy rõ ở 2 giai đoạn phân chia tế bào: xytokinin 
làm tăng hàm lượng ADN và giai đoạn phân chia thành 2 tế bào mới. 


Xytokinin có thể làm tăng kích thước của tế bào. Ở rễ và thân, các 


170 


Z2SINHHOCCƠTHỂ B 


xytokinin kìm hãm sự kéo dài theo chiểu dọc nhưng kích thích sự mở rộng 
kích thước theo chiểu ngang và bể dày của cơ quan các loại cải củ. 

Xytokinin kích thích sự tổng hợp protein, tham dự vào ARN, bảo đảm 
cho sự gắn các axit amin vào chuỗi polypeptit. 

+ Xytokinin kích thích tạo thành cơ quan mới: 

Trên những đoạn thân cây thuốc lá trong môi trường nuôi cấy mô, hiệu 
quả ức chế của AIA 5.1075g/ml (hay 1,4.10-”M) đối với sự tạo chổi mới có thể 
được cân bằng nếu thêm adenin với nêng độ cao (7.5.10-5g/m]). Kích thích 
tạo thành rễ mới khi sử dụng liều lượng cân bằng giữa auxin và xytokinin 
(2.0°g/m] ATA và 2.10-3g/m] kinetin). Đối với sự tạo chổi mới thì tỷ lệ trên là 
đối với xytokinin và auxin. Người ta thấy một sự đối kháng giữa auxin là 
hoocmon tạo rễ và xytokinin là hooemon quy định tạo cành mới. Người ta 
xác định một tỷ lệ 10'°g/ml kinetin và 3.10°g/ml auxin cho một sự tạo cành 
mới (tỷ lệ 35 và 1 đối với 2 chất); nếu dùng adenin thì sử dụng tỷ lệ 1500 và 
1. Tác động của xytokinin đối với sự tạo rễ mới, nói chung là ức chế, trừ 
trường hợp sử dụng với nồng độ thấp thì có tác động dương tính một cách 
Bián tiếp qua sự phân bào và sự phân hóa tế bào. 

d) Các chất ức chế sinh trưởng (inhibitors) 

Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, hai nhân tố đối lập kích 
thích và kìm hãm đồng thời tác động bảo đảm tính cân bằng, điểu hoà sự 
trao đổi chất và các quá trình sinh lý ở thực vật diễn ra bình thường. Thuộc 
về các chất ức chế sự sinh trưởng có: axit absixic, etilen, các hợp chất phenol, 
các chất gây ức chế, chất diệt cỏ. 

— Axit absixic (AAB, ABA, còn được gọi là chất gây ngủ, hooemon của _ 
tai nạn): 

Năm 1953, Osborne tìm thấy chất làm rụng lá (absixin) sau đó do tác 
động làm ngủ, nghỉ các chổi nên đặt tên là chất gây ngủ (đormin). Năm 
1968, Addicott đặt tên là axit absixie. Nó được tách chiết từ cơ quan đang 
ngủ nghỉ hay sắp rụng ở nhiều thực vật bậc cao, dương xỉ, rêu, mộc tặc, lá 
và quả bông, ... Ề : 

+ Đặc điểm: 

AAB được sinh tổng hợp bắt nguồn từ nhiều phần tận cùng terpenoit 
của phân tử carotenoit, đặc biệt là violaxantin. Sinh tổng hợp AAB tiến 
hành một cách nhanh chóng khi cây và lá gặp nạn (hạn, úng, đói chất dinh 
đưỡng, bị bệnh hay bị tốn thương, v.v...). Sự tăng nhanh hàm lượng AAB có 
Hiên quan đến sự tạo mới AAB một phần là do sự chuyển đổi từ dạng liên 
kết thành đạng tự do. : 

Cơ chế của tác động AAB được giải thích là: trong lúc tế bào ở trạng 


171 


thái ngủ, nghỉ thì các hoạt động tổng hợp axit nueleic (ADN), protein và 
enzym bị ức chế. Khi xử lý GA (là chất đối kháng với AAB) hay xử lý bằng 
nhiệt độ thấp, làm cho lượng GA nội sinh tăng lên sẽ giảm tác động ức chế 
của AAB lên hệ thống đó, quá trình sinh trưởng và phát triển do đó mà 
được tiếp diễn. Tác động của AAB lên quá trình sinh trưởng là: 

s Làm biến đổi điện thế màng tế bào, điều tiết sự vận chuyển ion K? 
qua màng, liên quan đến sự đóng mở của khí khổng. Khí khổng đóng khi 
lượng AAB nhiều. 

s Ức chế sự tổng hợp ARN đo đó ức chế tổng hợp protein. Hiệu quả này 
ngược lại với hiệu quả hoạt hóa gen của GA và các hoocmon khắc. 

+ Vai trò sinh lý của axit abaixie: . 

AAB là một chất ức chế mạnh mẽ sinh trưởng, nhưng với nồng độ cao 
không gây độc cho cây. 

® Vai trò chủ yếu là kìm hãm sự sinh trưởng và phát triển. Đó là chất 
đối nghịch với GA, làm chậm sinh trưởng của cành, của các lóng làm chúng 
không dài lên được. 

AAB gây nên trạng thái ngủ của chổi (ở cây lá rụng, cây họ cam quýt, 
khoai tây, begonia), của hạt (rau điếp, hoà thảo, rau cần). 

AAB là một trong các chất kìm hãm thấm vào chóp rễ, tham gia vào các 
hoạt động hướng đất của rễ. 

Ở.-các cây ngày ngắn, lượng AAB cao là dấu hiệu gây nên sự ngủ của ` 
các phần vỏ hạt hay sự ngủ của chổi vào mùa thu, nó kích thích sự tạo củ 
cây ngày ngắn. 

« AAB làm lỗ khí đóng (với nổng độ 10M sau 3 phút xử lý). Trong 
trường hợp thiếu nước, chỉ sau vài phút mất nước, hàm lượng của AAB tăng 
lên một cách nhạy cảm, gấp đến 40 lần trị số ban đầu sau 4 giờ. Nếu lá lại 
có nước, lượng AAB hạ thấp xuống trị số khởi đầu. 

AAPB là hoocmon có vai trò điểu chỉnh sự đóng mở lỗ khí khổng, có liên 
quan tới sự vận động nhanh chóng của ion KỆt.: 

AAB hoạt hóa kênh K' làm mất K* nên sức trương nước của tế bào 
giảm, làm khí khổng đóng lại. 

s AAB được xem là hoocmon thích ứng với tai nạn, khi cây phải chống 
lại các điều kiện bất lợi như hạn hán, thời tiết xấu, lỗ khí đóng, rụng lá, cơ 
quan đi vào cuộc sống tiểm ẩn (ngủ, nghì). Ví dự: Cây phải biến đổi tăng 
nhanh hàm lượng AAB để thích ứng với điều kiện thiếu nước của môi 
trường đó (lỗ khí đóng lại, giảm sự thoát hơi nước). 

® AAB được xem là một phytohoocmon của sự hóa già. Mức độ hóa già 


172 


của cơ quan và của cây gắn liển với sự tằng hàm lượng AAB. Khi hình 
thành cơ quan sinh sản và cơ quan dự trữ cũng là giai đoạn tổng hợp và tích . 
luỹ AAB nhiều nhất và tốc độ hóa già cũng tăng theo. 

— EHilen (CH; = CHj); 

+ Tính chất: 

® Là một loại phytoheocmon ở dạng khí, có tác động kích thích sự chín 
của quả (hoocmon của sự chín), nó có trong tất cả các mô của cây với một số 
lượng nhỏ. Do tác dụng làm rụng lá, hoa nên etilen được xếp vào chất kìm 
hãm sinh trưởng. l 

Etilen có nhiều ở quả đang chuẩn bị chín, mô bị bệnh, mô đang hóa 
già,v.v... Metionin là chất tiền thân của etilen; ở quả xanh không có sự 
chuyển đổi này. 

Đối với C;H,, nềng độ 0,01 là có tác động sinh lý. Một nửa của tác động 
tối đa là 0,1ppm; nồng độ bão hoà 10ppm. Đối với propylen có táo động kìm 
hãm 100 lần kém thua (đối với thân đậu) và 600 lần kém thua (đối với lá 
chổi búp cà chua) so với etilen. 

® Sự sản sinh etilen trong thực vật diễn ra rất phổ biến: 


Ở quả táo, lê, đào, chuối, dưa hấu trong quá trình chín, một lượng lớn 
O;H, thoát ra, trừ cam quýt. Lượng thoát ra từ 0,001 - 0,5 mol/kgi/giờ nghĩa 
là chừng 0,03 - 16mg/kg/ngày. (1 lít CH; = CH; có khối lượng là 1,25g). Sự 
thoát etilen mạnh khi chín và sau đó giảm sút, ˆ 

Sự thoát etilen tăng theo nhiệt độ tới 20°C như hầu hết ở các hiện 
tượng sinh lý. Nó sút kém dân ở hạt nảy mầm (rau diếp, hạt hoà thảo) và ở 
hành tôi, ở hoa (hoa lan, hoa đâu tây) và ở lá già. : 

Auxin và 2,4D, axit naptalen axetic kích thích rõ rệt sự thải etilen. Các 
va chạm, cắt, gãy thúc đẩy và làm tăng nhanh sự sinh thoát etilen (các 
mảnh cắt khoai tây, chuối, dưa hấu) sự xếp chồng đưa hấu; va chạm và 
ngay cả khi không va chạm (cam, quýt). 

+ Vai trò sinh lý của etilen: Với nồng độ 0,01 - 10ppm trong không khí, 
các tác dụng sinh lý của etilen nhiều mặt. 

® Làm tăng nhanh quá trình chín ở quả. Các quả táo chín ương thúc 
đẩy sự chín của chuối khi để cạnh nhau. Muốn cho quả chín chậm (bảo 
quần có tính thương mại), tức hạn chế lượng C;H, thải ra bằng cách nhặt 
riêng các quả chín, hay hạ thấp nhiệt độ và giảm độ thoáng khi bảo quản. 

Đùng ethrel (sản sinh ra etilen) 500 - 5000ppm phun cho quả trước 
thu hoạch 4 tuần lễ sẽ làm cho quả chín đồng loạt trước 2 tuân, Dùng với 
nồng độ 500 - 1000ppm, ethrel kích thích chín của các loại quả. Muốn kích 
thích sự ra hoa, tạo quả trái vụ ngoài các auxin hay dùng (2,4D, œ ANA: 


173 


5 - 2ðppm) phun lên quả, còn dùng đất đèn (CaC;) thả trên nón dứa, khi 
gặp mưa đất đèn giải phóng C;H„ làm quả chín đồng loạt, ý nghĩa kinh tế 
khá cao, có thể tăng thêm vụ. Ethrel và B - hydroxyetilhydrazin là các sân 
phẩm dùng kích thích sự ra hoa trái vụ. Ethrel và xytokinin kích thích sự 
hình thành hoa cái. Với nỗng độ 50 - 250ppm phun trên bầu bí, hoa cái xuất 
hiện khá phổ biến. Lai ở F¡ giữa bầu bí phun GA (cho toàn hoa đực) với bầu 
bí chỉ mang hoa cái, cho các hạt lai tốt. _. 

® Làm rụng lá, quả do etilen: Etilen là hooemon chín nên gây rụng. Khi 
lá già hàm lượng etilen tăng cao, trong khi đó auxin (kìm hãm sự rụng lá) 
thì hạ thấp xuống. Etilen chỉ kìm hãm sự phân bào ở vùng có tầng rời, kích 
thích sự tổng hợp của enzym xenlulaza và pectinaza, làm tăng sự già của tế 
bào. Vì vậy sự rụng lá, quả lệ thuộc vào tỷ lệ auxin/etilen. Nếu tỷ lệ này 
thấp thì gây rụng; ngược lại tỷ lệ cao ngăn ngừa chống rụng. Muốn chống 
rụng phun thêm auxin cho hoa quả. 

« Ức chế pha kéo dài của tế bào (đặc biệt ở rễ): Sự phát triển của mầm 
khoai tây bị kìm hãm bởi etilen. Trong quá trình chín của quả (táo, lê) 
etilen sản sinh:ra sẽ làm chậm sự sinh trưởng của mầm các thân củ. 

, ® Trong nhiều trường hợp, etilen kích thích sự xuất hiện rễ phụ ở cành 
giâm (xử lý kết hợp auxin và etilen cho kết quả cao hơn xử lý riêng rẽ), ức 
chế sự phát triển chổi bên, tham dự vào sự vận chuyển phân cực của auxin, 
can dự vào tính hướng đất của cây: etilen làm chậm vận động quay về phía 
đất của cơ quan nằm ngang, kích thích sự sinh trưởng ở mặt trên của cơ 
quan đó. Ta gọi đó là “tính hướng đất kép” (cây đậu, chổi non: lá quay xuống 
phía dưới) dùng để xác định lượng etilen trong cây. : 

s® Etilen có tắc động đánh thức sự ngủ của một số hạt, kích thích sự ra 
hoa của cây ngày ngắn. 

Xác định vai trò sinh lý của etilen cho thấy: trong quá trình chín của 
quả, tính thấm của màng tế bào trong thịt quả thay đối dẫn đến sự giải 
thoát các enzym mới có liên quan đến hô hấp, biến đổi pH, độ mềm của 
thành tế bào, v.v... gây nên hiệu quả quan trọng kích thích sự tổng hợp của 
enzym, tham gia vào quá trình chín của quả (thay đổi sản phẩm, mùi, vị, 
v.v...). Về tác dụng tương hỗ giữa etilen và auxin, người ta cho rằng auxin 
đã kích thích sự hình thành etilen trong các bộ phận của cây. Auxin chỉ có 
vai trò kích thích khi ở nồng độ thấp, còn ở nồng độ cao nó lại gây ức chế. 
Auxin bản thân nó không gây ức chế trực tiếp mà tạo điều kiện cho etilen 
tổng hợp mạnh trong mô, để etilen gây ra hiệu quả ức chế sinh trưởng. 
Trong trường hợp etilen kích thích sự rụng lá, quả là do nó kích thích sự 
tổng hợp enzym xenlulaza phân huỷ thành tế bào. 


174 


e) Các phytocrom 

— Cấu trúc và đặc tính của phytoerom: 

Phytocrom là một cromoprotein có khối lượng phân tử 120.000 - 240.000 
đalton với một cấu trúc chất nhị tràng hợp (dimer). Hàm lượng trong cây 
thường rất thấp 101. 10-8 M, _ 

Có mặt ở thực vật có màu xanh (ở nấm không có). Trong cây nó có ở mô 
phân sinh đang ở thời kỳ sinh trưởng mạnh, cũng có ở thân và ở rễ. 

Ö cây Hai lá mầm (ý dự ở thân đậu non, phytocrom có ở chổi mâm và ở 
vùng uốn cong của trụ trên lá mầm. 

Ö cây Một lá mâm có ở gần chóp bao lá mầm của các cây úa vàng (lúa 
mỳ, đại mạch, ngô) ở đó hàm lượng cao hơn cả, hay ở các mắt của cuống lá. 

Phytocrom là một sắc tố - enzym của quang chu kỳ, tổn tại trong tối ở 
2 dạng Pạaa và P„ao. Hai đạng này có thể chuyển đổi cho nhau tùy điều kiện 
nhiệt độ và chiếu sáng. 

— Chức năng của phytocrom: 

Phytocrom có vai trò nhiều mặt tới sinh trưởng và ra hoa, sự nảy mầm, 
sự tổng hợp điệp lục và sắc tố, chuyển động của lá và lục lạp, các tiến triển 
của nhiều hoạt động sinh lý khác. 

+ Tác động lên sự ra hoa và sinh trưởng: 

* Sự ra hoa có liên quan với nhiều vai trò của hoạt tính nhanh nhạy 
của phytocrom và những biến đổi tính nhạy cảm của cây đối với ánh sáng 
theo thời gian. Nó kìm hãm sự tạo hoa của cây ngày ngắn. 

s Chức năng của phytoerom cồn thể hiên rõ rệt ở cây ngày đài hay cây 


ngày ngắn. 


Đối với cây ngày ngắn: Một sự chiếu sáng đỏ làm gián đoạn giai đoạn 
tối, sẽ kìm hãm sự ra hoa. Đó chính là Đz¿o chất kìm hãm, 
Đối với cây ngày dài: Đạao có tác động kích thích sự ra hoa vào thời gian 
. tối (nếu thời gian tối không quá dài) và thời gian sáng (nếu thời gian sáng 
không quá dài). { 

„ * Phytocrom có tác động đến sinh trưởng của thân: Quan sát rõ ở cây 
úa vàng. Cây xanh cần thiết thu nhận trong 24 giờ một thời gian sáng để 
thực hiện quang hợp (gọi là giai đoạn dinh dưỡng ánh sáng) và một thời 
gian tối. Như vậy là phytoerom có tác động vào thời gian sáng và cả thời 
gian tối. Bắt đầu thời gian tối, nếu chiếu lâu ánh sáng đỗ xa sẽ kích thích 
mạnh sự kéo dài các lóng. Nếu thiếu ánh sáng đỏ xa, cây sẽ úa vàng, thân 
kéo dài, lá bé, nghèo điệp lục. 


Ánh sáng đỏ (có tác dụng ngược với ánh sáng đỏ xa) kìm hãm sự sinh 


175 


trưởng phôi của hoà thảo, của trụ dưới lá mầm của mù tạc và À Tổng của 
cây mầm. 

Phytocrom kích thích sinh trưởng lá mầm và lá non cây hai lá mầm 
(nhưng kìm hãm lá cây một lá mâm). 

+ Tác động của phytoerom tới sự nảy mầm: 

Các hạt giống nhạy cảm với ánh sáng chịu sự kiểm soát của phytoerom. 
Sự chuyển hóa từ Pạ¿o —> P;ạo đã kích thích sự thức dậy của hạt nảy mầm. 
Nó đời hỏi một ít năng lượng và ít nước và có thể thực hiện trên hạt “khô”, 
tức là trước lúc hạt trương phông. 

e Một số hạt trung tính với ánh sáng (cà thế: dưa chuột, v.v...), nhiệt 
độ nâng cao (t° = 30°C) có thể gây nên nhu cầu về ánh sáng. Thêm một vài 
chất ức chế (như cumarin) hay ánh sáng đỏ xa sẽ kìm hãm sự nây mầm. 

e Những hạt bị ánh sáng kìm hãm sự nảy mâm, ánh sáng đỏ xa có thể 
làm cho hạt nảy mâm trong tối; ánh sáng đổ đã tác động sự hình thành 
mạnh mẽ ánh sáng đỏ xa gây nên sự ngủ thứ cấp. 

Tác động của ánh sáng đỏ xa có thể đo được, sau 1 giờ để hạt trong tối, 
đã làm cho tỷ lệ 80% hạt nảy mầm (nếu để 4 giờ trong tối). 

e Dung dịch giberelin 5, 10 hay 20ug/1 kích thích sự nảy mầm của các 
quả bế rau diếp, ngay cả trong tối, hiệu quả tỷ lệ với liều lượng sử dụng, tác 
dụng phối hợp giữa Pạ;o và giberelin 5ug/1 cho biết kết quả tốt theo thời gian 
chiếu Đao. 

Kết quả cho thấy tác động phối hợp và tác động thúc đẩy của P;;o và 
giberelin, sau 1 giờ để trong tối (độ nảy mầm được 71% so với 15% đối 
chứng). 

© Tác động quang kìm hãm sự nảy mầm trong khi chiếu sáng lâu: 

Sự nảy mâm có thể bị kìm hãm khi chiếu sáng lâu với ánh sáng đỗ xa 
và xanh. : 

Khi ngâm nước một cách đây đủ, tác động kìm hãm hạt nây mầm của. 
P;¿o có một trạng thái mới. Chỉ ở pha ngầm nước thì hạt nảy mâm mới bị 
kìm hãm bởi ánh sáng. Trong điều kiện chiếu sáng lâu bằng tia đổ xa (hay 
xanh) hàm lượng, tỷ lệ của P›so trở nên thấp so với mức bình thường trong 
tối và chính nó đã cản trở sự nảy mầm, 

Tác động của nhiệt độ cao có cùng hiệu quả: nó thúc đẩy sự phân huỷ 
P;¿o theo chiểu hướng của sự nâng cao nhiệt độ. Chẳng hạn hạt rau điếp ở 
30°C trong tối không nảy mầm nhưng ở 20 - 22° thì tỷ lệ hạt nảy mầm đạt 
50%; ở 50C tỷ lệ lớn hơn, đạt 66%. 

s Nhiều tác giả đã chứng minh sự hiện điện của phytocrom kích thích 


176 


sự kéo dài của trụ đưới lá mầm (là nơi tổng hợp antoxyan) ở ánh sáng đỏ xa 
(660 - 700nm) và ở ánh sáng xanh (ở 480nm). Phần ứng này gọi là sự không 
thích đáng của “năng lượng cao”. 

Ở thực vật, sự kéo dài của thân, có thể thu được khi chiếu lâu ánh sáng 
đỗ xa. 

s Quang kích thích sự nở hoa ở cây ngày dài: 

Nhiều cây ngày dài có thể nở hoa nếu sự chiếu sáng đầy đủ và lâu. 

Một sự phối hợp chiếu sáng kép và lâu dài (660 và 730nm đồng thời) sẽ 
cho hiệu quả cao hơn, ï 

+ Tác động của phytocrom đối với tổng hợp sắc tố và enzym: 

® Với diệp lục a: sự tổng hợp ở giai đoạn 1, từ protochlorphyl phải thông 
qua phytocrom: 

Ngay từ các phút chiếu sáng đầu tiên có sự chuyển hóa từ tiển diệp lục 
thành điệp lục, bắt đầu từ điểm 0 có sự tăng diệp lục nhanh chóng. 

Trong 3 giờ, sự tổng hợp điệp lục chậm dần, 

Tổng hợp diệp lục tăng lên và ổn định trong nhiều giờ. 

Như vậy là chiếu trước ánh sáng đỏ cho cây trong một thời gian ngắn (8 
giờ) cho thấy tác dụng của sao có hiệu quả tới tổng hợp điệp lục a ngay sau 
khi chiếu. Hơn thế, sự tổng hợp axit nucleic ở cây úa vàng có vai trò của ánh 
sáng thông qua phytocrom. Sự tổng hợp các sắc tố antoxyan, flavon, carotenoit, 
các betaxyanin cũng có vai trò của phytocrom. 

— Hình thức và kiểu tác động của phytocrom: 

® Phytocrom cồn có tác dụng tích cực tới chuyển động của lá cây họ đậu 
(cây trinh nữ) và sự giải phóng oxy trong quang hợp. 

s Phytocrom có ảnh hưởng tới tổng hợp enzym amilaza (lá mầm cây mù 
bạc) có vai trò gần như P;ao và GA; tới enzym peroxydaza, seorbatoxydaza, 
tới glutamat oxydaza, tới phenyl alanin - amoniac - lyaza (PAU). 

lo) một vài loài vi khuẩn lam (như Tolypothrix, Cyanidium) có một vài 
sắc tố phytoerom. Loại đỏ kích thích tổng hợp phytoerytrin; loại xanh lục 
kích thích tổng hợp sắc tổ phycoxyanin. Cả hai hấp thụ chủ yếu vùng ánh 
sáng xanh lục và đa cam. 

Phytocroơm ở tảo có vai trò thích ứng trong sự đồng hóa CO; ở trong 
nước, kích thích sự tổng hợp sắc tố ở tảo (tương ứng như phytocrom kích 
thích tổng hợp sắc tố ở thực vật bậc cao). l 

Phytocrom là một sắc tố enzym phân bố một cách rộng rãi và phong 
phú trong các mẩm sinh trưởng, vùng sát đỉnh sinh trưởng các mô phân 
sinh, các cd quan dự trữ (hành, củ). Vai trò của nó có đặc tính của auxin, tác 


24 SNHHOCCƠTHÉA 177 


động ở mức độ các axit nucleic (hoạt hóa gen), có vai trò trong các tổng hợp, 
tác động ở mức độ tính thấm của tế bào, có vai trò trong vận động cảm ứng. 

Phytocrom có mặt trong nhân của tế bào cây lúa mỳ úa vàng, trong ty 
thể, lục lạp, tế bào chất và trong màng sinh chất. 

Hình thức và kiểu tác động của phytocrom được thể hiện rõ trên 3 loại hình: 

+ Phytocrom và màng: 

Khi ánh sáng chiếu rọi tới cây, gây nên sự chuyển đổi các đặc tính trên 
bề mặt rễ, tới điện thế, đến sự vận chuyển của lá và lục lạp. Tác động của 
phytocrom tới tổng hợp protein màng có thể là: 

Một phần phytocrom có thể liên kết ở các hợp phần màng. 

Làm thay đổi cấu hình của protein tên tại ở Psso và P;ao. 

Hướng của các phần tử Pạso và Pạ¿o khác nhau: 

« Trong tối, phytocrom Pạ¿¿ phân bố một cách đồng dạng trong tế bào, 
nhưng các phân tử P¿;o sau khi tiếp nhận ánh sáng đỏ sẽ vận chuyển tới vị 
trí chất tiếp nhận đặc biệt của màng. 

e Khi có quang chuyển đổi Pạss ©> P;ạo, những thay đổi đặc tính thấm 
xảy ra ở màng để cho sự vận chuyển dễ dàng các chất đồng hóa, các cation 
(K*), các hoocmon (giberelin), các ATP từ mặt này tới mặt kia của màng. 

› — + Phytocrom và enzym: : 

Phytocrom bay phytocrom - enzym có thể tác động như enzym trong 
trao đổi chất tế bào mà hoạt động của chúng liên quan với sự chiếu sáng. Ví 
đự enzym phenylalanin - amoniae - lyaza (PAL) của bao lá mầm cây mù tạc 
có thể chuyển đổi phenylalanin của axit xìinamic, là tiền chất của nhiều hợp 
chất phenol, flavonoit, antoxyan, cũng như lignin, cumarin. 

Vai trò của phytocrom có liên quan đến các enzym khi được hoạt hóa 
bởi ánh sáng (ngoài PAL, là RuDP cacboxylaza, PEP cacboxylaza, enzym 
malie và malat dehydrogenaza, NAD kinaza) hay kìm hãm (Iypooxygenaza). 

+ Phytocrom và vận động của cây: 

Nhiều cử động của cơ quan và cơ thể thực vật là do ảnh hưởng của ánh 
sáng thông qua phytocrom. h 

ø Các quang cảm ứng (như là hiện tượng gập lá của lá và lá chét cây họ 
đậu), với sự thay đổi tính thấm đã gây nên sự hạ thấp sức trương của các 
“động cơ gối” khớp. Sự co cụp các lá chét do P;so (hay do va chạm). Trạng 
thái và vị trí thức dậy của lá do tác động của một sắc tố nhạy cảm với ánh: 
sắng xanh đa trời. 

« Hiện tượng quay và chuyển vòng của lục lạp ở tảo diễn ra khi ánh 
sáng yếu, chúng xếp thẳng góc với tia sáng, trong khi đó sự phân bố lại các 
lục lạp ở cây bậc cao hình như được điều khiển bởi ánh sáng xanh da trời. 


178 23/SNHHOCCOTHỂB 


s Hiện tượng mở đóng lỗ khí cũng như quang hướng động là các quá 
trình sinh học mẫn cẩm với ánh sáng được phytocrom điều khiển. 

Phytocrom thay đổi tuỳ thuộc vào chất lượng ánh sáng (tỷ lệ giữa ánh 
sáng xanh da trời và đỏ thay đổi theo vị trí mặt trời trong ngày). Trong 
bóng tối, dưới tán lá, lá cây hấp thụ nhiều ánh sáng đỏ hơn ánh sáng đỏ xa. 

s Phytocrom có vai trò trong giải phóng khí CO; sinh trưởng, vận động 
của lá và thân. 

® Phytoerom tác động từng phần trong sự chuyển hóa ánh sáng khi ánh 
sáng yếu. Như vậy trong điều kiện tự nhiên, ánh trăng có thể tham dự làm 
chuyển đổi các phần ứng diễn ra trong cây. 

— Vai trò quan trọng của phytocrom trong công nghệ sinh học: 

+ Sự hiểu biết về phytocrom cho phép áp dụng nó vào nghề trồng hoa 
trong nhà kính. Phần lớn các cây hoa Chrysanthenum (Cúc) là các cây ngày 
ngắn mới nở hoa. Sau thời gian sinh trưởng đỉnh dưỡng ở ngày dài, sự nở 
hoa được thực hiện trong vài tuần ở điều kiện ngày ngắn. 

Đáp ứng nhu cẩu thường xuyên suốt năm về hoa cúc, ta có thể thực 
hiện cho nở hoa ngay trong điều kiện ngày dài, nếu ta sử dụng tác động hạn 
chế của ánh sáng thông qua phytoerom, bằng cách dùng những biện pháp 
hóa học. Ví dự về mùa hè, sự nở hoa có thể thực hiện bằng cách đùng một 
màn phản chiếu để tạo các đêm nhân tạo. 

Ngược lại, trong điều kiện ngày ngắn, muốn tránh sự ra hoa sớm của 
cây ở các giai đoạn còn non trẻ, ta dùng sự chiếu sáng nhân tạo để “giả vờ" 
ngày dài (một hệ thống chiếu sáng quay vòng). 

Dùng tia đổ xa (TR) kích thích sự ra hoa ở cây Kolanchoe blossfeldiana „ 
Qoại thuốc bông) loại cây ngày ngắn: nếu chiếu sáng dài không ra hoa, 
nhưng nếu bổ sung 1 phút ánh sáng đỏ xa cây sẽ ra hoa. 

+ Trong nông nghiệp, ta có thể tạo ảnh hưởng của khí hậu, trên cơ sở 
của quang chu kỳ ở một vùng nào đó. Tất cả sự sinh trưởng của cây được 
quy định bằng một chế độ ánh sáng có vai trò phytoerom. Người ta áp dụng 
chiếu sáng nhân tạo cho nghề trồng rau và trồng giống cây rừng. 

Thực hiện sự ra hoa của cây trồng ở ngoài đồng ruộng, vườn rau màu, 
vườn hoa,v.v... dùng “tia laser helium - neon” có lợi thế là tạo nên các tia 
sáng ngắn và mạnh (632,8nm) chỉ trong vài giây có thể chuyển gạo —> Pzạo 
để cây ra hoa theo mong muốn của nhà sản xuất. Nền “nông nghiệp laser” 
có ứng dụng tốt với tác động nhanh và hiệu quả định hướng cũng được ứng 
dụng để tác động vào chổi ngủ của cây ăn quả. 

+ Một hướng đi của quang sinh học (sinh học ánh sáng) với sự nghiên 
cứu sinh lý của sự phát triển, rất cần thiết cung cấp đầy đủ mợi nhân tế đinh 


: 179 


dưỡng (dinh dưỡng khoáng, thành phần và định dưỡng kh) cùng nhân tố môi 
trường thích hợp cho cây (nhiệt độ đất và không khí, độ ẩm, chuyển đối 
không khí và ánh sáng (cường độ, chất lượng, độ đài chiếu sáng, chất lượng 
của đèn chiếu sáng). Các đèn tungsten và ánh sáng huỳnh quang, các loại 
đèn cao ấp, v.v... đều có ý nghĩa cho nền sinh học sử dụng ánh sáng (hay 
quang hợp nhân tạo). Kỹ thuật sử dụng tổ hợp tất cả các nhân tố trong các 
phòng thí nghiệm, các nhà vườn trồng cây nhân tạo (các phytotron) đã trở 
thành các biện pháp hữu hiệu đạt kết quả cao của công nghệ tế bào thực vật. 


5,5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 


Các điều kiện tự nhiên và biện pháp canh tác là những yếu tố bên 
ngoài chi phối tới quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật. 
ð.ð.1. Nước (độ ổm): Nước là yếu tố tác động lên hầu hết các giai đoạn 
như nảy mầm, ra hoa, tạo quả và hoạt động hướng nước của cây. Nước là 
nguyên liệu của trao đổi chất ở cây. 
5.ã.2. Nhiệt độ: Nhiệt độ là yếu tố môi trường quan trọng đối với thực vật. 
Nhiệt độ có vai trò quyết định trong giai đoạn nảy mâm của hạt, hình 
thành chổi. Nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng của thực vật là khoảng 25 - 
359C, tối thiểu là 5 - 159C và tối đa là 45 - 609C. 


5.ð.8. Ảnh sáng: Ánh sáng ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, sự hình thành 
chi, hoa, sự rụng lá và quy định tính chất cây ngắn ngày hay cây dài ngày, 
cây ưa sáng hay ưa bóng. : 

ð.ð.4. Phân bón: Đây là nguồn cung cấp nguyên liệu để hình thành các 
cấu trúc tế bào và các chất cần thiết cho các quá trình trình sinh lý diễn ra 
trong cây. 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


Sinh trưởng và phát triển khác nhau ở những điểm nào? 

Nêu các giai đoạn phát triển phôi ở thực vật. 

Nêu các điều kiện cho sự nảy mầm của hạt và quá trình nảy mầm. 

Vẽ sơ đồ phân hóa của mô phân sinh ngọn ở thân cây. 

Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. 

Làm bảng liệt kê các hoocmon thực vật về vị trí sản sinh và chức năng của chúng. 
Nêu vai trò của phytocrom trong sự ra hoa ở thực vậi. 

Liệt kê các nhân tố gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật. 


@ ¬ị Ð Ớ 9g l 


180 


Chương 6 
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 


Mục tiêu: 

— Trình bày được các giai đoạn phát triển phôi và hậu phôi ở động vật. 

— 8o sánh được các đặc điểm của sinh trưởng và phát triển không biến 
thái, có biến thái, biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn. 

— Liệt kê được các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở 
động vật. 

— Trình bày được ảnh hưởng của hoocmon lên sinh trưởng và phát triển 
ở động vật. 

~ Biết áp dụng các biện pháp cải thiện đân số và kế hoạch hóa gia đình, 


6.1. MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 


Cơ thể động vật được hình thành do kết quả của quá trình sinh trưởng và 
phát triển của hợp tử theo thời gian. Quá trình sinh trưởng và phát triển của 
động vật gồm nhiều giai đoạn kế tiếp hhau dài hoặc ngắn, đơn giản hay phức 
tạp tuỳ thuộc vào loài động vật và tuỳ thuộc vào điều kiện sống của chúng. 


6.1.1. Khái niệm uề sinh trưởng 

Sự sinh trưởng là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể 
động vật (cả ở mức độ tế bào, mô, cơ quan và toàn bộ cơ thể) theo thời gian. 
Ví dụ: Sự tổng hợp và tích luỹ chất làm tế bào tăng kích thước; sự phân bào 
làm tăng số lượng tế bào và tăng kích thước mô, kích thước cơ quan làm cho 
cơ quan và cơ thể lớn lên. 

Tốc độ sinh trưởng của các mô, cơ quan khác nhau trong cơ thể diễn ra 
không giống nhau. Ví dụ: Ỏ người, thân và chân, tay sinh trưởng nhanh hơn so 
với đầu; đầu của thai nhi 2 - 3 tháng tuổi dài bằng 1/2 cơ thể, đến 5 tháng tuổi 
bằng 1/3, khi sinh bằng 1⁄4 và đến tuổi 16 - 18 chỉ còn bằng 1/7 cơ thể. 

Tốc độ sinh trưởng của động vật là chỉ tiêu quan trọng trong nghề chăn nuôi. 
6.1.2. Khái niệm uề phát triển 

Khác với sự sinh trưởng, sự phát triển của động vật là sự biến đổi theo 


181 


thời gian về hình thái và sinh lý của các tế bào, mô, cơ quan và cơ thể từ 
hợp tử thành cơ thể trưởng thành (là giai đoạn cở thể phát dục, có khả năng 
sinh sản). Vĩ dự ở người, hợp tử qua 8 ngày phát triển thành phôi vị làm tổ 
trong dạ con người mẹ với các lớp tế bào khác nhau, sau đó phất triển thành 
phôi thần kinh với mắm các cơ quan và qua 9 tháng 10 ngày hình thành em 
bé với tất cả các cơ quan, đến tuổi dậy thì (13 - 14 tuổi) hình thành cơ thể 
trưởng thành có khả năng sinh sản. 

Người ta phân biệt hai giai đoạn phát triển chính là: giai đoạn phôi và 
giai đoạn hậu phôi. 

œ) Giai đoạn phôi gồm nhiều gìai đoạn kế tiếp nhau: giaì đoạn phán cắt 
trứng (trừng phân chia Lạo rên phôi gồm nhiều tế bào giống nhau), giai 
đoạn phôi nang (phôi gồm lớp tế bào bao quanh xoang trung tâm), giai đoạn 
phôi uị (phôi gầm 2 - 3 lá phôi có nhiều tế bào khác nhau), giai đoạn mầm cơ 
quan (phôi gồm nhiều tế bào biệt hóa khác nhau tạo nên các mô khắc nhau 
là mầm của các cơ quan) (hình 6.1). 


Hinh 6.1. Sơ đề các giai đoạn phát triển phôi 
a) Hợp tử; b) Phân cất; c) Phối nang; d) Phối vị; e) Mầm cơ quan. 
1. Ngoại bì (mầm biểu bị da); 2. Nội bì (mầm ruội; 3. Mầm thần Kinh; 
4. Trung bì (mắm cơ, xương...); 5. Mầm dây sống 


b) Giai đoạn hậu phôi cũng bao gồm nhiều giaì đoạn kế tiếp nhau. Tuỳ 
theo sự khác biệt trong sự biến đổi con non thành con trưởng thành người 
ta phân biệt hai kiểu phát triển: phát triển không qua biến thái, trong đó 
con non mới nở đã giống con trưởng thành (gà và động vật có vú); phát triển 
qua biến thái, trong đó con non mới nở (được gọi là ấu trùng) chưa giống con 


182 


trưởng thành mà phải trải qua nhiều sự biến đổi về hình thái và sinh lý mới 
đạt được cơ thể trưởng thành (động vật chân khớp và ếch nhái) (hình 6,2). 


Hình 6.2. Sơ đồ sự phát triển hậu phôi 
A - Bọ cảnh cứng: 1, Trứng; 2. Sâu; 3. Nhộng; 4. Bọ trưởng thành, 
B - Ếch: 1. Trứng; 2 - 3. Nồng nợc; 4 - 5, Nông nọc đang biến thái thành ếch 


6.1.3. Mối quan hệ giữa sình trưởng oà phát triển 

Quá trình sinh trưởng và quá trình phát triển có quan hệ mật thiết 
với nhau, đan xen lẫn nhau và luôn liên quan đến môi trường sống. Quá 
trình sinh trưởng là tiền để chø quá trình phát triển. Vý dự nòng nọc phải 
lớn đạt kích thước nào đó mới biến thành ếch, cơ thể ếch phải đạt kích 
thước nhất định mới có khả năng phát dục và sinh sản, ngược lại cơ thể 
trước tuổi phát. dục lớn rất nhanh, sau tuổi phát dục tốc độ sinh trưởng sẽ 
chậm lại. Tốc độ sinh trưởng cũng diễn ra không đồng đểu ở các giai đoạn 
phát triển khác nhau. Ví đự: ở người sinh trưởng nhanh nhất khi thai nhi 
đạt 4 tháng tuổi và ở tuổi đậy thì. Sinh trưởng tối đa của cơ thể đạt ở tuổi 
trưởng thành và tuỷ thuộc vào mỗi loài động vật, Ví dụ: thạch sùng đài 
khoảng 10em; trăn dài tới 10m; gà Ri đạt khối lượng 1,õkg, còn gà Hồ có 
khối lượng tới 3 - 4kg. 


6.2. SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI 


Sự sinh trưởng và phát triển không qua biển thái có ở một số động vật 
không xương sống và đa số động vật có xương sống (cá, chim, bò sắt, động 
vật có vú và eon người). 

Quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gồm giai đoạn phát 
triển phôi (từ hợp tử đến Bà con trong trứng) và giai đoạn hậu phôi (gà con 
mới nở đến gà trưởng thành sinh dục: gà trống hoặc mái) chúng ta thấy gà 


183 


con mới nở giống gà trưởng thành về cấu tạo cơ thể, chỉ khác là có kích 
thước bé hơn (hình 8.3). 


Hình 6.3. Các giai đoạn phát triển không qua biến thái ở gã 
,1. Trứng gả; 2 - 3 - 4. Đĩa phôi đang phân cắt; 5 - 6. Hình thành các lá phôi; 
7 -8. Hình thành mắm cơ quan; 9 - 10. Hình thành cơ quan ở gả con 


6.3. SỰ SINH TRƯỞNG VẢ PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI 


6.3.1. Sự sinh trưởng uà phát triển qua biến thái ở ếch nhái 


Sự phát triển của ếch qua biến thái từ ấu tràng (nồng nọc sống trang 
nước, có mang ngoài để hô hấp và có đuôi để bởi) thành ốch sống trên cạn có 
phổi để hô hấp và có 4 chân để nhảy (hình 6.2B). Sự biến đổi nòng nọc 
thành ếch là một quá trình biến đổi ở mức độ phân tử, tế bào, mô và cơ 
quan, đòi hỏi có các nhân tố tác động mà quan trọng nhất là tác động của 
hooemon tuyển giáp. Nếu ta đem cắt bỏ tuyến giấp của nồng nọc thì nòng 


184 


nọc không biến đổi thành ếch, còn nếu cho thêm hooemon tuyến giáp vào 
nước thì những con nồng nọc nhanh chóng biến thành những con ếch bé tí 
xíu chỉ bằng con ruồi. 

So sánh sai khác giữa nòng nọc và ếch về hình thái và lối sống để thấy 
rõ sự biến thái từ nòng nọc thành ếch. Nòng nọc sống ở nước, có đuôi để bơi, 
có mang ngoài để thở trong nước. Nòng nọc mất đuôi, mang ngoài, phát 
triển phổi, mọc chí và biến thành ếch sống trên cạn. 


6.3.2. Sự sinh trưởng 0à phát triển qua biến thái ở chân khớp 

Sự phát triển qua biến thái của bọ cánh cứng, bướm, ruổi, muỗi, v.v... 
trải qua giai đoạn con non hoàn toàn khác con trưởng thành (giai đoạn sâu 
và nhộng ở cánh cứng (hình 6.2A), ở bướm; giai đoạn dòi và nhộng ở ruồi; 
giai đoạn cung quăng ở muỗi, v.v...) được gọi là sự öiển thái hoàn toờn. Đối 
với một số chân khớp như châu chấu, tôm cua, ve sầu, v.v... thì giai đoạn ấu 
trùng giống con trưởng thành nhưng để trở thành cơ thể trưởng thành 
chúng phải trải qua nhiều lần 2ô xóc. Sự phát triển của chúng thuộc kiểu 
biến thái không hoàn toàn. 

Sự phát triển qua biến thái ở chân khớp cũng được điều chỉnh bởi 
hooemon biến thái (ecdison) và hooemon lột xác Quvenin). 

_ Sự phát triển qua biến thái mang tính thích nghỉ để duy trì sự tồn tại 
của loài đối với điều kiện khác nhau của môi trường sống. Sâu bướm có bộ 
hàm thích nghĩ ăn lá cây, còn bướm có bộ vòi thích nghỉ hút nhựa, mật hoa. 
Sâu là giai đoạn dính dưỡng để tích luy chất cần cho sự biến thái thành 
bướm, bướm là giai đoạn trưởng thành sinh dục đề trứng để duy trì thế hệ 
của loài. 


6.4. ẢNH HƯỚNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG 


Sự sinh trưởng và phát triển ở động vật chịu ảnh hưởng tác động của 
nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố bên trong cơ thể (đặc tính đi truyền hay đặc 
điểm loài, giới tính, hoocmon, v.v...) và yếu tố của môi trường sống (như 
thức ăn, khí hậu, nơi ở, v.v...). h 


6.4.1. Tính di truyền 
Mỗi cá thể động vật đều có những đặc điểm về sinh trưởng và phát triển 
đặc trưng cho loài, do tính di truyền quyết định. Hai đặc điểm đễ thấy nhất 
là tốc độ lớn và giới hạn lớn (giới hạn về kích thước và giới hạn về thời gian). 
Người ta đã phát hiện được hệ thống gen chịu trách nhiệm điều khiển 
sự sinh trưởng và phát triển của động vật. Bệnh già trước tuổi (bệnh nhân 
đã biểu hiện già ở tuổi thiếu nhì) là do sai lệch trong hệ gen. 


6.4.2. Giới tính 

Trong cùng một loài, sự sinh 
trưởng và phát triển của con đực 
và con cái có thể khác nhau. 
Thường thì con cái có tốc độ lớn 
nhanh hơn và sống lâu hơn. 

Ví dụ: Mối chúa lớn rất 
nhanh, cơ thể dài gấp đôi và 
nặng gấp 10 lân so với mối đực. 
Chúng có thể để 6000 trứng 
mỗi ngày. Mối lính và mối thợ 
thì rất bé và không có khả năng 
sinh sân. Ở người con trai và 
con gái tốc độ sinh trưởng cũng 
không giống nhau (hình 6.4). 


gái 
2 4 6 8 10 12 14 16 18năm (tuổi 


Hình 6.4. Tốc độ sinh trưởng ở người 


6.4.3. Các hoocron sinh trưởng 0uà phát triển 

Điều hoà sự phát triển phôi và đặc biệt là hậu phôi có hàng loạt 
hooemon phối hợp tác động như các hoocmon biến thái (ecdison, juvenin, 
tiroxyn,..), các hoocmon kích dục điều hoà sự chín trứng và rụng trứng 
ŒSH, LH), các hooemon sinh dục điều hoà sự dậy thì, sự động dục, sự mang 
thai (testosteron, estrogen, progesteron, v.v...). 

g) Hoocmon điều hòa sinh trưởng 


Các hoocmon quan trọng nhất trong sự điều hoà sinh trưởng ở người là 
hoocmon sinh trưởng (GH) và tiroxyn. 

— Hoocmon sinh trưởng được tiết ra từ thuỷ trước tuyến yên và có tác dụng : 
tăng cường quá trình tổng hợp protein trong tế bào, mô và cơ quan, đo đó tăng 
cường quá trình sinh trưởng của cơ thể, nhưng hiệu quả sinh trưởng còn phụ 
thuộc vào loại mô và giai đoạn phát triển của chúng. Ví dự: GH làm cho xưởng 
trẻ em dài ra, nhưng đối với xương của người lớn nó không có tác dụng. Đối với 
người lớn, tăng tiết GH sẽ sinh ra bệnh to đầu xương chỉ. 

— Hoocmon tiroxyn: được sản sinh ra từ tuyến giáp, tác dụng làm tăng 
tốc độ chuyển hóa cơ bản, do đó tăng cường sinh trưởng. Ở trẻ em nếu thiếu 
tiroxyn sẽ làm cho xương và mô thần kinh sinh trưởng không bình thường 
và do đó có thể gây ra bệnh đần độn. Đối với người lớn, tiroxyn không có tác 
dụng như vậy vì xương và hệ thần kinh đã sinh trưởng đầy đủ. Sản sinh 
tiroxyn bị rối loạn thường dẫn đến các bệnh như bệnh nhược giáp (thiếu 
tiroxyn) là đo chuyển hóa cơ bản thấp dẫn đến nhịp tìm chậm, huyết áp cao, 
kèm theo phù viêm. Trái lại trong bệnh cường giáp (quá nhiều tiroxyn) 
chuyển hóa cơ bắn tăng cao dẫn đến nhịp tìm nhanh, huyết áp thấp, gây sút 


186 24.SNHHOCCOTHỂB 


cân, kèm theo là mắt lỗi, bướu tuyến giáp (cần phân biệt với bệnh bướu 
tuyến giáp không kèm mắt lôi là do thiếu iot trong chế độ ăn). 

b) Hoocmon điêu hoà sự phát triển : 

~ Điều hoà sự biến thái: 

Sự phát triển biến thái ở sâu bọ thường được điểu hoà bởi hai loại 
hoocmon là ecd¿son và juuenin đượa tiết ra từ tuyến ngực. 

Tuỳ theo mức độ tác động khác nhau của hai loại hoocmon này mà sâu 
bọ có kiểu biến thái hoàn toàn (bướm) hoặc kiểu biến thái không hoàn toàn 
(châu chấu). 

— Điều hoà sự tạo thành các tính trạng sinh dục thứ sinh: 

Động vật cũng như con người ở giai đoạn trưởng thành sinh đục của 
con đực và con cái khác nhau không chỉ về cơ quan sinh dục (con đực có tỉnh 
hoàn, con cái có buồng trứng) mà còn khác nhau về nhiều đặc điểm hình 
thái và sinh lý, được gọi là tính trạng sinh dục thứ sinh. Ví đự: Hươu đực có 
sừng, sư tử đực có bờm; đàn ông có râu, giọng nói trầm, cơ phát triển, v.v... 

Các tính trạng sinh dục thứ sinh được điều hoà bởi hai loại hooemon 
sinh dục là esfrogen (hoocmon sinh dục cái do buồng trứng tiết ra có tác 
dụng điểu hoà phát triển các tính trạng sinh dục cái) và fesfosteron 
(hoocmon sinh dục đực do tỉnh hoàn tiết ra có tác dụng điều hoà phát triển 
các tính trạng sinh dục đực). ° 

~ Điều hoà chu kỳ kinh nguyệt: 

Đối với động vật bậc cao và người đến tuổi trưởng thành sinh dục thì 
khả năng sinh sản thường được biểu hiện ở chu kỳ sinh sản (ở động vật 
được gọi là chu kỳ động dục, ở người được gọi là chu kỳ kinh nguyệt) là do có 
sự biến đối trong cơ quan sinh dục xảy ra theo chu kỳ. Độ dài của chu kỳ 
thay đổi tuỳ loài động vật. Vý đụ: Đối với chó một năm có hai chu kỳ, đối với : 
con người chu kỳ diễn ra liên tục kéo đài 28 ngày. 

+ Tuổi đậy thì: Đối với con người, tuổi dậy thì là giai đoạn phát triển 
trong đó trẻ em đã phát triển thành người lớn có khả năng sinh sản. Đối với 
nữ vào khoảng 13 - 14 tuổi, đối với nam 14 - 15 tuổi. Đến tuổi đậy thì đưới 
tác dụng của các hoocmon sinh dục, cơ thể có nhiều biến đổi trong cơ quan 
sinh đục cũng như xuất hiện các đặc điểm sinh dục thứ sinh. 

+ Chu kỳ kính nguyệt và điều hoà chu kỹ kinh nguyệt: 

Chu kỳ kinh nguyệt thường kéo dài trong khoảng từ 21 - 31 ngày, 
trung bình là 28 ngày và khi bắt đầu có kinh phải 38 năm sau mới ổn định. 
Thời kỳ có kinh (máu xuất từ thành dạ con) kéo dài khoảng 5 ngày. Thời 
gian có kinh và lượng mắu xuất ra tuỳ thuộc vào từng cá nhân, nhưng 
thường gây ra các biến đổi về tâm sinh lý như rối loạn xúc đảm, mệt mỏi, 
v.v... Chế độ ăn uống, tình trạng sức khoẻ, lối sống, v.v... gây ảnh hưởng đến 
chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc tắt kinh, do đó có thể ảnh hưởng xấu 
đến sức khoẻ và chức năng sinh sản. : 


187 


Nhiều loại hoocmon gây tác động đến chu kỳ kinh nguyệt. Sơ đổ hinh 
6.B cho thấy hooemon hích nang trứng (FSH) và hoocmon tạo thể uàng (LH) 
dơ tuyến yên tiết ra phối hợp với hooenion L 8SÉr0gert có tác động kích thích 
phát triển nang trứng và gây rụng trứng xảy ra rong 14 ngày đầu của chu 
kỷ kinh nguyệt. Trứng được giải phóng khỏi nang trứng vào khoảng ngày 
thứ 14 và nang trứng biến thành thể vàng. Thể vàng tiết ra hooemon 
progesteron, progesteron phối hợp với estrogen có tác dụng ức chế sự tiết ra 
ƑSH và LH của tuyến yên. Nếu như trứng không được thụ tỉnh thì thể vàng 
teo đi trong vòng 10 ngày kể từ sau khi trứng rụng và chu kỳ kinh nguyệt 
lại được lặp lại. Đồng thời với sự biến đổi trong buồng trứng thì trong dạ con 
cũng điễn ra nhiều biến đổi. Dưới tác động của progesteron và estrogen, 
niêm mạc đạ con dày, phồng lên tích đẩy máu trong mạch chuẩn bị cho sự 
làm tổ của phối trong dạ con. Trong trường hợp trứng không được thụ tính 
sẽ không có phôi làm tổ thì niềm mạc đạ con bị bong đi và máu được bài 
xuất ra ngoài, gây nên hiện tượng có kinh (xây ra từ ngày thứ nhất đến 
ngày thứ năm kể từ đầu chu kỳ). Trường hợp có phôi làm tổ, nhau thai sẽ 
được hình thành và sẽ tiết ra hooemon kích dục nhau thai (HCG) có tác 
dụng duy trì thể vàng tiết ra progesteron, do đó trong thời kỳ mang thai 
không có trứng chín và rụng Lrứng. 


Progesteran 


Hinh 6.5. Sơ đồ các hiện tượng trong chu kỳ kinh nguyệt 


188 


6.4.4. Tuổi dậy thì. Tránh thai uà bệnh tật 

Dậy thì đến ở tuổi nào? Các nhà y học cho rằng đối với nữ tuổi dậy thì 
được tính kể từ khi xuất hiện kinh nguyệt lần đâu tiên (khoảng 13 - 14 tuổi), 
còn đối với nam kể từ khi xuất tỉnh lần đầu tiên (khoảng 14 - 15 tuổi). Tuổi 
dậy thì còn tuỳ thuộc vào dân tộc (Châu Á sớm hơn Châu Âu), nơi sinh sống 
(thành thị sớm hơn nông thôn), mức sống (bây giờ sớm hơn so với trước đây). 

Theo điều tra của Viện Khoa học Giáo dục Việt nam (VIE88/PO9) năm 
1990 thì tuổi dậy thì đối với nữ: năm 1967 ở thành phố là 15,6 tuổi, ở nông thôn 
là 16,22 tuổi; năm 1988 ở thành phố là 13,1 tuổi và ở nông thôn là 14, tuổi. 

Cá biệt do sự phát triển sớm hoặc chậm của hệ hoocmon sinh dục tuổi 
dậy thì có thể đến sớm hơn hoặc muộn hơn bình thường. Trong trường hợp 
này nếu có sự rối loạn trong phát triển cơ thể hoặc tâm sinh lý thì cần đề 
phòng trường hợp bệnh tật. ì 

Đến tuổi dậy thì, cơ thể nam cũng như nữ có những thay đổi gì? (bảng 6.1). 


Bảng 6.1. Sự biến đổi cơ thể trong giai đoạn dậy thì 


BE. sằẰ= 
Tỉnh hoàn, dương vậttora . 
Bắt đầu sản sinh tinh trùng | Bắt đầu rụng trứng, có kinh nguyệt ___ 
Mọc lông nách, mọc lông mu, mọc râu 
Thanh quản nở rộng, giọng trầm 


Thay đổi về tâm, sình lý Thay đổi về tâm, sinh lý 


Vậy đến tuổi đậy thì các em có những biến đổi gì về tâm sinh lý làm cho 
các em vừa là "trẻ con" vừa là “người lớn"? 

a) Sự phát triển đôi lập nhưng thông nhất 

Do tác động mạnh của hooemon, cơ thể phát triển mạnh, nhanh nhưng 
chưa được hài hoà giữa các cơ quan, bộ phận. Cơ tim phát triển đột xuất, 
tim hoạt động mạnh nhanh nhưng vẫn có thể thiếu máu cục bộ gây nên 
chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi. Sự hưng phấn của vỏ não nhiều khi quá 
mức không được ức chế gây cho các em không tự làm chủ được mình, biểu 
hiện ở tính cách bất thường, khi thì trầm ngâm, khi thì xúc cảm mãnh liệt 
(ở nữ), hoặc có phản ứng vô cớ, có hành vị bạo lực (ổ nam). Các em còn trẻ 
con hồn nhiên nhưng đã bắt đầu có ý thức về "cái tôi" muốn tự khẳng định 
mình, khẳng định nhân cách của mình, Bản thân các em, nhà trường cũng 
như gia đình cần quan tâm để hướng các em phát triển nhân cách đúng 
hướng, tránh được các sai lệch không đáng có. 


189 


b) Sự hình thành giới tính 

Dưới sự tác động của hooemon sinh dục, các đặc điểm giới tính nam nữ 
được hình thành cả về mặt hình thái cơ thể cũng như về tâm sinh lý. Các 
cảm xúc giới tính được hình thành. Đó là sự xúc cảm trước bạn khác giới, 
nhu cầu đời hồi tình dục theo bản năng, nhưng nhiều khi lại muốn che đậy 
bằng sự e thẹn ngượng ngùng. Bản thân các em phải tự tìm hiểu mình để tự 
điểu chỉnh cuộc sống để sống lành mạnh, nhằm mục đích học tập tốt, rèn 
luyện tốt, tránh sa ngã trong tình yêu, tình dục đễ đẫn đến phá hoại cuộc 
đời tốt đẹp của mình. Gia đình cũng như nhà trường và xã hội cần có biện 
pháp giáo dục thích hợp để giúp đỡ các em. 

. @) Khả năng sinh sản l 

Đến tuổi dậy thì, tức là tuổi có khả năng sinh sản nhưng cơ thể các em 
vẫn ở vào tuổi vị thành niên, nghĩa là chưa chín muổi về sinh dục, chưa ổn 
định về mặt tâm sinh lý và chưa đủ hiểu biết để làm bố và làm mẹ, vì vậy 
cần có giáo dục về giới tính, về vệ sinh kinh nguyệt, về hôn nhân gia đình, 
về tránh thai, v.v... tạo điều kiện cho các em vượt qua được giai đoạn khủng 
hoảng của tuổi dậy thì, để trở thành người lớn với đúng nghĩa của nó. 


6.5. ẢNH HƯỚNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI 


6.õð.1. Yếu tố thức ăn 

Thức ăn là yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và 
phát triển của động vật qua các giai đoạn. 

Nuôi lợn thịt ở giai đoạn cai sữa, nếu tăng hàm lượng lizin trong khẩu 
- phần ăn từ 0,45% lên 0,85%, lợn sẽ lớn nhanh hơn (tăng trọng từ 80g/ngày 
lên 210 g/ngày, tăng gần 3 lần). Chăn nuôi gia súc, gia cẩm với thức ăn thiếu 
vitamin, thiếu nguyên tố vi lượng thì vật nuôi sẽ bị còi và sản lượng kém. 
6.5.3. Yếu tố môi trường : 

Các yếu tế môi trường như lượng O;, CO;, nước, muối khoáng, ánh 
sáng, nhiệt độ, độ ẩm, v.v... đều gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát 
triển của động vật. Nòng nọc chỉ có thể lớn và phát triển trong môi trường 
nước. Cá sống trong các vực nước bị ô nhiễm, nổng độ oxy ít sẽ chậm lớn, 
không sinh sẵn. Cá rô phi lớn nhanh nhất ở nhiệt độ 30°C, nếu nhiệt độ 
xuống quá 18°C chứng sẽ ngừng lớn và ngừng đẻ. Các chất độc hại, chất gây 
đột biến và gây quái thai đều có tác động làm sai lệch sự phát triển và gây 
nên quái thai. 


190 


6.6. KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
VÀ NGƯỜI 


6.6.1. Cải tạo uật nuôi 

Động vật là nguồn thực phẩm và nguyên liệu cho đời sống con người. 
Từ lâu con người đã tận dụng các hiểu biết về quy luật sĩnh trưởng và phát 
triển của vật nuôi để tìm ra các biện pháp cải tạo sự sinh trưởng và phát 
triển của chúng, nhằm mục tiêu tạo ra những giống vật nuôi cho năng suất 
cao nhất, trong thời gian ngắn nhất. 

g) Cỏi tạo giống di truyền 

Bằng phương pháp lai giống kết hợp với kỹ thuật thụ tỉnh nhân tạo, 
công nghệ phôi nhằm tạo ra các giống vật nuôi có năng suất cao, thích nghi 
với điểu kiện địa phương. Vƒ dự: Lai lớn Ỉ với lớn ngoại tạo ra giống Ỉ lai 
_ tăng khối lượng xuất chuồng từ 40kg đ thuần) lên 100kg ( la)). 

b) Cải thiện môi trường 

Cải thiện môi trường sống thích hợp tối ưu cho từng giai đoạn sinh 
trưởng và phát triển của vật nuôi, nhằm thu được sản phẩm tối đa với chỉ 
phí tối thiểu. Như sử dụng thức ăn nhân tạo chứa đủ chất dinh dưỡng, cải 
tạo chuồng trại, sử dụng chất kích thích sinh trưởng, hoocmon, v.v... 

6.6.2. Cải thiện dân số uà kế hoạch hóa gia đình 

đ) Cỏi thiện dân số. 

Ngoài những biện pháp cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa nhằm 
nâng cao chất lượng đân số, người ta đã áp dụng nhiều biện pháp tư vấn và 
kỹ thuật y, sinh học hiện đại trong công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Vƒ đụ: 
Phương pháp chẩn đoán sớm các sai lệch trong phát triển phôi thai, chẩn 
đoán thai mang bệnh di truyền, v.v... bằng kỹ thuật siêu âm, "chọc màng 
ối", hoặc "sinh thiết nhau thai", để phát hiện các sai lệch về hình thái (quái 
tha), các đột biến nhiễm sắc thể (uí dự bệnh Đao). 

Phương pháp thụ tỉnh trong ống nghiệm, sử dụng tế bào gốc, v.v... đã 
góp phần chữa các bệnh vô sinh, các sai lệch bệnh lý trong quá trình phát 
triển của trẻ sơ sinh. 

b) Kế hoạch hóa gia đình 

Để góp phần vào chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia đình, dựa trên 
cơ sở các hiểu biết về quá trình sinh sản, người ta đã áp dụng nhiều biện 
pháp kiểm soát sự sinh đẻ (còn gọi là biện pháp tránh thai). Mỗi một biện 
pháp đều có mặt ưu điểm và nhược điểm thể hiện ở bảng sau: 


191 


Bảng 6.2. Các biện pháp tránh thai, tác động và hiệu quả 


Biện pháp tránh thai Tác động và hiệu quả 


Bao cao su (codom) Ngăn cần không cho tình trùng xâm nhập vào 


dạ con. Hiệu quả: 90% 


Vòng tránh thai Ngăn cản sự làm tổ của phôi ở đạ con. Hiệu 
quả: 90% 


Thuốc diệt tinh trùng Diệt tinh trùng 
ỉ , Ức chế rụng trứng 


Viên trảnh thai (uống, cấy dưới da) 
~ Ngăn cần tình trùng vào đạ con 


Phẫu thuật đình sản: 

- Thắt ống dẫn tinh 

— Thắt ống dẫn trứng ~ Ngăn cần trứng vào vòi dẫn trứng 
Tránh tỉnh trùng gặp trứng: 

— Không có trứng rụng 


An toàn tự nhiên: 
- Ngăn cần tỉnh trùng gặp trứng 


~ Giai đoạn an toàn 
~ Xuất tình ngoài 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. Quá trình phát triển ở động vật gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của mỗi 
giai đoạn, 


2. Nêu sự khác nhau giữa phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái, 
biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. : l 


3. Tại sao nuôi cá rô phì người ta thường thu hoạch cá sau một năm nuôi khi cá đạt 
khối lượng từ 1,5 - 1,8kg mà không nuôi kéo dài tới năm thứ ba khi cá có thể đạt tới khối 
lượng tối đa 2,5kg? 


4. Sự sinh trưởng được điều hoà bởi những hoocmon nào? 
5. Nếu biết người bị bệnh lùn do thiếu GH thi cần tiêm GH ở giai đoạn nào? Tại saơ? 
6. Sự biến thái của sâu bọ được điều hoà bởi những hoocmon nào? 


7. Nếu ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biển thành ếch được 
không? Tại sao? 


8.Tuổi dậy thì có những đặc điểm gì và do tác động của những hoocmon nào? 
9. Chu kỳ kinh nguyệt được điều hoà bởi những hoocmon nào? Dựa vào sơ đề hình 6.5 
hãy chỉ ra những ngày nào trong chu kỳ kinh nguyệt là cỗ thể thụ thai? 


10. Nêu một số yếu tố của môi trường gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của 
động vật và con người. 


11. Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi. 
12. Nêu các biện pháp phòng tránh thai chủ yếu để bảo đảm kế hoạch hóa gia đỉnh. 


192 


PHẦN BỐN 


SỰ SINH SẲN 
“===—===———Ễễ 


Chương 7 
SỰ SINH SẢN Ở THỰC VẬT 


Mục tiêu: l 

— Phân biệt được sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Các hình thức 
sinh sản vô tính ở thực vật. 

— Trình bày được luân phiên thế hệ ở thực vật: rêu, dương xỉ, thực vật 
có hoa. 

— Trình bày được quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở thực vật. 

— Phân biệt được thụ phấn và thụ tỉnh. Vẽ sơ đổ và mô tả quá trình thụ 
kinh kép. 

~ Nắm được các ứng dụng công nghệ giâm, chiết, ghép, công nghệ vi 
nhân giống cây trồng, công nghệ sản xuất các chế phẩm thực vật. 


7.1. SINH SẲN VÔ TÍNH VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH 


Đặc tính sinh sẵn của cơ thể sống - đặc tính tự mình sinh ra cái giống 
mình - cũng là một trong những đặc tính cơ bản để đuy trì và phát triển sự 
sống theo thời gian và không gian và là một trong các đặc tính chủ yếu khác 
biệt với vật chất vô cơ. Đồng thời sinh sản là phương thức qua đó thông tin 
di truyền được truyền liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Đối với cơ thể đa bào phức tạp như thực vật và động vật cũng có hai 
phương thức sinh sản là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, trong đó 
sinh sản hữu tính chiếm ưu thế và có nghĩa sinh học to lớn. 


#.1.1. Sinh sản 0ô tính 
Phương thức sinh sản vô tính có những đặc điểm sau: 
+ Chỉ có một cá thể tham gia. 


+ Cơ cấu đi truyền không thay đổi qua thế hệ vì không có sự tổ hợp lại 
hệ gen. 


+ Dựa trên sự phân bào nguyên nhiễm. 


25.SINHHOCCƠOTHỂ A 193 


Ví dụ từ thân của một cây rau muống đem giâm sẽ cho ra cây rau 
muống giống hệt cây mẹ về hệ gen và chúng sinh trưởng là do sự phân bào 
nguyên nhiễm của các mô sẵn có trong thân cây mẹ. Một con thủy tức con 
được tạo ra bừ sự nảy chổi từ thân con thủy tức mẹ sẽ có hệ gen giống hệt 
mẹ và là do sự phân bào nguyên nhiễm của các mô sẵn có trong cơ thể mẹ. 

Đối với cơ thể đơn bào (vi khuẩn, tảo đơn bào, động vật đơn bào, nấm đơn 
bào) hình thức sinh sản vô tính là phổ biến và chủ yếu, tạo cho chúng đặc 
tính sinh sản nhanh, phát tán nhanh, thích nghỉ nhanh với điều kiện sống. 

Đối với cơ thể đa bào như tảo đa bào, thực vật và động vật vẫn duy trì 
phương thức sinh sân vô tính, nghĩa là từ một mô, cơ quan của cơ thể có thể 
phát triển thành cơ thể toàn vẹn. Đối với thực vật, hình thức sinh sản vô 
tính bằng sinh sản sinh dưỡng từ các mô soma của lá (cây sống đời, v.v...), 
thân (rau muống, rau má, dâu tây, v.v...), rễ củ (khoai lang), thân củ (khoai 
tây), v.v... là tương đối phổ biến và là phương thức sinh sản tạo điều kiện 
cho thực vật nhanh chóng phát tán thế hệ trong sinh cảnh thuận lợi. ' 
Phương thức sinh sản sinh dưỡng thường được sử dụng trong thực tiễn 
trồng cây như giâm củ, giâm cành, chiết, ghép, nhân bản vô tính nhờ nuôi 
cấy mô, v.v... để nhân giống nhanh và cho sản phẩm đồng đều. 

a) Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 

Trong tự nhiên, thực vật có khả năng sinh sản sinh đưỡng từ một bộ 
phận của cây phát triển thành cây toàn điện, như từ thân bò (dâu tây, rau 
má, v.v...), từ thân rễ (cổ sấu, \ v.v...), từ thân củ (khoai tây, v.v.. 3% từ rễ củ 
(khoai lang, v.v...), từ lá (cây sống đời, v.v... 

b) Sinh sản sùth dưỡng nhân tạo 

Các nhà nông thường sử dụng phương thức sinh sản sinh dưỡng của 
cây trong kỹ thuật trồng trọt như: giâm (cành, lá, rễ), chiết (cành), ghép 
(cành, chôi). 

— Giâm là cắt một đoạn cơ quan sinh dưỡng, thường là đoạn thân, đoạn 
cành (cây mía, cây dâu tây, cây sắn, v.v...), hoặc đoạn rễ (cây rau điếp, v.v...), 
một mảnh lá (cây thu hải đường, cây sống đời, v.v...) vùi cắm xuống đất ẩm, 
các đoạn đó sẽ ra rễ, phát triển thành cây mới. Muốn cây phát triển nhanh, 
cần sử dụng chất kích thích ra rễ, thường xuyên tưới nước hợp lý, v.v.. 

~ Chiết thường được thực hiện với cành và với các cây ăn quả tân rút ngắn 
thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch với chất lượng cao. Người ta chọn cây và 
cành khỏe mạnh không bị sâu bệnh, gọt bỏ lớp vỏ bao quanh, bọc đoạn bóc 
bằng đất mùn (có thêm chất kích thích ra rễ), chờ khi đoạn đó ra rễ, đem cắt 
rời cành và trồng vào ruộng vườn. Đối với những cây có cành thấp có thể vít 
cành vòi và giữ cố định trong đất một đoạn cành để đoạn đó ra rễ. 


194 


25.8INHHOCCOTHÉB 


- Ghép là phương pháp nhân giống trong đó người ta sử dụng một đoạn 
thân, cành, chổi, lá (cành ghép) của một cây này ghép lên thân hay gốc của 
một cây khác (gốc ghép), sao cho phần mô tương đồng của cành ghép và gốc 
ghép ăn khớp và liển lại với nhau, qua đó gốc ghép sẽ nuôi cành ghép phát 
triển. Cành ghép và gốc ghép có thể thuộc cùng loài hoặc cùng giống. Gốc 
ghép và cành ghép có họ hàng thân thuộc, thường là cùng giống dễ thành 
công (chanh, cam, quýt, bưởi, táo, lê, mít, nhãn, v.v...) Cũng có thể ghép 
khác giống, khác họ (hồng gai làm gốc ghép cho nhót tây, dâu tằm hay 
chanh làm gốc ghép cho lê, v.v..). Điều nhà nông mong muốn là các đặc 
tính của gốc ghép như tính chịu mặn, chịu nóng, chịu lạnh, chống sâu bệnh, 
cho sản phẩm với năng suất và chất lượng cao. Có nhiều kiểu ghép như 
ghép áp, ghép nêm, ghép đưới vỏ, ghép mắt, ghép cửa sổ, ghép chữ T, v.v... 

Cành ghép sử dụng các chất đinh đưỡng, các sản phẩm trao đổi chất của 
gốc ghép để sinh trưởng và phát triển. Không có sự lai về mặt di truyền 
giữa gốc ghép và cành ghép. Ghép cam với bưởi, quả cam có thể có mùi vị 
của bưởi là do trong quả cam có tích lũy các chất đo tế bào bưởi sinh ra và 
vận chuyển tích lũy vào trong tế bào quả cam, chứ không phải quả cam là 
sản phẩm lai giữa cam và bưởi. Nếu ta sử dụng hạt cam này đem gieo, hoặc 
dùng cành cam này đem sinh sản sinh dưỡng bằng cách giâm cành thì các 
quả cam về sau không còn hương vị bưởi, 

©) Nhân bản uô tính nhờ nuôi cấy mô 

Để tạo nên các giống cây trồng có sản lượng cao, thích nghỉ với điều 
kiện sinh thái, các nhà trồng trọt thường sử dụng nhiều kỹ thuật tạo giống 
như: bằng phương pháp lai hữu tính, bằng phương pháp gây đột biến nhân 
tạo, bằng phương pháp đa bội thể. Để nhân giống nhanh, người ta thường 
sử dụng các biện pháp sinh sản dinh dưỡng (vô tính) như kỹ thuật giâm 
cành, chiết, ghép cành, v.v... Những biện pháp trên đây đã đem lại những 
thành tựu to lớn của cuộc cách mạng xanh từ những năm 60 của thế kỷ XX 
và đã cứu hàng trăm triệu người thoát khỏi nạn đối kém, Nhưng với sự 
phát triển của nền kinh tế thế giới, những công nghệ tạo giống cây trồng 
trên đây không đáp ứng được nhu cầu về sản lượng lương thực, thực phẩm 
mà nhân loại trên 6 tỷ người đòi hỏi. Công nghệ sinh học giống cây trồng đã 
kết hợp các công nghệ truyền thống với công nghệ sinh học hiện đại (như 
công nghệ nuôi cấy mô để nhân bản vô tính, lai tế bào trân, chuyển gen, 
v.v...) mà đại diện là công nghệ ui nhôn giống. 

Dựa trên nguyên lý các tế bào soma của cơ thể trưởng thành đều có bộ 
nhiễm sắc thể và hệ gen như của hợp tử và mang đủ thông tin di truyền 
quy định cho sự sinh trưởng và phát triển của một cơ thể mới. Các miếng 
mô lá, thân, hoặc rễ (đặc biệt là mô phân sinh và mô mềm) được nuôi cấy 


195 


trong môi trường thích hợp có đủ 
chất dinh dưỡng cẩn thiết với chất 
kích thích sinh trưởng (auxin, 
xytokinin, v.v...), các tế bào sẽ phát 
triển thành mô seo (eallus) là mô 
khẳẩm chưa phân hóa, chúng c6 khả 
năng biến đổi thành các phôi soma, MÔ seo 

từ đây sẽ phân hóa phát triển thành (mè chưa phân hỏa) 
các bộ phận của cây và cây toàn vẹn. 
Các nhà công nghệ tế bào đã sử 
dụng phương pháp nuôi cấy tế bào 
thực vật và nhãn bản vô tính xuữro 
để sản xuất nhiều sản phẩm (hợp 
chất từ thực vậÐ, các cd quan hoặc 


Hoocmon và 
chất dinh dưỡng 


cây toần vẹn với nhiều đặc tính § Ñ 4t nhAn: tạ, 
mong muốn (hình 7.1). Ả Ehái triển 
đ) Công nghệ uì nhân giống 


Sản phẩm 
đồng đếu 


Công nghệ vi nhân giống là 
công nghệ kết hợp kỹ thuật nuôi cấy 
tế bào, kỹ thuật lai tế bào cũng như 3 
kỹ thuật chuyển gen nhằm mục đích Nà 821 Sông cày nhân lên về 
sản xuất. cây giống có đặc điểm được TP NHANG GE VAT HC VẤN 
dự tính, một cách nhanh, nhiều, tết rẻ. 

Từ mô sẹo trong nuôi cấy inuitro (từ tế bào thuần, hoặc tế bào lai, hoặc tế bào 
được chuyển gen, v.v...) sẽ tái sình ra các chổi non, chối non được cắt nhỏ 
thành nhiều đoạn, mỗi đoạn lại tái sinh thành chổi, chổi lại được cất nhỏ, 
đoạn cất lại được tái sinh, v.v... và như vậy các nhà tạo giống có thể tạo nên 
một “ngân hàng cây giống” theo đơn đặt hàng của thị trường. Hiện nay hàng . 
loạt cây giống như cây lương thực, cây thực phẩm, cây dược liệu, cây hoa, cây 
ăn trái, cây rừng... đang được sản xuất theo quy mô công nghiện bằng công 
nghệ vi nhân giống. Công nghệ vỉ nhân giống có ý nghĩa kinh tế cao nhất là 
đối với các cây sinh sẵn chậm (cây rừng, cây gỗ, cây ăn trái, cây được liệu), 
hoặc đối với cây có giá trị đại chúng cẩn cung cấp số lượng cây giống rất 
nhiều trong thời gian ngắn như cãy hoa (hoa hồng, phong lan, v.v...). Để nhân 
giống hoa hồng từ các đoạn thân cỏ mắt ghép từ cấy mẹ thì trong một năm tối 
đa người ta chỉ tạo được 20 - 50 cây con. Nhưng với kỹ thuật vi nhân giống 
người ta có thể tạo được:500.000 cây hoa hồng trong một năm: Hơn nữa chỉ 
thông qua kỹ thuật vi nhân giống mới có thể tạo được các giống cây thuẫn, 
cây lai, cây chuyển gen đồng đều về chất lượng, về tính chịu bệnh hoặc mang 


196 


các đặc tính đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Ví dự, sử dụng kỹ thuật vị 
nhân giống kết hợp kỹ thuật chuyển gen, các nhà công nghệ sinh học đã tạo 
được cây hoa có hình dạng, màu sắc cánh hoa rất đặc biệt chưa hề có trong tự 
nhiên, có giá trị thẩm mỹ và lợi nhuận cao. 

9) Công nghệ tạo cây lai soma 

Trong công tác tạo giống, người ta thường sử dụng phương pháp lai hữu 
tính để tạo cậy lai có được đặc tính di truyền của bố và mẹ. Nhưng lai hữu 
tính chỉ có thể thực hiện được giữa các cá thể thuộc cùng một loài, nếu lai 
khác loài thì cây lai thường bất thụ. Hơn nữa cây lai không phải khi nào 
cũng cho những đặc tính mà nhà chọn giống mong muốn, cây lai thường 
hay nhạy cảm với bệnh, đo đó tạo giống lai hữu tính quá tốn kém và lâu đài, 
Công nghệ nuôi cấy tế bào và lai tế bào trần đã cho phép các nhà tạo giống 
tạo nên những tế bào lai khác loài, khác chỉ, thậm chí khác họ, bộ. Những 
tế bào lai này được gọi là tế bào lai soma (vì do 2 tế bào soma kết hợp với 
nhau). Từ tế bào lai sẽ tạo nên mô sẹo và sẽ tái sinh nên cây lai soma mang 
đặc tính di truyền của cả bố và mẹ chẳng khác gì cây lai hữu tính, Từ 
những năm 70 của thế kỷ XX, người ta đã tạo được tế bào lai soma từ 2 loài 
thuốc lá và tái sinh được cây thuốc lá lai trọn vẹn. Đặc biệt là dùng kỹ thuật 
lai soma để lai tế bào khoai tây với tế bào cà chua đã tạo nên cây lai 
“Pomat” mang đặc tính của khoai tây và của cà chua. Người ta cũng đã tạo 
được cây lai từ tế bào của cà rốt và mùi tây. 

Hiện nay công nghệ tạo cây lai sòma được thực hiện không chỉ ở thuốc 
lá, khoai tây, cà chua... mà cả cây ăn trái, cây lương thực (như lúa, ngô) và 
cả cây hoa. 

8) Công nghệ nuôi cấy tế bào để sản xuất các chế phẩm sinh học 

Thực vật không chỉ cung cấp cho con người lương thực và thực phẩm 
mà còn cung cấp các chất được liệu quý, chất nhuộm màu, chất dùng trong 
công nghiệp hóa chất, v.v... (bảng 7). 


Bắng 7. Các hợp chất từ thực vật 


Hợp chất từ thực vật 


Saponin 

Coumarin 

Chất màu 

Vitamin 

Enzym, protein, peptid 
Steroid 

Polisaccarid 


Hợp chất từ thực vật 
Terpen 

Terpenoid 

Flavonoid 
Phenylpropanoid 
Amin 

Alcaloid 

Hợp chất cyanogen 
Quinon 


Vai trỏ 
Kháng vi khuẩn 
Kháng ung thư 
Chống co thắt 
Tăng lực 

Diệt sâu 

Kích thích, xoa dịu 
Chất thơm 
Tạo dầu thơm 


Kháng viêm 
Cường tim 

Tạo màu 

Vai trò đa dạng 
Vai trò đa dạng 
Vai trò đa dạng 
Vai trò đa dạng 


197, 


Các nhà sản xuất muốn thu nhận chế phẩm từ thực vật phải chiết xuất 
chúng từ các bộ phận của cây mọc trong tự nhiên, hoặc trồng trong vườn 
ươm bằng kỹ thuật lý hóa phức tạp, tốn kém. Các chế phẩm từ thực vật rất 
phức tạp nên rất khó tổng hợp nhân tạo và giá thành rất cao. Các cây được 
liệu mọc ở vùng nhiệt đới và ôn đới phải vài năm đến hàng chục năm mới 
cho chế phẩm vì cây sinh trưởng chậm và các chất chỉ tích lay trong các bộ 
phận trưởng thành của cây như lá, thân, rễ hoặc hoa. Ví dụ: Chất berberin 
chiết xuất từ rễ cây hoàng liên (Coptis japonicø) ở tuổi 6 năm, chất 
ginsenosid là chất tăng dưỡng có ở rễ cây nhân sâm (Panadx ginseng) có tuổi 
từ 4 - 10 năm. Muốn thu được 10g chất 0inblœsifin và 1g oincristin để làm 
thuốc, nhà sản xuất phải đùng tới 10 tấn nguyên liệu thô và khô, thế nhưng 
lượng thuốc đó cũng chỉ để chữa cho em bé bị bệnh ung thư bạch câu trong 
một tuần. 

CNSH nuôi cấy tế bào kết hợp kỹ thuật chuyển gen đã giúp cho các nhà 
sản xuất giải quyết những khó khăn trên đây và đẩy mạnh công nghiệp sẵn 
xuất các chế phẩm sinh học cũng như các dược phẩm từ thực vật với số 
lượng lớn, giá thành rẻ, đáp ứng nhanh chóng và kịp thời nhu cầu thị trường 
dược phẩm và hóa phẩm. 

Chế phẩm đầu tiên được sản xuất theo quy mô công nghiệp bằng 
CNSH được thực hiện ở Nhật từ năm 1983 là chất shikonin - chất sắc tố 
màu đồ có trong cây L/thospermum erythrorhizon, có tác dụng kháng khuẩn, 
kháng viêm và kháng ung thư, đồng thời là chất phẩm màu có giá trị cao. 
Nhờ công nghệ nuôi cấy tế bào, năng suất sản phẩm shikonin đã tăng gấp 
15 lần so với phương pháp chiết xuất truyền thống từ cây. 

__ Công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật áp dụng để sản xuất các chế phẩm 
sinh học gồm các công đoạn sau: 

— Chọn lọc cây để lấy mô cấy phải là cây khỏe mạnh, sức sống tốt, có 
năng suất cao về sản phẩm cần thiết. 

~ Tiến hành nuôi cấy các mảnh mô từ lá, thân hoặc rễ, v.v... trong môi 
trường thích hợp (thường là môi trường đặc) để sản xuất các mô sẹo. Từ các 
khối mô sẹo sẽ được tách nhỏ ra thành nhiều mẻ cấy (qua 15 ngày nuôi cấy) 
được nuôi trong các điều kiện khác nhau về nhiệt độ, độ pH, thời gian chiếu 
sáng, nông độ các chất hooemon thực vật thích hợp, tạo điều kiện cho sự 
hình thành các dòng tế bào biệt hóa khác nhau dùng làm dòng gốc cho các 
mẻ nuôi cấy về sau. ¿ 

— Tiến hành chọn lọc các dòng gốc có năng suất cao về chế phẩm cần sản 
xuất, có thể căn cứ vào màu sắc của mô cấy (nếu là chế phẩm màu) hoặc bằng 
kỹ thuật tĩnh chế và định lượng chế phẩm được sản sinh ra trong mẻ cấy. 

- Tiến hành chuyển nuôi cấy sang môi trường lỏng để tăng sức sinh 


198 


trưởng của mô cấy và tăng sản lượng chế phẩm với các bình cấy dung tích 
lớn (250ml). Các dòng gốc có năng suất cao được chuyển sang nuôi cấy đại 
trà, hoặc được cất. giữ lâu dài trong bình nitơ lồng. 

— Tiến hành sản xuất ở mức đại trà với quy mô nuôi cấy lớn trong các lò 
phản ứng sinh học (bioreactor) có hệ ổn hóa, có hệ điểu chỉnh tự động về các 
điều kiện nuôi cấy với độ tiệt trùng cao. Các lò phản ứng có dung tích từ 
hàng chục đến hàng trăm mét khối. 

— Cuối cùng là công đoạn chiết và tỉnh chế các chế phẩm cần sản xuất, 

Kết hợp kỹ thuật chuyển gen, các nhà sản xuất có thể thu được các chế 
phẩm hoàn toàn mới không có ở thực vật (có nguồn gốc từ vi sinh vật, từ 
động vật hoặc con người) để làm thuốc như nuôi cấy mô cây thuốc lá để sản 
xuất esosteron, hay sử dụng nuôi cấy tế bào cây Catharanthus roseus để 
sản xuất thuốc chống viêm pericin. Sản xuất các chế phẩm sinh học bằng 
CNSH đã đem lại lợi nhuận to lớn cho các công ty vì vậy mà các công ty 
dược phẩm xuyên quốc gia đã bỏ ra hàng trăm triệu USD cho các dự án 
nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm chủ yếu là dược phẩm bằng CNSH. 
Năm 2001 các hãng dược phẩm đã thu lợi nhuận về mặt hàng công nghệ 
sinh học đạt 10 tỷ USD, ` 


7.1.2. Sinh sản hữu tính 

Sự xuất hiện sinh sản hữu tính là bước tiến hóa lớn của sinh vật. Nó 
đảm bảo cho sự xuất hiện đa dạng di truyển bằng cách tổ hợp hai genom 
của 2 cá thể trong loài vào một cá thể mới, đồng thời qua các thế hệ sinh 
sản hữu tính, tái tổ hợp lại genom của các cá thể thế hệ tiếp theo. 

Trong sinh sản hữu tính xây ra sự xen kẽ thế hệ đơn bội và lưỡng bội 
Phân bào giảm nhiễm bảo đảm cho sự hình thành thế hệ tế bào đơn bội (các 
lao tử) và qua thụ tinh, 2 tế bào đơn bội hòa hợp với nhau tạo thành hợp tử 
lưỡng bội, và đối với cơ thể đa bào hợp tử lưỡng bội phát triển thành cơ thể, 
Phương thức sinh sản hữu tính đơn giản xuất hiện ở một số vi khuẩn, động 
vật đơn bào, tảo v.v... Ở động vật và thực vật bậc cao, hình thức sinh sẵn 
hữu tính phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi sự phần hóa giới tính ở cơ thể bế mẹ, 
có cơ quan sinh sản chứa các tế bào sinh dục. Thông qua phân bào giảm 
nhiễm tạo thành các giao tử đực và cái. Tuy ở các loài khác nhau, chu kỳ 
sinh sản diễn ra khác nhau, nhưng cơ chế và bản chất của phân bào giảm 
nhiễm diễn ra giống nhau theo một sơ đồ chung. 

Đặc điểm của sinh sản hữu tính thể hiện ở chỗ: 

— Có hai cá thể (hoặc hai yếu tố - giao tử đực và giao tử cái) tham gia. 

— Cơ cấu di truyền của thế hệ con được đổi mới vì có sự tổ hợp lại hệ gen 
ở thế hệ sau. 


199 


~ Dựa trên phương thức phân bào mới là phân bào giảm nhiễm. 


Ý nghĩa sinh học quan trọng của phương thức sinh sản hữu tính thể 
hiện ở chỗ thông qua sinh sản hữu tính, cơ cấu đi truyền của thế hệ sau 
được đổi mới tạo nên đa đạng di truyền cũng là tạo nên đa đạng nguyên liệu 
cho ehọn lọc tự nhiên, thúc đẩy tiến hóa và cơ thể đa bào càng ngày càng 
phức tạp, đa dạng. 


7.2. CHU KỲ SỐNG VÀ LUÂN PHIÊN THẾ HỆ 


7.8.1. Chu kỳ sống 


Các ed thể sinh sản hữu tính đều trải qua chu kỳ sống phức tạp bao 
gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau: tạo giao tử mang n NST, thụ tỉnh tạo 
hợp tử mang 2n NST, phát triển phôi sinh tạo cơ thể trưởng thành, sinh sẳn 
tạo giao tử, già và chết. Thông qua quá trình giảm phân tạo giao tử và quá 
trình thụ tính tạo hợp tử, hệ gen của thế hệ sau đã được tái tổ hợp lại khác 
so vái thế hệ bố mẹ. Đó chính là ưu thế dì truyền của sinh sản hữu tính sø với 
sinh sản vô tính. Tuy nhiên quá trình sinh sản hữu tính là quá trình phức 
tạp gồm nhiều giai đoạn: giai đoạn tạo giao tử do sự phân bão giảm nhiễm ở 
hai cá thể đực và cái, giai đoạn thụ tinh bao gồm sự gặp gõ và kết hợp hai 
giao tử đực và cái thành hợp tử, Hợp tử phải trải qua quá trình sinh trưởng 
và phát triển mới tạo thành 
ed thể. Đối với cơ thể đơn bào 
và đa bào bậc thấp, đã bắt 
đầu có phương thức sinh sản 
hữu tính nhưng còn đơn giẩn 
nhưữ hiện tượng tiếp hợp ở 
trùng lông, ở tảo, v.v..., hoặc ở 
cùng một cá thể tạo nên cả 
giao tử đực và giao tử cái, 
chúng chưa có cơ quan sinh : Đơmộin) |ẾP 
sản để tạo ra giao tử riêng và 
biệt hóa khác nhau như ở tảo, 
rêu, ruột khoang. Đối với đa 
số thực vật và động vật đều 
có phân hóa ed quan sinh sẵn 
riêng để tạo giao tử, trong đó 
giao tử đực và giao tử cái 
khác biệt nhau về nhiều đặc 


kệ ˆ Hình 7.2. Chu kỳ sinh sản (chu kỷ sống) 
điểm hình thái. Như vậy trong ở cơ thể sinh sản hữu tính 


TÏ Giao từ thể (2n) | 


200 


phương thức sinh sản hữu Lính ở thực vật và động vật đều tổn tại 2 pha: pha 
đơn bội + NST) và pha lưỡng bội (2n NST), Pha đơn bội n NST được hình 
thành do giãm phân của các tế bào sinh dục nguyễn thủy 2n. Pha lưỡng bội 
8n được hình thành đo sự kết hợp của 2 giao tử nø (hình 7.2). 


7.9.9. Sự luân phiên thế hệ 

Như phần trên ta đã thấy bất kỹ chu kỳ sống nào cũng trải qua pha đơn 
bội và pha lưỡng bội luân phiên xen kẽ nhau. Mối tương quan giữa hai pha 
này ở thực vật là khác với động vật, Thực vật thuộc cơ thể có xen kẽ thế hệ rõ 
rệt: thế hệ thể bảo tử và thế hệ thể giao từ. Thể bào tử là phần cơ thể 2n da 
hợp tử phát triển thành. Thể giao tử là phẩn cơ thể n do sự giảm phân tạo 
thành. Ở thực vật nguyên thủy như rêu, địa tiền thì thể giao tử là cây rêu 
đơn bội tổn tại lâu dài, còn thể bào tử lưỡng bội chỉ là phần cuống mang nang 
ö đỉnh ngọn sống phụ thuộc vào thể giao tử. Trong thể bào tử lưỡng bội (do 
hợp tử phát triển thành), các tế bào 2m sẽ giầm phân cho ra rất nhiều bào tử 
đơn bội + NST) (vì vậy nên được gọi là thể bào tử) (sporophyte). Khi nang bị 
nút ra (thể bào tử chết) các bào tử được giải phóng ra ngoài và mọc thành cây 
rêu đơn bội tức là thể giao tử. Trong thể giao tử, cãc tế bào đơn bội sẽ tạo nên 
giao từ đực (là tỉnh trùng có roï), và giao tử cái (trứng) (vì vậy nên được gọi là 
thể giao tử (gametophyte) (hình 7.3). 


Hình 7.3. Chu kỳ sống của râu có sự xen kẽ thế hệ 
Giai đoạn thể giao tử đơn bội là cây rẽu, còn giai đoạn thể bão tử lưỡng bội chỉ lä cuống 
mang nang phụ thuộc vào thể giao tử 


38 SNHHOCCƠTHÉA 201 


Đối với dương xỉ thì giai đoạn thể bào tử 2n là chủ yếu và là cây đương 
xỉ tổn tại lâu đài, còn giai đoạn thể giao tử n là nguyên tản hình lim sống 
độc lập và chỉ tốn tại trong một thời gian ngắn (hình 7.4). 


Hinh 7.4. Chu kỳ sống của dương xỉ. 
Cây dương xỉ là thể bào từ lưỡng hội, 
còn giao tử thể lä nguyên tần hỉnh tim sống độc lập 


Đối với thực vật có hạt thì 
giai đoạn thể bào tử 2n (cây 
trưởng thành) là chủ yếu cồn giai 
đoạn thể giao tử tuy vẫn tôn tại 
(hạt phấn và túi phôi mang 
nhiều nhân đơn bội) nhưng phụ 
thuộc hoàn toàn vào thể bào tử. 
Hạt phấn chưa phải là tỉnh trùng 
mà được xem như thể giao tử, hạt 
phấn chứa 3 nhân ø trong đó 
nhân n sinh sản được xem là giao 
tử đực (tỉnh trùng không røì). Túi 
phối được xem như thể giao tử vì 
chúng chứa 8 nhãn n, trong đồ 
chỉ có một nhân là giao tử cái 
(trứng) (hình 7.8). 


202 


Hình 7.5. Chu kỳ sống 
của thực vật cỏ hoa 


28,SINHĐOCCOTHỀB 


Đối với động vật thì cơ thể 2n là thể bào tử là chủ yếu (cơ thể trưởng 
thành) còn thể giao tử hoàn toàn không tổn tại, các giao tử (tính trùng và 
trứng) được tạo thành không ở lại trong cơ thể và nhanh chóng bị bài xuất 
ra khỏi cơ thể. - 

Đối với thực vật có hạt cần phân biệt rõ ¿5 phấn với thụ tỉnh và đặc 
điểm khác với động vật là ở thực vật có#: binh bép. Sự tạo thành hạt phấn 
(chứa tỉnh trùng không roi), sự thụ phấn nhờ gió, nhờ côn trùng cũng như 
sự thụ tỉnh kép để tạo hợp tử và nội nhũ (cơ quan nuôi phôi phát triển) đều 
là những đặc tính thích nghi của thực vật đối với đời sống ở cạn. 

Đối với động vật có đời sống di động, sống trong nhiều môi trường khác 
nhau cho nên sự sinh sản ở chúng rất đa dạng cả về cấu tạo cơ quan sinh 
dục, về sự tạo giao tử cũng như ghép đôi và thụ tỉnh, cũng như về tập tính 
sinh sản. 

Trên cơ sở hiểu rõ cơ chế quá trình sinh sản cũng như hiểu rõ éác nhân 
tố bên trong (như hoocemon) và yếu tố môi trường tác động đến sự sinh sản, 
các nhà công nghệ sinh học đã áp dụng nhiều công nghệ như công nghệ 
nuôi cấy tế bào và công nghệ nhân bản vô tính cây trồng vật nuôi cũng như 
để xuất nhiều biện pháp tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; phòng tránh 
thai và kế hoạch hóa gia đình ở người. 


7.3. Sự phát sinh giao tử ở thực vật 


3.1. Sự phát sinh hạt phấn uà giao từ đực ở thực uật có hoa 


Hạt phấn được hình thành trong bao phấn của nhị là cơ quan sinh sản 
đực của hoa, Mô sinh bào tử trong bao phấn sẽ nguyên phân cho ra các tế 
bào 2n được gọi là tế bào mẹ của tiểu bào tử. Mỗi tế bào mẹ đi vào giảm 
phân cho ra bốn tiểu bào tử đơn bội. Tiểu bào tử đơn bội sẽ phát triển thành 
hạt phấn. Hạt phấn được bao bởi vỏ ngoài và vỏ trong cứng rắn bằng 
xenluloz có tác dụng bảo vệ cho hạt phấn chống chịu các điều kiện bất lợi. 
Nhân đơn bội của hạt phấn sẽ nguyên phân tạo nên hai nhân đơn bội: Một 
nhân sinh sản và một nhân ống phấn. Nhân sinh sản lại nguyên phân tạo 
nên hai giao tử đực (hình 7.6). : 

Nhân ống phấn sẽ phát triển thành ống phấn khi thụ phấn. Một giao 
tử đực sẽ thụ tỉnh với nhân của trứng (giao tử cái) cho ra hợp tử 2n. Một 
nhân giao tử đực sẽ thụ tỉnh với hai nhân cực của túi phôi để tạo nên nội 
nhũ ần (thụ tỉnh kép). 

Cấu trúc của vỏ hạt phấn mang tính đặc trưng loài và rất bều chắc; có 
thể được lưu giữ qua hàng triệu năm trong các lớp trầm tích hóa thạch; là 
cứ liệu hóa thạch để các nhà cổ thực vật học nghiên cứu nguồn gốc và phân 
loại thực vật có hoa, 


203 


Tiểu bão tử (n) 
Tế bào 
zm= phận ống phấn 
ớt >2) Tế bảo 
Z @9) a sinh sẵn 
Giảmphán — Gốtngăng` Tiểu giao tử thể 
Mi bøo phấn Tinvùag (h#Phẩn) 


Tiểu bảo tử thể Là )SD Lee, ( 


Hình 7.6. Sự phát sinh hạt phấn và thụ tính kép ở thực vật có hoa 


7.3.9. Sự phát sinh túi phôi 0à trứng ở thực oật có hoa 
Giao tử cái hay là trứng được hình thành trong bầu nhụy của nhụy là 
cđ quan sinh sản cái của hoa. Trong bầu nhụy các tế bào sinh dục nguyên 
thủy sẽ nguyên phân để tạo nẽn khối tế bào hình trứng được gọi là noãn. 
Trong noãn một tế bào lớn được gọi là tế bào mẹ của đại bào tử, sẽ giảm 
phân cho ra bốn đại bào tử đơn bội, Ba trong bốn đại bào tử sẽ bị phân bủy 
và chỉ có một đại bào tử n NST nguyên phân 3 lần và tạo thành túi phôi 
chứa 8 nhân đơn bội, trong đó có một nhân là giao tử cái (trứng), 2 nhãn trợ 
bào, 3 nhãn cực và 3 nhân đổi cực (hình 7.7). Như vậy túi phôi là tương 
đương với hạt phấn và là thể giao tử của thực vật có hoa. 
Đại bão tử (n) 
Nang đại - Giểm phân Nguyên phân _ Túi phối 


bào từ << ¬— (đại giao tử thể) 
“. ng 


Ống phấn 
\ 3 tế bản đối cực 
Ỉ Ì 2 nhận cực 


ZZ Bao phấn Trợ bào 
Noãn 
: Bầu nhụy 
Hình 7.7. Sự hình thành túi phối và trứng ở thực vặt có hoa 


204 


7.4. SỰ THỤ PHẤN VÀ THỤ TINH KÉP Ở THỰC VẬT CÓ HOA 


Thụ tỉnh là quả trình Bập gơ và liên kết hai giao tử NT để tạo thành 
hợp tử 2n NST. Sự thụ tĩnh có thể xây ra ở môi trường ngoài (như trong 
nước ngọt, nước biển) được gọi là thụ tỉnh ngoài, u£ đự ở cá, hoặc xảy ra 
trong cơ thể cơn cái được gọi là thụ tình trong, uý dự ở chậm, động vật có vú. 
Trong trường hợp thụ tỉnh trong, con đực và con cái đều có cd quan thích 
nghỉ tạo điều kiện cho giao tử Bặp nhau và liên kết với nhau đễ đàng. 

7.4.1. Sự thụ phẩn 

Đối với Tảo và thực vật thấp nhì Rêu, Dương xỉ, tỉnh trùng có mảng 
roi, sự thụ tính nhờ mỗi trường nước, tỉnh trùng có thể đi chuyển Sắp g9, 
liên kết với trứng. Đối với thực vật có hạt thích nghĩ với đời sống ở cạn, giao 
tử đực không có rơi, để tạo điểu kiện cho sự gặp gỡ và liên kết giữa giao tử 
đực và giao tử cái (thụ tỉnh) cần thông qua sự thụ phấn, tức là sự gặp gỡ vã 
liên kết của hạt phấn với núm nhụy và sự hình thành ống phấn như là 
phương tiện giúp cho sự thụ tính. Người ta phân biệt tự thụ phấn là khi hạt 
phấn liên kết với núm nhụy của cùng một hoa, hoặc giữa hoa đực và hoa cái 
của cùng một cây. Trong thụ phấn chéo là khi hạt phấn của hoa cây này 
liên kết với núm nhụy của hoa cấy khác. Trong trường hợp thụ phấn chéo 
dẫn đến kết quả là các thế hệ cây con eó độ biến đị đi truyền lớn hơn và eó 
nhiều khả năng tiến hóa đa đạng hơn. Sự thụ phấn có thể xảy ra nhờ côn 


tràng, nhờ gió hoặc nhờ đông nước. 
7.4.2. Sự thụ tỉnh bép 


Khi sự thụ phấn xảy 

ta, hạt phấn dính chặt vào R 
núm nhụy nhờ chất dính ' Tưng kưởng, 
của núm nhụy, nhân ống ú 

phấn sẽ phát triển thành 
ống phấn mọc sâu vào tận 
túi phôi. Ống phấn có tác 
dụng dẫn đường cho nhân 
sinh sản vào túi phôi gặp 
gỡ và liên kết với các nhân 
cải theo cách: một nhân 
sinh sản đực (giao tử đực) 
liên kết với nhân sinh sẵn : 

cái (trứng), kết quả là tạo 'Thự 0nh kép 


nên hợp tử lưỡng bội (9n 32D 
N§T). Hợp tử sẽ phất triển Hình 7.8. Sự thụ phấn và thụ tỉnh kép ở thực vật 


205 


thành phôi và thành cây trưởng thành 2n NST. Còn một nhân n đực 
khác sẽ kết hợp với 2 nhân cực của túi phôi để tạo nên nội nhũ 3n dùng 
để nuôi phôi phát triển. Đó là thự tỉnh bép đặc trưng cho thực vật có hạt 
(hình 7.8). 


7.5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẠT VÀ QUẢ 
7.5.1. Sự hình thành hạt uà quả 


Sau khi thụ tỉnh, noãn phát triển để tạo thành hạt. Trong quá trình 
này túi phôi lớn lên tạo nên chổi phôi hay thân mầm và rễ phôi hay rễ 
mầm. Trong hạt của thực vật một lá mầm như tên gọi của nó, phôi chỉ hình 
thành lên một lá mắm còn ở thực vật hai lá mầm có hai lá mầm được hình 
thành. Trong các loại hạt có nội nhũ như ở hạt thầu dầu và ngô, nhân nội 
nhũ phân chia nhiều lần theo nguyên phân để tạo nên mô nội nhũ gồm 
những tế bào dự trữ chất dinh dưỡng. Những tế bào này tích luỹ chất dinh 
đưỡng vận chuyển qua các bó mạch của giá noãn và phát triển bao quanh 
phôi non chất đây khoang trống giữa vỏ noãn và những phần còn lại của túi 
phôi. Ở các hạt khác được gọi là hợ¿ không nội nhũ như các bạt đậu tây, các 
1á mắm là nơi tích luỹ chủ yếu và sự phát triển của mô nội nhũ là rất bị hạn 
chế. Lớp vỏ ngoài của hạt được hình thành từ các vô noãn và gồm lớp ngoài 
đai gọi là oỏ ngoài và lớp trong mềm, xốp được gọi là oỏ trong. 

Khi hạt chín thì bầu phát triển để chứa hạt tạo nên quả. Ở trường hợp 
đậu tây quả kéo dài được gọi là quả đậu. Sự phát tân của hạt xảy ra khi 
vách bầu đã trở thành vỏ quả, khô và nứt dọc theo hai bên. 

Điển hình nhất của nhóm cây này là cỏ ba lá, đậu tằm, kim tước, đậu 
` lupin mà hạt của chúng tách ra khỏi vỏ khi vỏ khô và tách ra. 


7.ð.2. Sự phút tán hạt 


Chức năng của quả là đảm bảo phát tán hạt khối cây mẹ. Chức 
năng này chủ yếu để giảm bớt sự cạnh tranh giữa các cây trong cùng 
loài và để chiếm cứ vùng đất mới. Có một số kiểu phát tán được phân 
biệt như sau: 

a) Tự phát tán 

Hạt của một số cây được bật ra bằng cách nổ khỏi quả bởi một động tác 
nhanh chóng khi vỏ quả khô và cũng có khi do áp suất trương nước. Tác 
động đó đủ để đẩy bật hạt khỏi cây mẹ. Quả cây kim tước là loại đậu mà vỏ 
quả gồm những lớp mô sợi xếp chéo xiên với nhau. Khi khô, mỗi nữa vỏ 
xoắn lại và bất ngờ võ ra và tách hạt ra ngoài. 


206 


b) Phát tán nhờ gió 

Cây thuốc phiện có hạt giống với các bào tử và rất nhẹ để có thể theo 
gió cuốn đi xa. Những hạt này được tạo nên trong quả rỗng Bọi là quả nang 
được hình thành từ nhiều lá noãn dính nhau. Khi chín, hạt thoát ra qua các 
lỗ trên quả nang do bị rung theo gió. Gió phát tán các loại quả và hạt nhờ 
những phần kéo rộng ra, hoặc các chùm lông để làm chậm sự rơi xuống đất 
của hạt. Vỏ quả của cây phong kéo dài hình thành cánh. Ở cây bể công anh, 
đài biến đổi thành chiếc dù mang chùm lông. Quả trúc đào liễu là quả nang 
khô và hạt của chúng thì phát triển lông tơ để giữ được trong không trung 
những khoảng cách xa và trông tựa như một túm lông. : 

c) Phát tán nhờ nước : 

Dạng phát tán này ít phổ biến. Quả và hạt rỗng hoặc có cấu tạo làm 
cho nó nổi trên mặt nước. Một uí dự rõ rệt là quả đừa, quả có vỏ ngoài bằng 
sợi xốp và một khoang trống chứa khí bên trong hạt của nó. 

ở) Phát tán nhờ động uật 

Một số quả và hạt khô có chất dính hoặc có gai để dính bắt vào lông khi 
các con vật đi qua. Quả cây dâu móc tạo thành một chùm nhỏ quả khô được 
gọi là quở bế, mỗi quả có một móc hình ngạnh tạo thành từ vòi nhị. Toàn bộ 
cụm quả có thể dính chặt khi con vật bước qua và giữ ở đấy lâu trước khi 
mỗi quả bế rụng và phát tán đi. 

Các quả mọng là thức ăn hấp dẫn nhiều loại động vật khác nhau, nhất 
là chim. Những quả này khi chín thì thay đổi màu sắc từ màu xanh lục 
bình thường khó thấy đến các màu rực rỡ như cam đỏ, xanh lam hoặc đen 
thẫm. Bên trong mô của nó trở nên mềm và ngọt đo hoạt tính phối hợp của 
hooemon và enzym để tạo nên vị ngọt của quả loại này, 

Phần ăn được của guả thật như quả mận hay quả cà chua được hình 
thành từ lớp giữa hay oỏ quả giữa và lớp trong hay uỏ quả trong của vách 
bầu còn lớp ngoài được pỏ quả ngoài tạo nên lớp “da“ của quả. Ở những loại 
quả giả như quả táo, dâu tây, tầm xuân thì phần nạc phát triển từ các 
thành phần của hoa khác với bầu mà thường là từ đế hoa, 

Hạt của các quả nạc được bảo vệ bởi các vỏ cứng, đôi khi được tăng độ 
cứng bởi sự đính của lớp tế bào đá tạo nên mô vỏ quả trong. Những quả này 
được phát tán phụ thuộc vào kích thước của chúng cũng như là bị nuốt, bị 
thải... Trong trường hợp sau, lớp vỏ ngoài chịu đựng được tác động của 
enzym trong ống tiêu hóa và hạt được lắng vào phân thường là tại nơi xa với 
cây mẹ và trong môi trường giàu chất đính dưỡng phù hợp. 


207 


: CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. So sánh sinh sẵn vô tính với sinh sản hữu tính. Chứng minh vai trò tiến hóa của sinh 
sản hữu tính. 

2. Nêu các ứng dụng của sinh sản vô tính trong công tung: cây trồng. Dựa trên cơ sở 
khoa học nào để nhân bản vô tính cây trồng? 


3, Vẽ chu kỳ sinh sản và luân phiên thế hệ ở rêu, dương xỉ và thực vật có hoa. Phân 
tích đặc điểm sai khác. 


4. Thế nào là bào tử thể và giao tử thể. Cho ví dự. 

5. Vẽ sơ đồ phát sinh hạt phấn và túi phôi. 

6. Thụ phấn khác thụ tỉnh ở những điểm nào? Liệt kê các dạng thụ phấn. 

7. Vẽ sơ đồ thụ tinh kép ở thực vật có hoa. 

8. Hạt được hình thành như thế nào? Và được phát tán bằng những phương thức nào? 


208 


Chương 8 
SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT 


Mục tiêu: 

~ Liệt kê được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. 

— Trình bày được cơ sở di truyền của xác định giới tính ở động vật. 

— Trình bày được ảnh hưởng của hoocmon lên sự xác định giới tính. 

— Trình bày được các nhân tế môi trường gây ảnh hưởng lên xác định 
giới tính ở động vật. 

— Vẽ được sơ đồ sinh tỉnh và sinh trứng. 

— Trình bày được quá trình thự tỉnh và tạo hợp tử. 


— Nấm được các ứng dụng trong sinh sản động vật nuôi và kế hoạch 
hóa gia đình ở con người. 


8.T. SỰ SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 


8.1.1. Các hình thức sinh sản uô tính ở động uật 

Đối với động vật, sinh sản vô tính thường chỉ có ở động vật bậc thấp 
như thủy tức (do sự nảy chổi), giun đẹt (do sự tái sinh của một phần cơ thể 
thành cơ thể toàn vẹn). Đối với động vật bậc cao thì rất hiếm quan sát thấy 
sinh sản vô tính, còn sự tái sinh chỉ là để khôi phục lại phần cơ thể bị tổn 
thương hoặc bị mất (uí dụ: Tái sinh da khi da bị tổn thương, thằn lần tái 
sinh đuôi khi bị mất đuôi, v.v,..). Sự sinh đôi cùng trứng ở người có thể xem 
là một hình thức sinh sản vô tính vì một trứng được thụ tỉnh có bộ nhiễm 
sắc thể 2n qua phân bào nguyên nhiễm cho ra ‡ế bào con (2 phôi bào) giống 
nhau và từ mỗi tế bào con này phát triển thành cơ thể riêng biệt giống hệt 
nhau về mặt di truyền. 

Sinh sản vô tính tuy không tạo ra đa đạng di truyền, nhưng trong 
nhiều trường hợp cũng tạo nên ưu thế cho động vật. Ví dự, tạo nên số lượng 
con rất nhiều trong thời gian ngắn để xâm chiếm vùng phân bố rộng, vẫn 
tạo ra thế hệ con trong trường hợp sống cô lập không có bạn đời. Sinh sẵn 
vô tính tạo ra các đạng di truyền ổn định là có lợi trong điểu kiện môi 
trường giữ nguyên không thay đổi. 


ZI SINHHOCCOTHỂ A. 209 


8.1.9. Nhân bản 0ô tính động uật 

Nhân bản vô tính là thuật ngữ để chỉ quá trình hình thành cơ thể đa 
bào không bằng con đường sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tỉnh trùng 
và trứng để tạo ra hợp tử, từ hợp tử sẽ phát triển thành cơ thể) mà thông 
qua sự phát triển của tế bào soma (tế bào sinh đưỡng tạo nên các cơ quan) 
bằng cách phân bào nguyên nhiễm và biệt hóa tế bào thành cơ thể trong 
điểu kiện nuôi cấy ¿noitro. Đối với thực vật là cơ thể có khả năng sinh sản 
bằng phương thức sinh sẵn sinh dưỡng (sinh sản vô tính) từ các mô soma 
của rễ thân lá thì kỹ thuật nhân bản vô tính inuiro không có gì khó khăn 
phức tạp. Nhưng đối với đa số động vật sinh sản bằng phương thức hữu tính 
thì kỹ thuật nhân bản có nhiều thủ thuật đặc biệt: đó là kỹ thuật chuyển 
nhân (nuclear transfert). 

a) Kỹ thuật chuyển nhôn 


Trong nhân của tế bào soma có chứa 2n nhiễm sắc thể chứa hệ gen quy 
định nên tất cả tính trạng của cơ thể giống như bộ nhiễm sắc thể của hợp 
tử, Qua quá trình phát triển, hợp tử sẽ phân bào và biệt hóa cho ra các tế 
bào của các mô khác nhau. Quá trình biệt hóa là thể hiện sự biệt hóa trong 
hệ gen theo thời gian và không gian của phôi đang phát triển dưới sự kiểm 
soát của các nhân tố nội và ngoại bào. Các tế bào chưa được biệt hóa được 
gọi là tế bào gốc (stem cells) (tế bào gốc phôi, tế bào gốc cơ thể), chúng có 
tiềm năng phân bào và biệt hóa, vì vậy sử đụng tế bào gốc để nhân bản vô 
tính là đễ thực hiện hơn so với tế bào đã biệt hóa. Những thí nghiệm đầu 
tiên về kỹ thuật cấy chuyển nhân để nhân bản vô tính phải thực biện với tế 
bào phôi (phôi nang, phôi vị). Tại sao phải chuyển nhân? Bình thường người 
ta tách nhân từ tế bào cho (tế bào soma) và đem cấy chuyển vào tế bào 
trứng chưa thụ tỉnh đã bị lấy hoặc hủy nhân để tạo nên một tế bào 2n 
(giống như hợp tử) chứa nhân của tế bào cho và tế bào chất của tế bào nhận 
(trứng đã mất nhân). Vì lẽ rằng nhân 2n của tế bào cho là tế bào soma đã 
biệt hóa ở mức độ nào đó do tế bào chất của nó quy định phù hợp với thời 
gian và không gian phát triển của phôi. Khi nhân này được cấy chuyển vào 
tế bào chất của trứng là môi trường giống như của hợp tử, thì nhân sẽ tái 
biệt hóa trở lại trạng thái như nhân của hợp tử, và hệ gen của nó sẽ hoạt 
hóa theo đúng chương trình phát triển do các nhân tố của trứng điều khiển. 

Những thành công của nhân bản vô tính bằng cấy nhân được thực hiện 
ở ếch bằng cách sử dụng nhân của các tế bào soma lấy ở giai đoạn phôi. 
Năm 1952, lần đầu tiên 2 nhà khoa học tại Philađelphi, R. Briggs và T. 
King đã nhân bản vô tính con nòng nọc bằng kỹ thuật chuyển cấy nhân từ 
tế bào phôi nang ếch. Từ những năm 1960, J. Gordon đã nhân bản vô tính 
thành công con ếch trưởng thành từ nhân của tế bào ruột nòng nọc và về 


210 272HHoccơTiÉb 


sau từ nhân của tế bào ruột ếch. Về sau nhiều công trình nhân bản vô tính 
được thực hiện trên nhiều động vật như cá và cả động vật có vú. 

b) Nhân bản uô tính động uật có uú 

Đối với động vật có vú là động vật thụ tỉnh trong và phôi phát triển. 
trong dạ con của mẹ đưới sự nuôi dưỡng qua rau thai, vì vậy kỹ thuật nhân 
bản vô tính khó khăn hơn và phức tạp hơn nhiều. Từ những năm 1960 - 
1980, các nhà khoa học đã thành công trong kỹ thuật thụ tình trong ống 
nghiệm để tạo nên phôi người và cấy phôi vào đạ con người mẹ và sinh ra 
em bé, được gọi là em bé sinh ra từ ống nghiệm (em bé đầu tiên được sinh ra 
bằng kỹ thuật thụ tỉnh trong ống nghiệm là em Brown, một công dân người 
Anh từ năm 1978), 

Kết hợp kỹ thuật chuyển nhân với kỹ thuật thụ tính trong ống nghiệm, 
từ năm 1983, các nhà công nghệ tế bào đã nhân bản thành công đối với 
chuột từ nhân lấy ở giai đoạn phôi nang, và từ năm 1984 đến 1986 thực 
hiện nhân bản vô tính cừu, bò, v.v... từ nhân lấy ở giai đoạn phôi. Trước 
năm 1992, các nhà khoa học cho rằng, đối với động vật có vú chỉ có thể nhân 
bản vô tính thành công với nhân lấy từ giai đoạn phôi, còn đối với nhân của 
tế bào soma trưởng thành thì không thể thực hiện được vì tính biệt hóa của 
chúng là không thể đảo ngược. 

Sự kiện tháng 9 - 1997, khi báo chí công bố con cừu Dolly ra đời bằng 
kỹ thuật nhân bản vô tính với nhân lấy từ tế bào tuyến vú của cừu mẹ 
trưởng thành 6 năm tuổi do ông I. Wilmut thực hiện tại Học viện Roslin ở 
Ảnh đã gây tiếng vang lớn trong giới khoa học và cả xã hội về nhiều phương 
diện. Sự thành công của Wilmut không chỉ nhờ có kỹ thuật thao tác phức 
tạp mà chủ yếu là do có hiểu biết sâu sắc không chỉ về sinh học phân tử mà 
chủ yếu về sinh học tế bào, về ed chế điểu khiển chu kỳ tế bào trong quá 
trình phát triển. 

Tiếp theo cừu là hàng loạt động vật có vú được nhân bản vô tính như 
chuột, mèo, bò, lợn, đê, chó, v.v... và các nhà nhân bản vô tính tuyên bố sẽ 
nhân bản vô tính cả con người. : 

Công nghệ nhân bản vô tính được ứng dụng trong chăn nuôi tạo giống 
vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt về sản phẩm (thịt, trứng, sữa, len, 
v.v...) đồng đều về tốc độ sinh trưởng, về thu hoạch sản phẩm, v.v... phục vụ 
cho chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn, kết hợp với công nghệ gen tạo giống 
vật nuôi chống chịu bệnh tật, thích nghi với điều kiện chăn nuôi, cũng như 
sản xuất các sản phẩm đặc thù (thịt, trứng, sữa có chứa vacxin, chất sinh 
trưởng, chất dinh dưỡng quý hiếm, v,v...). 

Công nghệ nhân bản vô tính được ứng dụng trong y học để tạo các mô, 


các cd quan phục vụ cho liệu pháp cấy ghép mô cơ quan, 


211 


Công nghệ nhân bản vô tính người với mục tiêu sinh sản, tức là để sinh 
ra một con người đã được nhiều nước và Liên hiệp quốc ngăn cấm vì có thể 
gây ra nhiều hậu quả vi phạm đạo đức. 


8.1.3. Công nghệ tế bào gốc 
g) Tế bào gốc 


Tế bào gốc (stem cells) là những tế bào có khả năng sinh sản và biệt 
hóa cho ra các tế bào biệt hóa. Người ta phân biệt các tế bào gốc phôi và tế 
bào gốc trưởng thành. Tế bào gốc phôi là những tế bào gốc khi biệt hóa sẽ 
cho ra các tế bào gốc trưởng thành và các tế bào biệt hóa của giai đoạn phát 
triển phôi thai. Tế bào gốc trưởng thành là những tế bào gốc của cơ thể 
trưởng thành, có khả năng sinh sản và biệt hóa cho ra các tế bào biệt hóa 
của mô cần thay thế, tái sinh. Người ta phân biệt tế bào gốc soma (sản sinh 
và biệt hóa cho ra các tế bào của các mô, như tế bào gốc da, tủy xương, v.V...) 
và tế bào gốc sinh dục (sản sinh và biệt hóa cho ra các giao tử). 

'Tùy theo mức độ về tiểm năng biệt hóa, người ta còn phân biệt: tế bào 
gốc toàn năng (là tế bào gốc có khả năng sinh sẵn và biệt hóa cho ra tất cả 
các loại tế bào biệt hóa của bất kỳ mô nào, ý dự tế bào gốc phôi sớm), tế bào 
gốc đa năng (là tế bào gốc có khả năng sinh sản và biệt hóa cho ra chỉ vài 
loại tế bào biệt hóa, ý dự tế bào gốc tủy xương có khả năng cho ra các dòng 
hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, v.v...), tế bào gốc đơn năng (là tế bào gốc chỉ có 
khả năng sẵn sinh và biệt hóa cho ra một dòng tế bào biệt hóa, uí đụ: tế bào 
gốc da chỉ cho ra các tế bào biểu mô da, tế bào gốc ruột chỉ cho ra đồng tế 
bào biểu mô ruột, v.v...). 

b) Ứng dụng công nghệ tế bào gốc 

Công nghệ tế bào gốc được ứng dụng trong tạo giống vật nuôi bằng cáth 
kết hợp với công nghệ gen, công nghệ nhân bản vô tính. Ngoài ra, nghề 
chăn nuôi của thế giới đang đứng trước một thử thách lớn: qua chăn nuôi 
trong điều kiện tự nhiên, nhân loại sẽ bị hứng chịu những dịch bệnh lớn 
như kiểu dịch cúm gia cầm do virut HõN]1, các nhà chăn nuôi sẽ bị phá sản 
khi phải giết bỏ hàng triệu vật nuôi. Công nghệ tế bào gốc mở ra một hứa 
hẹn lớn: Sản xuất theo quy mô công nghiệp các sản phẩm chăn nuôi (thịt, 
trứng, sữa, len, v.v...) bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào gốc ¿ruifro tạo ra các 
mô, cơ quan cần thiết trong nhà máy không thông qua chăn nuôi, như vậy 
vừa tiết kiệm, vừa dễ đàng kiểm soát được dịch bệnh. 

Công nghệ tế bào gốc được ứng dụng trong YŸ học làm iệu pháp tế bào, 
tức là sử dụng kỹ thuật phân lập, cất giữ và nuôi cấy các tế bào gốc và điều 
khiển cho chúng biệt hóa thành bất kỳ dòng tế bào nào, mô nào để làm 
nguyên liệu thay thế tế bào, mô bị tổn thương cần thay thế. Sử dụng liệu 


212 


pháp gen (thay thế gen hỏng bằng gen lành cho người bệnh) có thể gây 
nhiều nguy hiểm vì người ta không thể kiểm soát được hoạt động của gen 
trong hệ gen. Sử dụng liệu pháp cấy ghép cơ quan không đem lại kết quả 
lâu đài, hơn nữa nguồn cơ quan càng ngày càng khan hiếm. Vì vậy, liệu 
pháp thay thế tế bào mô bằng công nghệ tế bào gốc sẽ đem lại hiệu quả 
mong muốn vì có nhiều ưu thế. Tế bào gốc toàn năng của bản thân mỗi con 
người được phân lập, cất giữ, và khi cần được nuôi cấy cung cấp kịp thời 
nguồn nguyên liệu thay thế cho bất kỳ tế bào nào, mô nào bị hư hỏng tổn 
thương. Trường hợp xảy ra bị bỏng nặng tổn thương đa, tế bào gốc được nuôi 
cấy và cho biệt hóa ra mô đa kịp thời gắn vá vùng đa bị hỏng. Trường hợp bị 
suy tủy xương, ung thư tủy xương thì mô tủy xương hồng được trích bỏ và 
được thay thế từ nguên tế bào gốc tủy xương được nuôi cấy từ tế bào gốc. 
Liệu pháp tế bào gốc mở ra triển vọng chữa trị nhiều bệnh như ung thư, 
bỏng, Parkinson, Alzheimer, chấn thương tủy sống, đột quy tìm mạch, tiểu 
đường tp Ï, viêm gan, teo cơ, mù, rụng tốc, v.v... 


8.2. SỰ SINH SÁẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 
8.2.1. Sự phân hóa giới tính 


Như trên ta đã biết giới tính là cân thiết cho sự sinh sản hữu tính. Nhờ 
có khác biệt giới tính mà con đực và con cái có thể nhận biết nhau một cách 
dễ dàng nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao phối và thụ tỉnh 
tạo hợp tử. Những nhân tố nào quy định nên giới tính. Gen, hoocmon hay 
nhân tố môi trường chịu trách nhiệm xác định giới tính? Sinh học hiện đại 
đã cho chúng ta câu trả lời: Cả ba nhân tố nêu trên đây đều tham gia vào 
quá trình hình thành giới tính, .. 

Thứ nhất ta hãy xem xét gen chứa trong nhiễm sắc thể xác định tính 
trạng giới tính như thế nào? 

ø) Cơ sở nhiễm sắc thể xác định giới tính 

— Nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính: 

Tế bào sinh dục của người như tỉnh nguyên bào trong tỉnh hoàn hay 
noãn nguyên bào trong buồng trứng cũng là những tế bào con chầu của hợp 
tử, chúng cũng chứa bộ nhiễm sắc thể 2n = 46 và chứa hàm lượng ADN gồm 
6 tỷ cặp nueleotit như hợp tử và như bất kỳ tế bào soma nào khác. Chúng đều 
được hình thành do sự phân bào nguyên nhiễm của các tế bào tiền thân đều 
chứa 2n NộT và qua phân bào nguyên nhiễm, bộ nhiễm sắc thể vẫn giữ 
nguyên 2n = 46 ở tất cả các tế bào con cháu, Về mặt di truyền, các tế bào 
soma và tế bào sinh dục không khác nhau, chúng chỉ khác nhau về chức năng 
mà thôi: Các tế bào sinh dục được phân hóa phân công làm chức năng duy trì 


213 


nòi giống qua các thế hệ nên chúng có nhiều đặc điểm thích nghỉ với chức 
năng sinh sản như có khả năng giảm phân cho ra các giao tử n = 93 NST và 
có khả năng kết hợp với nhau tạo hợp tử. Trong thực tế thế giới sống, các tế 
bào soma vẫn có thể đảm nhiệm chức năng sinh sẵn. Đó là sự sinh sản vô 
tính hay sinh sản sinh đưỡng rất phổ biến ở thực vật và động vật bậc thấp, 
trong đó từ một tế bào soma c6 thể phát triển thành cơ thể. Đối với nhiều 
loài, ở ed thể trưởng thành chưa phân hóa rõ rệt các tế bào sinh đục và khi 
sinh sản, một số tế bào soma biến đổi thành các tế bào sinh đục làm nhiệm 
vụ sinh sản, Nhiều thí nghiệm đã chứng minh là ở một số loài, khi bị cắt bỏ 
tuyến sinh dục thì tuyến lại được tái sinh từ các tế bào soma. Công nghệ 
nhân bản vô tính đã thành công trong việc sử dụng tế bào soma để nhân bắn 
vô tính (không thông qua sinh sản hữu tính) đối với nhiều loài thực vật và 
nhiều loài động vật, kể cä động vật có vú như cừu, đê, mèo chuột, bề, v.v... 
Trong bộ lưỡng bội, các nhiễm sắc thể tổn tại thành cặp tương đồng, 0í 
dụ ö người có 23 cặp tương đẳng, trong cặp 2 thành viên (1 nhiễm sắc thể từ 
bố, 1 từ mẹ) giống nhau về hình đạng, kích thước. Những cặp như thế được 
gọi là nhiễm sắc thể thường (autosome). Ngoài ra còn có 1 cập trong đó 2 
thành viên khác nhau về hình đạng, kích thước, hoặc trạng thái hoạt động 
được gọi là nhiễm sắc thể giới tính (sex chromosome). Ví dụ: Ở người có 2 
cập nhiềm sắc thể thường và 1 cặp (cặp thứ 23) là nhiễm sắc thể giới tính. Ö 
nam giới, cập nhiễm sắc thể giới tính là XY, còn ở nữ giới là XX (hình 8.1), 


4? 
YI 9k k] 


10 11 


U vi 


VU sự 
18 20 21 22 


-Hình 8.1. Kiểu nhân (Caryotip) của người 


Z4 {  ?Dị 
W1 kh 


10 11 12 


WÍM % W WN 


13 14 15 16 17 18 


Wƒ H mm lẦa 


18 20 21 22 XY 


Cặp nhiễm sắc thể giới tính là cd sở đi truyền để xác định giới tính và xáe 
định tính dì truyền liên kết giới tính ở đa số cơ thể sinh sẵn hữu tính. Chúng 
ta cần lưu ý rằng, cặp nhiễm sắc thể giới tính có mặt trong tất cả cäc tế bào 
của cơ thể, tế bào soma cũng như tế bào sừak dục. Thế thì cặp nhiễm sắc thể 


214 


giới tính có vai trò gì trong việc xác định giới tính, tức là sự phân hóa đực cái 
và các tính trạng giới tính có liên quan đến nhiễm sắc thể thường không? Đây 
là vấn đề vô cùng phức tạp. Sinh học hiện đại đã làm sáng tổ được một số cơ 
sở gen và NST của hiện tượng phân hóa giới tính, 

~ Cơ sở gen và nhiễm sắc thể xác định giới tính: 

Đa số cơ thể đa bào sinh sản bằng phương thức hữu tính và được phân 
hóa giới tính đực và giới tính cái. Giới tính được biểu hiện ở các tính trạng 
sinh dục nguyên phát (có tuyến sinh dục tính hoàn, buồng trứng) và tính 
trạng sinh dục thứ phát (các phần phụ sinh đục và tính trạng khác của cơ thể 
phân biệt đực cái). Những tính trạng này được quy định bởi nhân tố đi truyền 
và nhân tố môi trường trong cơ thể và môi trường ngoài. 

Đối với đa số cơ thể, giới tính được xác định bởi nhiễm sắc thể giới tính 
(sex - chromosome). Từ đầu thế kỷ XX, các nhà đi truyền học đã phát hiện ra 
các NộT giới tính ở ruổi quả: Con đực có cặp NST XY, còn con cái có cặp NST 
XX. Về sau nghiên cứu bộ NST của người, các nhà đi truyền đã phát hiện 
hiện tượng đáng kinh ngạc là ở con người cũng giống như ruổi quả, nam giới 
được đặc trưng bởi cặp NST XY còn nữ giới được đặc trưng bởi cặp XX. 

Nghiên cứu trên nhiều loài động vật và thực vật khác nhau, người ta 
thấy cơ chế xác định giới tính không chỉ được NST giới tính quy định, mà còn 
được quy định bởi các NST thường. 

Cơ chế xác định giới tính bằng NST thể hiện ở 3 kiểu sau đây: 

+ Kiểu đồng giao tử Œ(X) ở con cái và dị giao tử QẤCY) ở con đực: 

Kiểu xác định giới tính này phổ biến ở động vật cũng như thực vật (oí dụ 
đa số sâu bọ như châu chấu, ruồi quả, v.v... động vật có vú, người, một số 
thực vật có hoa), trong đó con cái có cặp nhiễm sắc thể tương đồng giổng nhau 
XX, còn con đực có cặp tương đồng khác nhau: một chiếc là X và một chiếc là 
Y. Nhiễm sắc thể X có kích thước dài hơn chứa nhiều gen hơn nhiễm sắc thể 
Ÿ @í dụ ở người, nhiễm sắc thể X chứa 163 triệu cặp nucleotit với 1218 gen, 
trong lúc đó nhiễm sắc thể Y chỉ chứa có ö3 triệu cặp nucleotit với 128 gen). 
Như vậy, trong nhiễm sắc thể X cö rất nhiều gen không có alen tương ứng so 
với Ý, và giới tính cái được xác định bởi sự có mặt của 2 nhiễm sắc thể X, còn 
giới tính đực được xác định bởi sự có mặt của nhiễm sắc thể Y, 

Nghiên cứu nhiều trường hợp sai lệch giới tính ở người cho thấy: giới tính 
được xác định bởi sự có mặt hay không có nhiễm sắc thể Y. Ví dụ: Trường hợp 
hội chứng Turner có kiểu gen XO (một nhiễm sắc thể X và không có Y) vẫn là 
nữ giới, còn trong trường hợp hội chứng Klinefelter có kiểu gen XXY tuy có 
hai XX nhưng có Y nên vẫn là giới tính nam. Rõ ràng là nhiễm sắc thể Y có 
tác động trội và quyết định giới tính, thể hiện ở chễ: trong quá trình phát 


215 


triển sớm của phôi, nhiễm sắc thể Y đã điều khiển sự phát triển của mâm 
tuyến sinh dục nguyên thủy thành tỉnh hoàn (tính trạng sinh dục nguyên 
phát) và tỉnh hoàn chế tiết testosteton kích thích hình thành các tính trạng 
nam giới thứ phát. Năm 1990, người ta đã chứng minh là nhân tố xác định 
tỉnh hoàn được mã hóa bởi gen SRY (sex - determining region Y) định vị 
trong vế ngắn của nhiễm sắc thể Y của người. Có rất nhiều trường hợp sai 
lệch giới tính thể hiện ở chỗ nam giới có kiểu gen XX và ngược lại nữ giới có 
kiểu gen XY. Trong trường hợp nam XX là do gen SRY đã được chuyển đoạn 
sang X do đó chúng điều khiển phát triển tỉnh hoàn, còn trong trường hợp nữ 
XY là do trong NST Y không có gen SRY do đó thiếu nhân tố phát triển tỉnh 
hoàn và mầm tuyến sinh dục phát triển thành buểng trứng. Nhiều nghiên 
cứu chứng minh rằng gen SRY có cả trong nhiễm sắc thể Y của chuột và đã 
phát hiện cơ chế phân tử điểu khiển phát triển giới tính từ gen SRY thông 
qua hệ hooemon testosteron và thụ quan của testosteron. Đối với con đực XY 
bình thường, gen SRY sản sinh ra nhân tố xác định tỉnh hoàn (TDE - testis 
determining factor) kích thích vùng tủy mầm tuyến sinh dục phát triển 
thành tính hoàn, tỉnh hoàn chế tiết testosteron kích thích phát triển tính 
trạng sinh dục thứ phát ở con đực. Đối với con cái XX bình thường, vì không 
có Y (không có gen SRY) nên không có nhân tố TDF, vùng tủy mầm tuyến 
sinh dục không phát triển thành tỉnh hoàn mà vùng vỏ của tuyến phát triển 
buểng trứng, buồng trứng chế tiết hoocmon estrogen kích thích phát triển 
tính trạng sinh dục thứ phát ở con cái, Đối với trường hợp sai lệch giới: con 
cái XY (có Y nhưng là con cái) thì tuy có Y nhưng vẫn phát triển giới tính cái 
là do Y mất gen SRY nên không có nhân tố TDF, vùng tủy mầm tuyến sinh 
dục không phát triển thành tỉnh hoàn, trái lại vùng vỏ mầm sinh dục phát 
triển thành buồng trứng. Thật ra gen SRY xác định giới tính đực thông qua 
sự tương tác với nhiều gen khác định vị trong các nhiễm sắc thể thường và 
nhiễm sắc thể X. Ví dụ các gen SOX9, gen SF1, gen AMH, v.v... trong nhiễm 
sắc thể thường phối hợp với gen SRY xác định giới tính đực. 

Năm 1994, người ta đã phát hiện được gen DAXI1 định vị trong nhiễm 
sắc thể X có vai trò phối hợp với gen SRY xác định giới tính đực. Gen DAXI 
mã 'hóa cho thụ quan của hooemon testosteron do đó testosteron có thể được 
thu nhận và xâm nhập vào tế bào để hoạt hóa các gen có vai trò tạo nên các 
tính trạng sinh dục đực thứ phát. Những con đực XY có gen DAXI bị đột biến 
sẽ không sản sinh thụ quan, do đó testosteron không được thu nhận vào 
trong tế bào và cơ thể phát triển theo hướng cái hóa. Đối với con cái XX, thì 
gen DAXI phối hợp với gen WNT4 (định vị trong nhiễm sắc thể thường) xác 
định sự phát triển của buồng trứng. Ở con đực, gen WTN4 bị ức chế, do đó 
gen DAXI1 phối hợp với gen SRY xác định sự phát triển tỉnh hoàn. 


216 


Đối với ruồi quả, tuy có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX (con cái) và XY 
(con đực), nhưng cơ chế xác định giới tính khác với động vật có vú, vì trong 
nhiễm sắc thể Y của chúng không có gen xác định giới tính SRY. Sự xác định 
giới tính ở ruồi quả diễn ra theo cơ chế: tỷ lệ giữa nhiễm sắc thể X với nhiễm 
sắc thể thường. Ruổi quả có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 trong đó có cặp giới tính 
X (con cái) và XY (con đực) và 3 cặp thể nhiễm sắc thường được ký hiệu là 
AA. Tỷ lệ X/A sẽ quy định giới tính của ruồi (bằng 8). 


Bảng 8. Kiểu xác định giới tính ở ruổi quả 


"ma... Tỷ lệ X/A Kiểu hình về giới 
1X92A 0,5 Con đực 

2X2A 1,0 Con cái 

3X2A 1,5 Siêu cái 

4X3A 1,33 Siêu cái 

4X4A 1,0 Con cái tứ bội 
3X3A 1,0 Con cái tam bội 
3X4A 0,75 Trung giới 

2X3A 0,67 Trung giới 

2X4A 0,5 Con đực tứ bội 

1X 8Á 0,33 Siêu đực ˆ] 


Qua bằng trên ta thấy rõ là đối với ruổi, kể cả con đực, nhiễm sắc thể Y 
không gây ảnh hưởng lên kiểu hình giới tính. Tuy nhiên Y gây ảnh hưởng 
lên tính hữu thụ của con đực. Ngày nay người ta đã phát hiện gen Sx1 được 
gọi là gen gây chết giới (Sex lethal) định vị trong X đóng vai trò chủ yếu 
trong sự xác định giới tính ở ruồi quả theo cơ chế sau: 

5® XY/ AA —: 0,õ — gen Sx] không hoạt động — con đực. 

s XX/ AA — 1,0 — gen SxÌ hoạt động —> con cái, 

Nếu gen ŠxI hoạt động ngược lại (hoạt động ở phôi đực và không hoạt 
động phôi cái) thì sẽ gây chết cho phôi (nên có tên Bọi là gen gây chết). - 

Trạng thái hoạt động của gen Sx1 liên kết X (định vị trong X) liên quan 
chặt chẽ với sự hoạt động của các gen khác định vị trong nhiễm sắc thể 
thường (AA). Vý dự, người ta đã phát hiện trong nhiễm sắc thể số 3 của ruồi 
quả có gen lặn tra (transformer gene), nếu ở trạng thái đồng hợp sẽ biến 
ruôi cái lưỡng bội thành ruêi đực bất thụ: các cá thể XX/ tratra có tính trạng 
giống con đực bình thường nhưng bất thụ. 

+ Kiểu đồng giao tử là con đực (Z2) và dị giao tử là con cái (ZW): 


sản: 217 


Kiểu xác định giới tính này quan sát thấy ở các loài bướm, chim và một 
số loài bò sát, trong đó con đực có 2 nhiễm sắc thể tương đồng giống nhau, 
còn con đực có cặp tương đồng khác nhau, nhiễm sắc thể W bé hơn và không 
có đoạn tương đồng với Z. Ví dụ đối với gà thì gà mái có đôi nhiễm sắc thể 
giới tính là ZW, còn gà trống có đôi nhiễm sắc thể giới tính là Z⁄Z. 

+ Kiểu xác định giới tính 9n - n (con cái — 2n, con đực — n): 

Kiểu xác định giới tính này quan sát thấy ở một số sâu bọ sống thành xã 
hội mà điển hình là ong mật. Ong mật có tổ chức xã hội rất phức tạp cả về tổ 
chức phân công lao động và tập tính sinh hoạt cũng như sinh sản. Trong một. 
tổ ong, có khi đông đến hàng vạn con, thường có 3 loại cá thể: ong chúa, ong 
thợ và ong đực. Ong chúa chỉ có một con có kích thước rất lớn sống trong một 
ô riêng như cung điện được các ong thợ cung phụng nuôi đưỡng bằng thức ăn 
đặc biệt “sữa ong chúa” rất bổ béo. Ong đực có nhiều cá thể sống quanh quần 
trong tổ, không lao động, được các ong thợ nuôi dưỡng, và chỉ làm nhiệm vụ 
giao hợp với ong chúa, cung cấp tỉnh trùng trong cuộc “bay ân ái”. Ông thợ là 
những con ong cái, chiếm đa số nhưng không sinh sản. Chúng là đội quân lao 
động kiếm thức ăn, xây tổ, nuôi dưỡng ong chúa và ong đực, làm vệ sinh, bảo 
vệ tổ và bảo vệ toàn đàn ong tổn tại. Con đực được phát triển từ trứng đơn bội 
không thụ tỉnh, có bộ nhiễm sắc thể n, còn ong thợ và ong chúa là ong cái 
được phát triển từ các trứng thụ tỉnh, có bộ nhiễm sắc thể 2n. Ong thợ tuy là 
ong cái nhưng bất thụ, không sinh sản. Nhiệm vụ để trứng là của ong chúa. 
Sự điều chỉnh tỷ lệ giới trong quần thể là do ong chúa. 

Đến mùa sinh sản, trong một ngày nắng đẹp, ong chúa rời tổ bay cao 
kéo theo một đàn ong đực. Ong đực giao hợp với ong chúa cuồng loạn đến 
mức trao gửi cả cơ quan sinh dục cho ong chúa. Tỉnh trùng được trút vào 
trong một túi chứa tinh của ong chúa. Những chàng rể sau cuộc truy hoan 
bị mất cơ quan sinh đục đều lăn ra chết ráo. Tĩnh trùng được tích trữ lâu 
đến vài năm trong túi chứa tỉnh của ong chúa. Ong chúa trở về tổ mang 
theo trong mình cả cơ quan sinh dục của ong đực. Các nàng ong thợ vội vã 
rút bỏ của quý của ong đực khôi cơ thể ong chúa. Ong chúa từ đó đẻ trứng. 
Khi ong chúa đẻ trứng, nếu trứng được thụ tỉnh bởi tính trùng từ túi chứa 
tỉnh sẽ phát triển thành ong cái 2n còn khí ong chúa để trứng không được 
thụ tỉnh thì trứng đơn bội sẽ phát triển thành ong đực n (trường hợp trứng 
phát triển không cần thụ tỉnh được gọi là trình sản - parthenogenesis). Ong 
chúa điều khiển sự sinh sản rất nhiều ong cái thợ bất thụ và sinh sản ít ong 
đực tuy có bộ nhiễm sắc thể đơn bội nhưng hữu thụ, nghĩa là có khả năng 
giao hợp cung cấp tỉnh trùng cho ong chúa. Qua giảm phân các noãn bào 
của ong chúa phân chia tạo nên trứng đơn bội. Đối với ong đực, tỉnh bào 
không giảm phân mà thông qua nguyên phân để tạo nên tỉnh trùng đơn bội. 


218 


- 
28.SNHHOCCƠTHỂĐ 


Ong chúa được phát triển từ ấu trùng cái được nuôi đưỡng bằng thức ăn đặc 
biệt (sữa ong chúa) nên có kích thước lớn hơn và có khả năng sinh sản. Mỗi 
quần thể (tổ ong) thường chỉ có một ong chúa và chỉ khi san đàn thì ong 
chúa mới được tạo ra từ ấu trùng cái do sự nuôi dưỡng đặc biệt của ong thợ. 
Tìm hiểu tổ chức và sinh sản của ong mật không chỉ có tầm quan trọng đối 
với Sinh học mà còn có tầm quan trọng đối với nghề chăn nuôi ong vì ong 
cho các sản phẩm quý như mật ong, sữa ong chúa bổ đưỡng và ong còn có 
vai trò thụ phấn cho cây trồng. 

- Sự bù liều của các gen liên kết X: 

Các nhà đi truyền học đã phát hiện một hiện tượng lý thú đối với cặp 
NST giới tính, đó là sự bù liều của NST X. Đối với cơ thể sinh sản hữu tính, 
con đực cũng như cón cái, mỗi gen đều có 2 bản (gen - alen) định vị trong 2 
nhiễm sắc thể tương đồng. Nhưng đối với nhiễm sắc thể giới tính, ở con cái 
có 2X, còn ở con đực chỉ có 1X, nghĩa là ở con cái các gen trong X đều có alen 
tương ứng, còn ở con đực các gen trong X không có alen tương ứng. Để bù 
đắp cho sự thiếu hụt này có cơ chế bù liểu (dosage compensation) thuộc 3 
kiểu khác nhau: (1) bất hoạt của một nhiễm sắc thể X ở con cái (quan sát 
thấy ở động vật có vú), (2) tăng cường hoạt động của nhiễm sắc thể X ở con 
đực (quan sát thấy ở ruếi quả). 

Như vậy giới tính tuy được quyết định bởi gen và nhiễm sắc thể, nhưng 
tính trạng giới tính (dù đó là tính trạng sinh dục nguyên phát hay thứ phát) 
cũng giống như bất kỳ tính trạng nào của cơ thể đều được hình thành trong 
quá trình phát triển phôi thai dưới sự kiểm soát của môi trường phát triển. 

~ Sự hình thành mắm tuyến sinh dục: 

Trong quá trình phát triển phôi, các tế bào đồng sinh dục được phân 
hóa và tập trung tạo nên khối tế bào mầm ở vùng sẽ hình thành tuyến sinh 
dục tương lai. Khối tế bào mâm hoàn toàn giống nhau ở nam cũng như ở nữ, 
gồm phần tủy ở phía trong và phần vỏ bao quanh, 

Trong sự phát triển về sau, tày thuộc vào sự phân hóa giới tính mà mầm 
tuyến sinh dục sẽ phân hóa khác nhau. Đối với giới tính nữ (có kiểu gen XX%), 
phần tủy sẽ bị thoái hóa, còn phần vỏ phát triển cho ra buồng trứng. Đối với 
giới tính nam (có kiểu gen XY), phần vỏ sẽ bị thoái hóa, còn phần tủy phát 
triển cho ra tỉnh hoàn. Nhân tố nào quyết định sự phân hóa tinh hoàn hay 
buồng trứng, tức là quyết định giới tính nam hay giới tính nữ (hình 8.2). 

¬ Nhiễm sắc thể giới tính và tỷ lệ giới: 

Như phần trên ta đã thấy rõ là các gen có liên quan đến xác định giới 
tính rất đa dạng và phức tạp và ở các loài khác nhau là không giống nhau. 
Đối với con người, kiểu xác định giới tính là: ở nữ giới có cặp NST giới XX và 
ở nam giới có cặp NST giới là XY, 


219 


Mầm tuyến sinh dục 


Buồng trứng 
(nữ) 


Tỉnh hoàn 
(nam) 


Hinh 8.2. Phăn hóa của mầm tuyến sinh dục ở nam và ở nữ 


Qua giảm phân, cặp NST giới tính cũng như các cặp NST thường đều 
phân ly về giao tử. Đối với nữ giới, tất cả các trứng đơn bội rr sẽ có bộ NST là 
22+ X. Đối với nam giới thì tỉnh trùng chứa NST đơn bội khác nhau: một 
loại tình trùng chứa bộ NST gồm 22 + X và một loại tỉnh trùng khác chứa 
22 +Y. Khi thụ tỉnh có 2 khả năng xảy ra: 


(1) Nếu tinh trùng mang X kết 
hợp với trứng (mang X) sẽ cho ra 
hợp tử mang XX và tương lai sẽ 
cho ra nữ giới. 

(2) Nếu tinh trùng mang Y kết 
hợp với trứng (mang 4) sẽ cho ra 
hợp tử mang XY và tương lai sẽ 
cho ra nam giới. 

Như vậy theo xác suất sẽ có 
50% nữ và 50% nam (hình 8.3) 
được sinh ra. 

Trong thực tế, tỷ lệ nam nữ 
trong các quốc gia, các dân tộc trên 

. toàn thế giới chỉ xấp xỉ 50% bởi 


220 


@ @ 


Giao tử 


Hình 8.3. Cd số NST của sự tạo thành 
giới tính: nữ XX và nam XY 


vì tuy hợp tử mang XX và hợp tử mang XY là theo tỷ lệ 50%, nhưng để hợp 
tử phát triển thành cá thể mang giới tính còn tùy thuộc vào sự phát triển 
phôi thai và cuộc sống sau khi sinh. Theo thống kê người ta thấy rằng, 
trong quá trình phát triển phôi thai trong bụng mẹ thì thai nữ chết nhiều 
hơn thai nam, do đó khi các em bé sinh ra tỷ lệ bé trai nhiều hơn bé gái 
(theo thống kê cho thấy trẻ sơ sinh có tỷ lệ nan/nữ là 1,04/]), nhưng ngược 
lại trong đời sống cá thể thì các cụ bà thường có tuổi thọ đài hơn các cụ ông, 
cho nên tỷ lệ dân số nam nữ nhiều hơn nghiêng về nữ giới. Điều đặc biệt là 
tỷ lệ nam nữ trong quần thể có tỷ lệ chênh lệch nhưng thường không quá 
mức trung bình quy định cho từng loài. Ví đụ đối với loài người là xấp xỉ 
50% thì đà có nguyên nhân nào đó gây ảnh hưởng đến tỷ lệ giới thì quần 
thể có cơ chế điều chỉnh để giữ cân bằng tỷ lệ giới. Qua chiến tranh hàng 
mấy chục năm, nam giới chết nhiều hơn nữ giới nhưng kết quả điều tra đân 
số cho thấy tỷ lệ nam nữ vẫn không thay đổi nhiều. Đó là đọ quần thể đã 
điều chỉnh bằng cách tỷ lệ sinh bé trai nhiều hơn bé gái! Đối với các quần 
thể động vật cũng vậy. Ví dụ với loài cá, tỷ lệ đực cái trong quần thể tự 
nhiên là 1 con đực cho 10 con cái (tỷ lệ đực/cái là 1/10). Nếu ta nuôi 5 con cá 
đực với 10 con cá cái trong một bể nuôi thì sau một thời gian, tỷ lệ đực/ cái 
sẽ được điều chỉnh về tỷ lệ 1/10, đó là do số cá cái được sinh ra nhiều hơn cá 
đực. Ngược lại, nếu ta nuôi 1 cá đực với 30 cá cái thì sau một thời gian tỷ lệ 
đực/cái vẫn được điểu chỉnh về 1⁄10 bồi vì trong trường hợp này số cá đực 
được sinh ra lại chiếm tỷ lệ nhiều hơn để đạt được cân bằng 1/10. Điều kỳ lạ 
và lý thú là cá đực hình như biết được tỷ lệ sai lệch đực/cái trong quần thể 
nên đã tiết ra một chất đặc biệt vào môi trường nước có tác động hướng cho 
phôi phát triển theo hướng đực, hoặc hướng cái cần thiết để cân bằng lại tỷ 
lệ đực/ cái cho đúng với đặc trưng của loài. Thế thì đối với các động vật và 
con người sống trong môi trường trên cạn có tuân theo cơ chế điều chỉnh 
như thế không? Người phụ nữ có chửa trong thời gian chiến tranh có phải 
đã có ý thức ta phải sinh bé trai để điều chỉnh cân bằng lại tỷ lệ giới bù cho 
nam giới chết trận không? Chắc là không? Theo cơ chế nào vậy? Đó là vấn 
để thách thức đối với các nhà nhân chúng học. Nhưng các nhà phôi thai học 
thì nhận thức được một điều khoa học là: giới tính không chỉ có NST và gen 
quy định mà còn được quy định bởi nhiều nhân tố có ở trong bản thân cơ thể 
và cả của môi trường trong đó phôi thai và cá thể trưởng thành sinh dục 
được hình thành. 


Khi để cập đến NST và gen xác định giới tính ta xem xét các trường 


hợp các bệnh có liên quan đến NST giới tính để thấy rõ vai trò của đi truyền 
trong xác định giới tính. : 
— Các bệnh liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính: 


Các sai lệch về số lượng và cấu trúc NST có thể xảy ra đối với các 


221 


nhiễm sắc thể giới tính X và Y và đều là nguyên nhân của nhiều bệnh như 
bệnh Khinefelter, bệnh Turner, bệnh siêu nam, siêu nữ, v.v... 

Bệnh Klinefelter được phát hiện và mô tả từ những năm 1942 bởi bác sĩ 
Klinefelter (nên bệnh được gọi theo tên ông). Nam giới bị bệnh Klinefelter 
không có dị dạng quan trọng nên khi mới sình rất khó phát hiện, chỉ đến tuổi 
đậy thì mới thể hiện các dị dạng như tỉnh hoàn bị teo, mềm nhũn bóp không 
đau, đương vật bé. Giới tính nam kém phát triển, không có râu, lông mu rất 
ít, khổ người cao, tay chân dài, tình dục giảm. Năm 1959, Jacobs phát hiện ra 
cơ sở sai lệch nhiễm sắc thể của bệnh là do sai lệch NST theo kiểu /hể ba 
XXY. Về sau các nhà di truyền học đã phát hiện nhiều đạng sai lệch NST 
khác ở nam giới: nếu tăng thêm Y @XYY) sẽ bị bệnh siêu nam, đều vô sinh. 

Còn đối với phái nữ thì sao? Năm 1938, Turner phát hiện ra bệnh được 
gọi theo tên ông: bệnh Turner ở nữ giới, thể hiện lâm sàng ở các triệu chứng 
rất đa dạng từ nhẹ đến nặng như người thấp chậm lớn, có nhiều dị dạng về 
khuôn mặt, mắt, cằm. Buồng trứng kém phát triển, không mọc lông mu 
lông nách, tuyến vú không phát triển. Đôi khi có dấu hiệu nam hóa. Đa số 
nữ bị bệnh Turner tuy có tuổi thọ bình thường nhưng vô sinh. Một số ít thể 
bệnh nhẹ có thể có con. Tân số bệnh gặp khoảng 4/10000. 

Năm 1959, Ford và cộng sự đã phát hiện ra sai lệch nhiễm sắc thể của 
bệnh: kiểu ¿hể một ở nhiễm sắc thể giới tính. Công thức sai lệch là: 2n = 4õ, 
XO. Như vậy bệnh nhân thiếu đi một nhiễm sắc thể X trong bộ nhiễm sắc 
thể. Xét nghiệm về thể Barr, họ không có. 

Người ta cũng đã phát hiện nhiều trường hợp siêu nữ có sai lệch nhiễm 
sắc thể ở dạng thừa X như: thể ba X @XXX), hoặc thể bốn X @XXX). Họ đều 
đị dạng và vô sinh. 


Người ta đã hiểu rõ cơ chế tế 
bào của các hiện tượng sai lệch & @ 
nhiễm sắc thể giới tính nêu trên 
là do trong quá trình giảm phân 
để tạo giao tử, xây ra sự phân ly 'Giaotử (x) (e) 
không đồng đều của các cặp NST 
giới tính. Bình thường cặp XX sẽ 
phân ly cân bằng, mỗi X về một 
trứng; cặp XY phân ly cân bằng 
X về một tỉnh trùng và Y về một  Hợptử &3 & 
tỉnh trùng kia. Khi do một 
nguyên nhân nào đó, oí đự tuổi 
mang thai của mẹ quá cao, trên 
35 tuổi, sự phân ly bị rối loạn dẫn 


Hình 8.4. Sơ đồ về sai lệch trong phân ly của 
các cặp NST giới tính XX qua giảm phân 


222 


đến một trứng nhận được XX còn trứng kia không có X. Khi thự tính, trứng 
XX kết hợp với tỉnh trùng Y sẽ cho ra hợp tử XXY dẫn đến bệnh Klinefelter, 
còn trứng không có X kết hợp với tỉnh trùng X sẽ cho ra hợp tử XO dẫn đến 
bệnh Turner như ta đã xem xét ở phần trên (hình 8.4). 

~ Binh đôi khác trứng và sinh đôi cùng trứng: : 

Bình thường phụ nữ chỉ rụng một lần một trứng và trứng được thụ tỉnh 
cho ra một thai. Nhưng cũng có trường hợp có thể có 2 hoặc 3 trứng cùng" 
chín và cùng rụng rơi vào ống đẫn trứng và đều được thụ tỉnh cho ra 2 (hoặc 
3, v.v...) hợp tử và sẽ phát triển thành 2 (hoặc 3, v.v...) thai nhi. Đó là 
trường hợp sinh đôi khác trứng, cũng tương tự như anh, chị em sinh khác 
lần, có thể là nam hay nữ tùy cơ cấu của hợp tử khi được tạo thành (nếu XX 
là nữ, nếu XY là nam). 

Trong trường hợp sinh đôi cùng trứng thì khác hẳn: chỉ có một trứng 
rụng ra được thụ tinh tạo thành một hợp tủ, hợp tử phân đôi cho ra 9 tế 
bào, mỗi tế bào con lại phân đôi cho ra bốn tế bào, nhưng đo một nguyên 
nhân nào đó, các tế bào này không liên kết với nhau như trường hợp bình 
thường (cho ra phôi đa bào — phôi đâu — phôi vị...) mà chúng lại tách ra 
thành 2 (hoặc thành 4 tế bào riêng rẽ, mỗi tế bào trở thành hợp tử và tiếp 
tục phát triển thành thai nhi riêng rẽ. Đó là trường hợp sinh đôi (sinh 3, 
sinh 4, v.v...) cùng trứng. Về mặt di truyền chúng hoàn toàn giống nhau bởi 
vì chúng đều là hậu duệ của hợp tử đầu tiên, do đó cả 2 (hoặc 3, 4, v.v...) trẻ 
sinh ra đều có cùng giới tính như nhau, 0Ý dự hợp tử đầu tiên là XX thì tất 
các em bé đểu là gái, nếu hợp tử đầu tiên là XY thì tất cả các em sinh ra đều 
là trai. Hiện tượng sinh đôi cùng trứng có cùng giới tính chứng tỏ rằng giới 
tính được xác định bởi NST. ' 

— Hiện tượng lưỡng thể đực - cái (gynandromorphisme): 

Là trường hợp cơ thể có cấu tạo khảm gồm một phần là giới tính đực, 
một phần là giới tính cái, hoặc 1/2 cơ thể là đực và 1⁄2 kia là cái. Hiện tượng 
lưỡng thể đực - cái quan sát thấy ở nhiều loài sâu bọ, nhất là ruổi quả, các 
loài bướm, loài chim (khướu, tr3). Nghiên cứu cho thấy phần cơ thể có giới 
tính đực có chửa các tế bào mang NST giới tính đực XY, còn phần cơ thể có 
giới tính cái chứa các tế bào mang NST giới tính cái XX. Điều đó cũng 
chứng tỏ rằng, giới tính được quy định bởi NST giới tính. 

Cơ quan sinh dục nguyên phát gồm có tuyến sinh dục và các phần phụ 
như ống dẫn sinh dục, các tuyến phụ, v.v..., đó cũng là chỉ tiêu giải phẫu để 
phân biệt giới tính nam, nữ, Ở nam giới có tính hoàn, ống dẫn tỉnh, dương 
vật, các tuyến tỉnh dịch, tuyến tiền liệt, tuyến cooper. Ở nữ giới có buồng 
trứng, ống dẫn trứng, đạ con, âm đạo, âm hộ, v.v... Cơ quan sinh đục được 
hình thành trong giai đoạn phát triển phôi thai. 


223 


— Cơ quan sinh đục nguyên phát do gen quy định: 

Như phần trên ta đã nghiên cứu sự hình thành tỉnh hoàn ở nam và 
buêng trứng ở nữ từ khối mầm sinh dục. Nếu kiểu gen là XX, phần vỏ mầm 
sinh dục sẽ phát triển thành buồng trứng còn phần tủy bị thoái hóa. Ngược 
lại nếu kiểu gen là XY thì phần vỏ thoái hóa, phần tủy phát triển thành 
tỉnh hoàn. Tuy cơ chế điều chỉnh này là vô cùng phức tạp, nhưng người ta 
đã chứng minh rằng có sự tương tác giữa gen SRY trong nhiễm sắc thể Y 
với các gen DAXI1 trong nhiễm sắc thể X với các gen khác nhau nằm trong 
nhiễm sắc thể thường để định hướng cho sự phát triển XX — buông trứng 
và XY — tình hoàn. 

Như vậy chúng ta thấy tính trạng liên kết giới tính là do gen nằm 
trong NST giới tính chi phối (trong X hoặc trong Y), còn tính trạng để phân 
biệt nam giới khác với nữ giới (được gọi là tính trạng liên quan đến phân 
hóa giới tính, kể cả tính trạng sinh dục nguyên phát và thứ phát) là do các 
gen không chỉ nằm trong NST giới tính mà còn do các gen nằm trong NST 
thường chỉ phối. 

Trong phôi khi tuyến sinh dục chưa được tạo thành, tên tại cả 2 loại 
ống dẫn sinh dục sơ phát là ống Mule và ống Vonfd. Nếu ở nam, tỉnh hoàn 
được hình thành thì ống Mule bị thoái hóa, còn ống Vonfở sẽ phát triển 
thành ống dẫn tỉnh. Ngược lại ở nữ, khi buồng trứng được tạo thành thì ống 
Vonfơ bị thoái hóa, còn ống Mule sẽ phát triển thành các phần của ống đẫn 
trứng, dạ con, âm đạo. 

b) Phân hóa giới tính do hoocmon uà môi trường phát triển quy định 

— Hiện tượng cận sinh (free - martin): 

Các nhà chăn nuôi bò thường quan sát thấy hiện tượng khi bò đẻ sính 
đôi ra 2 bê con trong đó có một bê cái và một bê đực, chúng được dính thông 
với nhau qua một mạch máu chung. 

Như vậy máu của thai này chảy thông sang máu của thai kia. Người ta 
thấy rằng con bê cái bị biến đổi sâu sắc, thể hiện ở chỗ: trong cơ quan sinh 
dục nguyên phát có nhiều tính hướng về đực, uÉ dự như có ống sinh tính, mào 
tỉnh và ống dẫn tinh. Trong lúc đó buồng trứng và ống dẫn trứng bị ức chế, 
tuy rằng các tính trạng như tuyến vú, cơ quan sinh dục ngoài vẫn là bê cái. 

Ngay từ năm 1916, ông LäNie đã cho rằng, do máu thông nhau nên chất 
hoocmon đực đã sang phôi cái và tác động đực hóa phôi cái. Về sau nhiều 
thực nghiệm trên ếch, chuột đã chứng minh rằng, hooemon sinh dục đóng 
vai trò định hướng cho sự phát triển của cơ quan sinh đục nguyên phát, 
trong đó hooemon sinh dục đực thường có tính trội và ức chế mạnh sự phát 
triển buồng trứng và ống dẫn trứng. 


224 


— Tác động của hooemon: 

Qua quá trình phát triển phôi mầm tuyến sinh đục ở nam và ở nữ là có 
cấu tạo giống nhau (hình 8.1). Dưới tác động của hoocmon testosteron, phần 
tủy của mầm tuyến sẽ phát triển thành tỉnh hoàn, còn phần vỏ sẽ thoái 
hóa. Ngược lại hoocmon estrogen tác động phát triển phần vỏ của mầm 
tuyến hình thành buồng trứng, còn phân tủy sẽ thoái hóa. Vai trò của 
hooemon trong xác định giới tính sẽ được trình bày kỹ ở phần sau. 

— Tác động của điểu kiện môi trường: 

Sự tác động của các yếu tố môi trường gây ảnh hưởng lên sự phân hóa 
tỉnh hoàn và buồng trứng thấy rõ nhất ở các động vật không xương sống và 
một. số động vật có xương sống bậc thấp như lưỡng cư, bò sát. Các yếu tố của 
môi trường như điểu kiện dinh dưỡng, nhiệt độ, v.v... đều có thể gây ảnh 
hưởng lên sự phát triển chuyển đổi giới tính ở cá, ếch, cóc, thần lằn, rùa, 
v.v... Đối với động vật có vú và con người, tác động của các yếu tố độc hại 
của môi trường thường gây nên các sai lệch về giới tính cũng như gây độc 
hại cho phôi và gây quái thai. 

— Sự hình thành của các tính trạng sinh dục thứ phát: 

Hiện tượng thiến uà hoạn: 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của tuyến sinh dục đến sự phát triển các 
tính trạng sinh dục thứ phát, các nhà thực nghiệm sử dụng phương pháp 
thiến và hoạn, tức là cắt bỏ tỉnh hoàn ở con đực hoặc trứng ở con cái. Nhiều 
thí nghiệm đối với gà, chuột, thỏ, chuột lang, mèo, chó đều chứng tỏ rằng 
tuyến sinh dục quyết định sự hình thành các tính trạng sinh đục thứ phát. 

Nhân dân ta cũng như các nhà chăn nuôi gà đều sử dụng biện pháp 
thiến gà trống để vỗ béo gà. Thiến gà trống non sẽ tạo nên con gà thiến: 
mào, mông, ụ thịt đều rất bé, không gây, chỉ kêu cục cục như gà mái, không 
đạp mái, hiển lành chậm chạp, thịt tích nhiểu mỡ mềm. Tuy nhiên bộ lông 
vẫn là bộ lông gà trống và gà thiến vẫn có cựa. 

Nếu gà mái non bị cắt bỏ cả hai buồng trứng thì thành gà mái thiến có 
một số đặc điểm của gà trống thiến như có lông đẹp và mọc cựa như gà 
trống. Các nhà điểu học cho biết là ở gà cũng như ở chim, buồng trứng phải 
bị teo để giảm khối lượng (thích nghỉ với sự bay) và chỉ có buồng trứng trái 
là phát triển. Nếu ta chỉ cất bỏ buồng trứng trái, gà cũng bị thiến và hóa 
trống như trường hợp bị cắt cả 2 buồng trứng, nhưng sau một thời gian nó 
được mái hóa trở lại vì buồng trứng phải đã tăng cường phát triển bù lại cho 
buồng trứng trái bị cắt bỏ. Bằng thực nghiệm ghép tỉnh hoàn hay buồng 
trứng cho gà bị thiến cũng như gà khác giới cho thấy tuyến sinh dục đã gây 
ảnh hưởng lên sự phân hóa giới tính và nhân tố tác động chính là hoocmon 


28SNHHOCCOTHỂA 225 


sinh dục. Hooemon đặc biệt gây ảnh hưởng mạnh lên bộ lông, là đặc điểm 
nổi bật và dễ phân biệt giới tính nhất. Cũng vì vậy các nhà nội tiết học đã 
sử dụng bộ lông để làm test chỉ thị cho tính chất của hoocmon. Dùng con gà 
trống thiến và đem nhổ một vùng lông nào đó của nó. Lông sẽ mọc lại ở 
phần đó và lông vẫn có kiểu trống. Nếu ta tiêm cho gà thiến một liễu 
hoocmon mái (tự nhiên hoặc tổng hợp) cho gà thiến bị nhổ lông thì lông ở 
vùng đó vẫn được mọc lại nhưng có lông kiểu gà mái. Ví đự đối với gà trống 
Lơgo có màu trắng, nếu bị nhổ một vùng lông và tiêm cho chúng estrogen 
của gà mái lông màu thì vùng lông mọc lại là lông màu kiểu mái. Những thí 
nghiệm xảy ra đối với gà đều đúng khi thí nghiệm với các gia cẦm và chim 
khác như vịt, gà tây, trĩ và chim sẻ, v.v... Nhiều thí nghiệm lý thú được thực 
hiện đối với chim sẻ Châu Phi Pyromelana franciscane, là loài có đặc điểm 
khi chưa đến mùa sinh sản thì con sẻ trống có màu lông xỉn và mỏ trắng 
như chim sẻ mái, nhưng đến mùa sinh sản mỏ của chúng biến sang màu 
đen, còn lông biến sang màu vàng và đỏ rất đẹp (“bộ lông cưới”). Nếu ta cắt 
bỏ tỉnh hoàn của sẻ trống ở mùa không sinh sản thì khi đến mùa sinh sẵn 
mỏ chúng không biến đổi thành đen, nhưng bộ lông vẫn biến thành “bộ lông 
cưới”. Điểu đó chứng tỏ tỉnh hoàn không gây ảnh hưởng đến bộ lông (cũng 
giếng như gà trống thiến vẫn có bộ lông gà trống thường). Nhiều thí nghiệm 
đã chứng minh là hooemon tuyến yên đã gây ảnh hưởng đến bộ lông. Nếu 
đem tiêm hoocemon tuyến yên cho sẻ trống bình thường hay sẻ trống bị 
thiến, người ta thấy bộ lông của chúng sẽ biến đổi thành “bộ lông cưới” khi 
mùa sinh sản đến. 

Trong nghề chăn nuôi, thiến lợn cũng là một biện pháp để tăng trọng 
cho lợn trong thời gian ngắn nhất với đơn vị thức ăn tiêu phí ít nhất. 

Các bạn yêu thích phim Trung Quốc hay Hàn Quốc đều gặp nhân vật 
“quan thái giám” có nhiệm vụ hầu vua, hầu thái hậu, v.v... đều là hoạn 
quan bị thiến tỉnh hoàn. Tại nước Ý trước thế kỷ XXI, trong các dàn đồng ca 
của Nhà Thờ, các ca sĩ có giọng nam cao đều bị thiến để duy trì giọng, bởi vì 
đến tuổi đậy thì giọng sẽ trở nên trầm. Nhiều đàn ông mắc bệnh (quai bị) 
thường bị teo tỉnh hoàn. Đàn ông bị hoạn thiến, hoặc bị teo tỉnh hoàn đều có 
nhiều biến đổi như có nước da nhợt nhạt ít sắc tố, mặt béo phì, tóc đày 
nhưng không có râu. Dương vật, tuyến tiền liệt và các tuyến phụ khác bị 
thoái hóa. Giọng nói thanh, người cao, chỉ dưới rất dài. Phụ nữ bị bệnh viêm 
buồng trứng và bị cắt bỏ buông trứng cũng có nhiều biến đổi như mất chu 
kỳ kinh nguyệt, bộ máy sinh dục thoái hóa. 

Tuy nhiên hoạt động của hệ gen và hệ hoocmon đều có liên quan đến 
điểu kiện môi trường trong đó sinh vật sống và phát triển. Đối với một số 


226 2SNHHOCCOTHÉB 


loài, áp lực của môi trường sống quy định việc xác định giới tính lấn át cả 
quy định của hệ gen. 

~ Chúng ta xem xét một số trường hợp chuyển đổi giới tính sau đây: 

+ Chuyển đổi giới tính theo tuổi trưởng thành: 

Nhiều loài động vật, giới tính tuy đã được mã hóa trong nhiễm sắc thể 
và hệ gen, nhưng trong môi trường sống nhất định, hoặc bị biến đổi thì giới 
tính cũng bị chuyển đổi. Ví dụ: Đối với cá miệng tròn lúc còn nhỏ chưa phân 
biệt giới tính, chúng là lưỡng tính có cả tỉnh hoàn và buồng trứng, nhưng 
khi lớn lên đến tuổi trưởng thành sinh dục thì mới phân hóa đực (có tỉnh 
hoàn), hoặc cái (có buồng trứng). Đặc biệt ở các loài cá cảnh thường có hiện 
tượng chuyển giới. Đối với loài cá kiếm, con cái khi trổ về già nó bị đực hóa 
mang kiếm giống như cá đực. Trong các loài chim thì chim trĩ cái về già 
ngừng đẻ trứng có bộ lông biến đổi trống hóa. Đối với ếch, có loài ban đầu 
tất cả là ếch cái, về sau khoảng 50% sẽ biến đổi thành ếch đực. 

Các nhà phôi sinh học đã tiến hành nhiều thực nghiệm lý thú lên sự 
chuyển đổi giới tính ở ếch nhái, 

Đôi với cóc, con đực có hai tỉnh hoàn và hai ống dẫn tính điển hình, 
nhưng người ta còn quan sát thấy đính trên tỉnh hoàn có hai thể Bidđer (đo 
ông Bidder phát hiện). Hai thể Bidder thực chất là hai buồng trứng bé với 
hai ống Mule (ống dẫn trứng) bé. Bình thường buồng trứng bị ức chế không 
hoạt động. Nếu cắt bỏ hai tỉnh hoàn ở con đực, hai thể Bidder sẽ phát triển 
thành hai buồng trứng thực sự với hai ống đẫn trứng đài, to ra. Trong 
khoảng 2 - 4 năm, con đực hóa cái này cũng giao phối và đẻ trứng. Như vậy, 
người ta đã biến đổi một con cóc đực về mặt di truyền thành con cóc cái về 
mặt sinh lý. Về phương diện gen và nhiễm sắc thể, con cái đó vẫn thuộc giới 
tính đực. Điều lý thú là khi cho con cóc cái này giao phối với cóc đực thì tất 
cả con của chúng 100% đều là cóc đực (trong lúc đó bình thường cóc cái thực 
sự giao phối với cóc đực sẽ cho ra 50% cóc cái và ð0% cóc đực). Các nhà thực 
nghiệm đã sử dụng hoocmon cái estrogen tiêm cho con ếch đực loài Xenopus 
lacuis, chúng đã chuyển đổi giới tính thành ếch cái, 

+ Ảnh hưởng của nhiệt độ: 

Nhiệt độ môi trường cũng gây ảnh hưởng đến xác định giới tính. Nếu 
nuôi những con nòng nọc của loài ếch Rana syludtica trong môi trường 20% 
thì số lượng ếch đực và ếch cái là bằng nhau. Nếu nuôi ở nhiệt độ 32°C thì 
khi biến thái đều là ếch đực, trong đó các cắc con cái có buồng trứng đều 
biến thành tỉnh hoàn và chúng chuyển giới thành con đực. Ngược lại nếu 
nuôi ở nhiệt độ 10°C thì tất cả nòng nọc đều biến thái thành ếch cái. 

Nhiều loài bò sát như cá sấu, rùa, giới tính được xác định bởi nhiệt độ 
trong đó chúng được phát triển. Nếu nhiệt độ thay đổi, giới tính của chúng 


227 


cũng thay đổi. Bình thường, trứng rùa Emys obicularis được ấp ở nhiệt độ 
28,5°C thì rùa con nở ra có tỷ lệ đực cái gần bằng nhau. Nhưng nếu cho ấp ở 
nhiệt độ thấp dưới 259C thì tỷ lệ rùa con nở ra đa số là đực, ngược lại nếu 
được ấp ở nhiệt độ cao trên 30°C thì rùa con nở ra đa số lại là cái. 

Nghiên cứu sâu về mặt sinh hóa, người ta thấy rằng, nhiệt độ ảnh 
hưởng đến phân hóa giới tính thông qua tác động của hoocmon estrogen và 
testosteron. Người ta đã biết được là estrogen và testosteron đều có nguồn 
gốc từ sự chuyển hóa của colesterol. Đầu tiên colesterol biến thành 
testosteron, sau đó testosteron sẽ biến thành estrogen nhờ enzym 
gromatqza. Ö nhiệt độ thấp, enzym aromataza có hàm lượng rất ít hoặc 
kém hoạt động, do đó tích lũy nhiều testosteron dẫn đến phát triển tỉnh 
hoàn (nhiều con đực), ngược lại nếu ở nhiệt độ cao enzym aromdigza có rất 
nhiều, hoặc tăng cường hoạt tính do đó biến đối testosteron thành estrogen, 
estrogen có nhiều sẽ điều khiển phát triển buồng trứng (nhiều con cái). 

Trong các chất hóa học gây ô nhiễm môi trường có nhiều chất tác động 
làm thay đổi giới tính của rùa và các động vật khác do đó đe dọa sự diệt 
chủng của chúng. Thay đổi nhiệt độ của môi trường sống cũng dẫn đến làm 
thay đổi tỷ lệ giới của một số loài động vật và gây ảnh hưởng xấu đến khả 
năng sinh sản và tổn vong của các loài đó. 

+ Ảnh hưởng của điều kiện dinh dưỡng: 

Điều kiện đinh dưỡng cũng gây ảnh hưởng đến xác định giới tính. Ví dụ 
ở loài giun biển Bonellia, khi trứng nở thành ấu trùng sống tự do trong 
nước biển nhiều thức ăn, chúng sẽ phát triển thành con cái, nếu chúng sống 
ký sinh trong vòi giun cái sẽ phát triển thành con đực. Đều lý thú là nếu ta 
đem con ấu trùng sống ký sinh ở con cái và cho nó sống tự do trong nước 
biển chúng sẽ biến thành con cái. : 

Đấi với một số loài cá, cá cái con nở ra trước và sống định đưỡng trong 
thời gian dài, có kích thước lớn; còn cá đực con nở chậm hơn, thời gian định 
dưỡng ngắn, kích thước bé. Tỷ lệ đực cái còn thay đổi theo mối quan hệ giao 
phối giữa con đực và con cái. Nếu trong quần thể, tỷ lệ con cái rất ít, con 
đực quá nhiều thì một số con đực sẽ biến đổi thành con cái (và ngược lại) để 
cân bằng tỷ lệ giới vốn có của loài. 

8.9.9. Chu kỳ sinh sản 0à các hình thúc sinh sản hữu tính 

g) Chu hỳ sinh sản 

Đối với động vật thì hình thức sinh sản hữu tính là chủ yếu và rất đa 
dạng thể hiện không chỉ ở sự phân hóa giới tính mà cả ở chu kỳ sinh sản 
thay đổi theo điểu kiện môi trường, đặc biệt là theo mùa. Sự sinh sản theo 
mùa tạo điểu kiện cho động vật sinh sản thích nghỉ với điều kiện thuận lợi 


228 


của môi trường về thức ăn và năng lượng cũng như điểu kiện thuận lợi cho 
sự tổn tại và phát triển của đàn con, Ví dụ, đa số động vật sinh sản vào cuối 
mùa đông để lợi dụng điều kiện thuận lợi của mùa xuân. Thường các động 
vật sống trong những điểu kiện môi trường ít thay đổi, oí dự như vùng 
nhiệt đới hoặc đại dương chỉ sinh sản trong một thời gian nhất định của 
năm. Chu kỳ sinh sản của động vật được kiểm tra bởi các nhân tố hoocmon 
cũng như nhân tố môi trường, bao gồm nhiệt độ theo mùa, lượng mưa, độ 
đài ngày và chu kỳ mặt trăng. 

Động vật có thể sinh sản bằng phương thức vô tính hoặc hữu tính, hoặc 
luân phiên giữa hai phương thức này. Một số luân trùng, giấp xác nước 
ngọt, cũng như một số loài ong, con cái có thể sinh sản bằng hai phương 
thức tùy thuộc vào điều kiện môi trường. 

ð) Sự trừnh sản (parthenogenesis) 

Sự trinh sản là quá trình sinh sản trong đó trứng phát triển không có 
sự thụ tỉnh. Những cơ thể đơn bội được sinh ra từ trinh sản sẽ sản sinh giao 
tử không qua giảm phân. Trong trường hợp giáp xác Đaphnie, sự sinh sản 
chuyển từ hữu tính sang vô tính tùy theo mùa. Sự sinh sản vô tính xây ra 
khi điều kiện thuận lợi, còn sinh sản hữu tính xảy ra khi môi trường bất lợi. 

Sự trinh sản có vai trò trong tổ chức xã hội của một số loài ong và kiến. 
Những con ong đực thường được sinh ra bằng phương thức trỉnh sản, ngược 
lại, ong thợ và ong chúa được sinh ra qua trứng thụ tỉnh. Đối với động vật 
có xương sống, uý dự một số loài cá, lưỡng cư và bồ sát sinh sản bằng 
phương thức trinh sản bao gồm sự nhân đôi nhiễm sắc thể sau giảm phân 
để tạo nên những “hợp tử” lưỡng bội. Ví dụ, có khoảng 15 loài thần lần 
thuộc chỉ Cnemidophorus sinh sản chủ yếu bằng trinh sản. Trong những 
loài này không có con đực, nhưng những con thần lằn cái bắt chước kiểu tập 
tính giao phối đặc trưng của những loài thần lần sinh sản hữu tính thuộc 
cùng chỉ với chúng. Trong thời gian động dục, một con thần lần cái đóng vai 
trò thằn lần đực trong cặp giao phối. Chúng có thể thay đổi vai trò hai hoặc 
ba lần trong mùa giao phối. Tập tính cái thể hiện ở chỗ rụng trứng, khi hàm 
lượng hooemon estrogen trong con cái tăng cao, và tập tính đực xuất hiện 
sau rụng trứng khi hàm lượng estrogen giảm. Sự rụng trứng có khả năng 
xảy ra nhiều hơn khi một cá thể leo lên giao phối với một cá thể khác trong 
thời gian đạt đỉnh cao của chụ kỳ hoocmon. Những con thằn lần sống cô lập 
đẻ ít trứng hơn những con thần lần có cặp đôi (được kích thích sinh đục). 
Thật vậy, những con thần lần trinh sản, tiến hóa từ loài có phân hóa giới 
tính, cũng vẫn cần được kích thích sinh dục để sinh sản có hiệu quả tối đa. 

©Ồ) Sự lưỡng tính sinh (hermaphroditism) 

Sự sinh sản hữu tính đối với những động vật có đời sống tĩnh tại hay . 
động vật ký sinh, øý đụ như hải miên, giun đẹt, hiếm khi tìm được cá thể 


229 


khác giới để giao phối, do đó chúng thường sinh sản bằng hình thức lưỡng 
tính sinh. Sinh sẵn lưỡng tính sinh hermaphroditism (là sự kết hợp tên của 
hai vị thần Hy Lạp là nam thần Hermes và nữ thần Aphrodửe) là hình thức 
sinh sản, trong đó một cá thể có cả cơ quan sinh sẵn đực và cơ quan sinh 

ˆ sẵn cái. Mặc đù một số loài lưỡng tính là tự thụ tỉnh nhưng đa số loài lưỡng 
tính vẫn phải có sự giao phối giữa hai cá thể. Trong trường hợp này, mỗi cá 
thể đều cho và nhận tỉnh trùng, uý dụ điển hình là giun đất. Mỗi cá thể đều 
có khả năng giao phối và mỗi cuộc giao phối giữa hai cá thể lưỡng tính sẽ 
sinh ra số lượng con gấp hai lần so với sự giao phối đực - cái đơn tính. 

Đặc biệt có hình thức lưỡng tính sinh kế tiếp, trong đó cô sự chuyển đổi 
giới tính tùy theo đời sống của nó. Đối với một số loài, sự lưỡng tính kế tiếp 
được thể hiện đầu tiên là con cái, còn ở loài khác là con đực. Ví dụ, đối với 
nhiều loài cá sống trong hốc đá dưới nước, thì sự chuyển đổi giới tính của 
chúng liên quan tới độ tuổi và kích thước. Ví dụ, loài cá da trơn đâu xanh ở 
biển Caribê, lúc đầu là những con cái, về sau những con cái lớn nhất 
(thường là những con già nhất) sẽ chuyển đổi thành con đực. Loài cá này 
sống trong hang gồm một con đực và một vài con cái. Nếu con đực chết hoặc 
bị bắt, thì con cái lớn nhất sẽ biến thành con đực và trong một tuần lễ, cá 
thể đực biến đổi này sẽ sản sinh tỉnh trùng thay vì trứng. Trong loài này, 
con đực bảo vệ hang chống lại những kể xâm nhập, và kích thước lớn ở con 
đực có ưu thế sinh sản lớn hơn so với con cái bé nhỏ. Ngược lại, đối với 
những loài lúc đầu là con đực và sau đó chuyển thành con cái là con đực có 
kích thước lớn hơn. Trong trường hợp này, kích thước lớn gia tăng hiệu quả 
sinh sản cho con cái hơn so với khi nó là con đực. Ví dụ, sự sản sinh số 
lượng lớn các giao tử là rất quan trọng đối với những động vật sống tĩnh, ý 
dụ như các loài sò, giải phông nhiều tỉnh trùng ra môi trường nước. Những 
con sò cái có kích thước lớn sản sinh nhiều trứng hơn so với con sò cái bé 
hơn. Đối với các loài sò thì sự lưỡng tính sinh kế tiếp lúc đầu là con đực. 

Các chu kỳ và phương thức sinh sản đa dạng trong giới động vật là kết 
quả của sự tiến hóa thích nghĩ do chọn lọc tự nhiên. 


8.3. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ CỦA ĐỘNG VẬT 


lộ) động vật có xương sống, đặc biệt là động vật có vú, các giao tử được 
hình thành trong các cơ quan sinh dục, ở con đực là tỉnh hoàn (testis), ở con 
, cái là buồng trứng (ovarium). Sự phát sinh giao tử đực gọi là sự sinh tỉnh 
(spermatogenesis), còn sự phát sinh giao tử cái gọi là sinh trứng (oogenesIs). 
8.3.1. Sự sinh tính 
Các tế bào sinh dục trong tỉnh hoàn được gọi là tỉnh nguyên bào sẽ phân 
chia nguyên nhiễm để cho ra nhiều tỉnh nguyên bào khác (spermatogonie). 


230 


Một số tỉnh nguyên bào ngừng phân chia nguyên nhiễm sau khi đã qua 3 và 
G3 trở thành các tình bào cấp I (spermatocyte I) để đi vào phân chia giảm 
nhiễm. Sau phân chia giảm nhiễm Ï sẽ cho ra 2 Lế bào đơn bội được gọi là tỉnh 
bào cấp II (spermatoeyte TỊ). Tình bào cấp II sau khi phân chia giảm nhiễm II 
sẽ cho ra các tĩnh tử đơn bội (spermatide). Các tính tử sẽ trải qua quá trình 
biển thái để hình thành tỉnh trùng (spermatozoide) là tế bào có đầu chứa 
nhân và đuôi để vận động. Như vậy tình nguyên bào sau khi trải qua pha 8 
có nhân chứa 2n x 3 sẽ giảm nhiễm cho ra bốn tình trùng chứa n nhiễm sắc 
thể (hình 8.5A), 


Sự tạo noãn (B) Sự tạo tình (A) 
2n = @2n 
s7 ` Nguyễn phần ⁄ bà 
@2n  (@2n “. (@®2n Œ@ 2n 
Noãn r\guyên hào Tỉnh nguyên bảo 
ị 
@®2n @ 2n 
Noằn bảo 1 Tỉnh bảo 1 


ảm phân 
Ñ TT... 
Thể cực thử nhất Giảm phân II ` Fị LỆ 
_- \ cÌụ Sà ` Tỉnh tử 
.. bà `. . 


@n 
Thể cực thứ hai 
xế ⁄ Tỉnh tử phát triển thành tính trùng 
n 
s= 
Tính trùng 


n 
Trứng 
Thụ tỉnh | 


tiợp tử 


Hình 8.5. A. Sự sinh tỉnh; B. Sự sinh trứng 


8.3.3. Sự sinh trứng 

Các tế bào sinh dục trong buồng trứng được gọi là các noãn nguyên bào 
(oogonie) sẽ phần chía nguyên nhiễm để cho ra nhiều noãn nguyên bào 
khác. Một số noãn nguyên bào sau khi đã qua pha 8 và G3 sẽ trở thành 
noãn bão 1 (oocyte Ï) và sẽ đi vào phân chia giảm nhiễm 1. Trong tiển kỳ I 
các noãn bào [ sẽ lớn lên vì trong tế bào chất tổng hợp nhiều chất đinh 
dưỡng chuẩn bị cho sự phát triển của trứng về sau. Sau phân giảm nhiễm 1, 
noãn bào Ï phân thành bai tế bào, một noãn bào cấp IĨ (oocyte II) với nhân 


23I 


đơn bội n có tế bào chất lớn và một thể cực I bé. Noãn bào cấp II sẽ đi vào 
phân giảm nhiễm II và sẽ cho ra hai tế bào, một noãn tử (ootide) với nhân 
đơn bội có tế bào chất lớn và một thể cực II. Noãn tử sẽ phân hóa thành tế 
bào trứng (oovum). Như vậy từ một noãn nguyên bào sẽ cho ra chỉ một tế 
bào trứng chín đơn bội mà thôi. Các thể cực sẽ bị thoái hóa. Đối với một số 
động vật có vú, tiền kỳ I kéo dài có khi đến hàng tháng hoặc nhiều năm (uí 
đự ở người có thể kéo dài đến trên chục năm). Trong thai bé gái từ khi còn 
trong bụng mẹ, các noãn bào I đã đi vào tiển kỳ I và kéo dài đến khi dậy thì 
mới kết thúc và khi trứng rụng vào ống dẫn trứng, nếu có thụ tỉnh với tỉnh 
trùng thì noãn bào IÍ mới hoàn thành phân chia giảm nhiễm II (hình 8.5B). 


8.4. SỰ THỤ TINH VÀ TẠO HỢP TỬ Ở ĐỘNG VẬT 


Thụ tỉnh là quá trình kết hợp hai giao tử đực và cái với nhau để tạo 
thành hợp tử. Quá trình này có thể diễn ra ở bên trong hay bên ngoài cơ thể 
tuỳ theo đặc điểm của các loài động vật khác nhau. 

Quá trình thụ tỉnh có kèm theo sự khôi phục cơ cấu di truyền lưỡng bội 
và hoạt hóa trứng cho sự phát triển tiếp theo. Kết quả của quá trình thụ 
tỉnh là sự hình thành hợp tử. 


8.4.1. Sự uận chuyển của tính trùng 


Đa số tỉnh trùng của các loài động vật có khả năng di chuyển trong môi 
trường tự nhiên (thụ tỉnh ngoài, hoặc trong đường sinh dục của con cái 
(thụ tỉnh trong). Sự vận chuyển của tỉnh trùng còn phụ thuộc vào các yếu tố 
như môi trường thụ tỉnh hay sự hấp dẫn và hoạt hóa tỉnh trùng cùng loài 
của trứng. Dưới đây là một số giả thuyết về sự di chuyển của tỉnh trùng: 

-_ g) Giả thuyết uê sự dẫn dụ của trúng 


Ö một số động vật có xương sống bậc thấp, trứng tiết ra một loại chất 
hóa học mà nồng độ của nó có tác dụng lôi cuốn và hướng dẫn tính trùng tới 
trứng. Chẳng hạn ở cầu gai Arbacia punctulafa, người ta đã phân lập được 
một peptit gồm 14 axit amin, có khả năng dẫn dụ tỉnh trùng cùng loài đi 
ngược gradient nồng độ mà nó khuếch tán trong nước biển cho đến khi gặp 
trứng. Tuy nhiên, các thực nghiệm chứng minh giả thuyết này còn chưa 
hoàn toàn thuyết phục. 

b) Giả thuyết ngẫu nhiên 

Theo giả thuyết này, tỉnh trùng chuyển động ngẫu nhiên và sự kết hợp 
với trứng là một sự kiện có xác suất thấp ở các động vật thụ tỉnh ngoài và có 
xác suất cao hơn ở nhóm thụ tỉnh trong. Như vậy, việc có nhiều tỉnh trùng 
trong một lần thụ tỉnh là có ý nghĩa bảo đảm tăng xác suất thụ tỉnh. 


232 


Môi trường bên ngoài cũng như môi trường bên trong ống sinh dục con 
cái thường bất lợi cho tỉnh trùng. Do đó, để đảm bảo cho hiệu quả của sự 
sinh sản, số lượng tinh trùng tham gia thụ tỉnh thường rất cao, nhất là với 
các loài động vật thụ tỉnh ngoài. 


Ví dụ: Ỏ người, trong quá trình thụ tính có hàng triệu tính trùng bị 
chết trên đường đi tới trứng. Số lượng tịnh trùng của một lần phóng tỉnh 
Vượt quá nhiều so với sế lượng trứng. Trung bình khoảng 350 triệu tỉnh 
trùng/lần (có tài liệu cho là có khoảng 400 triệu/lần hoặc hơn). Nếu nồng độ 
nhỏ hơn 20 triệu/cm", hoặc nhỏ hơn 150 triệu/lần thì khả năng thụ tỉnh sẽ 
không đảm bảo. 


§.4.2. Sự tiếp xúc của tỉnh trùng uới trứng 

Sự kết hợp của tỉnh trùng với trứng không chỉ là để tạo nên hợp tử 2n 
mà là thời điểm bắt đầu của phát triển phôi. Sự xâm nhập của tỉnh trùng 
vào trứng kích thích trứng phát triển, hay nói cách khác tỉnh trùng có tác 
động hoạt hóa trứng. 

a) Giả thuyết uê sự đính tình trùng uào trứng : 

Theo nhiều tài liệu, trứng của một số loài động vật (da gai, giun đốt, 
nhuyễn thể, v.v...) có một cơ chế đầm bảo cho sự đính tỉnh trùng vào bề mặt 
trứng. Bản chất hóa học là do màng keo của trứng có chứa một chất 
glicoprotein ở trạng thái gel với phân tử lượng khoảng 300.000Da. Chất này 
có khả năng kết hợp các tỉnh trùng của cùng loài đó, làm cho chúng dính lại 
với nhau hay ngưng kết lại (agglutination). Do đó, ở gần trứng hoặc trong 
nước chứa trứng (trường hợp thụ tỉnh ngoài) tỉnh trùng thường dính lại với 
nhau và đính với trứng. Thường thì tinh trùng của một loài động vật không 
_, đính vào và không xâm nhập vào trứng của loài khác. 

b) Lý thuyết uê sự thụ tỉnh ` 

~— Lý thuyết của F. LiIH: 

Cách đây khoảng 50 năm, F. LiIH cho rằng: chất gây ngưng kết 
ferhtizin lấy ra từ “nước trứng” là một chất đa cực và mỗi khu vực của phân 
tử của nó chỉ liên kết với một tỉnh trùng. Ferlilizin chứa trong màng keo 
của trứng bình thường chỉ gây ngưng kết tính trùng cùng loài, có đẫn liệu 
cho rằng ferlitizin cũng có ở màng sinh chất của trứng và tác động như là 
thụ thể của antiferlitizin - một protein axit nằm trên bề mặt tính trùng. 

Sự kết hợp ferlitizin và antiferlitizin đã đảm bảo cho tỉnh trùng bắt 
dính vào trứng và có ý nghĩa quan trọng đổi với quá trình thụ tính. Phản 
ứng giữa 2 phân tử được xem như kiểu phản ứng “khóa - chìa khóa” giữa 
kháng nguyên và kháng thể. Mặc dù giả thuyết này đã chứng minh sự tên 
tại của một vài ferlitizin đặc trưng cho các loài khác nhau, nhưng những 


30SMHHOCCƠTHỂ. 233 


` dẫn liệu về antiferlitizin lại chưa rõ lắm. Chính vì vậy, giả thuyết về sự 
tương tác của hai chất ferlitizin và antiferlitizin chưa thể giải thích được 
triệt để hiện tượng quan trọng nhất của quá trình thụ tỉnh trên mọi nhóm 
động vật khác nhau. 

— Một số giả thuyết khác: 

Đa số các trứng động vật được bao quanh bởi màng vỗ ở bên ngoài 
màng sinh chất của trứng (màng keo của trứng cầu gai và vùng sáng của 
trứng động vật có vú). Do đó, khi đính vào mặt ngoài trứng, tỉnh trùng phải 
xuyên qua những màng vô bao quanh trứng. Phần lớn động vật, tình trùng 
của chúng không được trang bị một cấu trúc đặc biệt nào để có thể đảm bảo 
cho nó chui qua được các màng này, Đối với một số động vật, sợi thể đỉnh 
của tình trùng đủ cứng để xuyên qua các màng tới trứng. 

Tinh trùng của các loài có xương sống và không xương sống khác nhau 
chứa các chất có thể hoà tan màng ngoài của trứng. Các chất này có bản 
chất là các enzym và tập trung ở thể đỉnh. l 


Ỗ động vật có vú, tỉnh trùng phải lách qua vài hàng tế tế bào của lớp hạt 
sắt với trứng, cũng như qua vùng sáng và màng noãn hoàng. Người ta cho 
rằng, có thể có một enzym thuộc loại hialuronidaza chứa trong thể đỉnh đã 
giúp cho tỉnh trùng xâm nhập vào trứng bằng cách phân giải và thuỷ phân 
nguyên liệu gian bào gắn kết các tế bào của lớp hạt. 

c) Tương tác tiếp xúc giữa trứng và tỉnh trùng 

Sau khi tiếp xúc với màng trứng, tỉnh trùng bắt đầu xâm nhập vào bên 
trong. Vị trí trên bể mặt của trứng nơi tỉnh trùng chọn để xâm nhập có thể 
là bất kỳ, có thể là qua một nơi nhất định nào đó, hoặc là qua noãn khổng, 
trong trường hợp có noän khổng. 

Cơ chế xâm nhập của tỉnh trùng vào trứng có thể theo hai cơ chế. Trước 
hết đó là tác động cơ học nhờ vào các chuyển động thẳng và quay của tỉnh 
trùng. Thứ hai là cơ chế hóa học, đây là cơ chế chủ yếu điễn ra như sau: 

— Đầu tiên là sự hoạt hóa thể đỉnh nhờ sự tiếp xúc của nó với lớp keo 
bao duanh noãn. Sau đó màng thể đỉnh (do sự biến đổi của phức hệ Golgì) 
kết hợp với màng tế bào của tỉnh trùng làm giải phóng ra các enzym thuỷ 
phân chứa trong thể đỉnh. Tác động của enzym này sẽ tạo một đường xuyên 
qua lớp màng keo của noãn đến tiếp xúc với bề mặt noãn. 

~ Hình thành sợi thể đỉnh: Sợi thể đỉnh hình thành nhờ sự trùng hợp 
các phân tử actin đạng cầu có trong thể đỉnh để tạo thành dạng sợi. Quá 
trình trùng hợp hóa này xảy ra khi độ pH trong môi trường tăng lên nhờ các ' 
H* được phóng thích từ đầu tỉnh trùng vào môi trường. Sợi thể đỉnh của 
tỉnh trùng sau khi được tạo ra sẽ tiếp xúc với màng sinh chất của trứng và 


234 


khi đó xảy ra sự kết hợp giữa màng sinh chất của trứng với màng sinh chất 
của tỉnh trùng. Ở cầu gai, phản ứng ferlitizin - antiferlitizin kích thích các 
Ga”" đi vào đầu tỉnh trùng gây vỡ và giải phóng chất chứa thể đỉnh. Sự đi 
vào của Ca" gây sự đi ra của H* và thay thế bằng Na'!. Kết quả là làm tăng 
độ pH trong đầu tỉnh trùng đẫn đến sự trùng hợp actin để tạo sợi thể đỉnh. 

Màng trứng và màng thể đỉnh hợp lại với nhau, dẫn đến sự hoà hợp các 
chất chứa của tỉnh trùng và trứng. Sau khi phần đầu và phần giữa của tỉnh 
trùng (ở động vật có vú thì cả phần đuôi vào nhưng sẽ bị tiêu biến) đã vào 
trứng, nhân của tỉnh trùng và nhân của trứng tiến lại gần nhau. Ở một số 
loài khác, nhân tỉnh trùng theo mức độ tiến gần tới nhãn của trứng và các 
nhiễm sắc thể của tỉnh trùng cùng với các nhiễm sắc thể của trứng nằm 
ngay trong thoì phân bào do cấc trung thể của tỉnh trùng tham gia tạo nên. 

Hợp tử lưỡng bội được tạo thành lúc này sẵn sàng phân cắt và bắt đầu 
giai đoạn phát triển phôi. 

Sự kết hợp các nguyên liệu nhân và tạo hợp tử là kết quả cuối cùng của 
sự thụ tỉnh (hình 8.6). 
GiS0triEm Thể cực thứ nhất 


à thứ hãi 
lấn thử hai TU HN TM m 


j„ế M v, ơ 
TH. -—¿ hư MườNG 
thứ nhất TZ bào ứng 
ì Các hạt vô ¡ 
- Lm l 
^ & : 
Thể đÌnh co A 
Nhãn ———_Z 
tinh trùng 
trừng 
bám vào mảng trứng 
Bảm vào mảng sâng và 
giải phóng các enzvm tính trủng khảo đi vào 
thể dịch (phân ứng thể đỉnh) (phận ứng vỏ) 
kích hoạt tịnh trong đường sinh dục 


Hình 8.6. Quá trình thụ tình 
Khi tiếp xúc với tính trùng, ở chỗ tiếp xúc giữa tình trùng (hay sợi thể 
đỉnh) với màng sinh chất của trứng, có một mấu lôi được tạo nên, gọi là mấu 


thụ tỉnh, và tỉnh trùng được cuốn theo mấu đó vào trong trứng theo kiểu thực 
bào amip. Mấu thụ tĩnh được hình thành không phải ở tất cä các động vật. 


Sự tiếp xúc và nhận biết các giao tử cùng loài gắn liền với hai chức - 


235 


năng, gắn dính tỉnh trùng và gây phản ứng hoạt hóa thể đỉnh sau khi tinh 
trùng gắn vào. Quá trình gắn kết của hai giao tử của động vật có vú được 
thực hiện ở “vùng sáng” (zona pellucida) của noãn. Sự nhận biết các giao tử 
cùng loài trong thụ tinh còn gọi là tính đặc hiệu, có ý nghĩa sống còn đối với 
các động vật thụ tỉnh ngoài. Đối với nhóm động vật thụ tỉnh trong, tính đặc 
hiệu này chỉ mang ý nghĩa tương đối. 


8.4.3. Cơ chế ngăn cửn tỉnh trùng xâm nhập trứng sau thụ tỉnh 

Sau khi tế bào chất của hai giao tử kết hợp với nhau, điện thế màng lập 
tức thay đổi. Màng noãn trổ thành màng thụ tỉnh. Màng này có khả năng 
ngăn cần tất cả những tỉnh trùng còn lại xâm nhập vào trứng. Sự ngăn cản 
được thực hiện theo 2 cơ chế: tức thì và lâu dài, 

g) Cơ chế tức thì 


Ở cầu gai, sau khi tỉnh trùng xâm nhập trứng, điện thế màng của 
trứng đột ngột tăng từ -70mV thành +20mV, Trước khi tỉnh trùng xâm 
nhập trứng, nồng độ Na' bên trong tế bào chất trứng cao hơn nỗng độ Na" ở 
môi trường ngoài, còn nông độ K* bên trong tế bào chất của trứng thấp hơn 
nông độ K* ở môi trường ngoài. Tuy nhiên sau khi tỉnh trùng xâm nhập 
trứng, các kênh Na" và kênh K' bị kích hoạt nên đã bơm Na" từ trong ra và 
KF từ ngoài vào làm thay đổi tương quan nông độ của Na" và K' bên trong 
tế bào chất và ngoài môi trường, đo đó dẫn đến sự thay đổi điện thế màng. 
Sự thay đổi này chỉ điễn ra trong vài phút, đo vậy cơ chế ngăn cản tỉnh 
trùng kiểu này được gọi là cd chế tức thì. 

b) Cơ chế lâu dài 

Cơ chế này có liên quan đến phản ứng vỏ và xảy ra muộn hơn, đầu tiên 
các hạt vỏ (cortical granule) vỡ, giải phóng ra các ion Ca?* khỏi trạng thái 
liên kết trong bào tương của tế bào. Chất chứa của hạt vỏ đã làm tách màng 
noãn hoàng khỏi màng sinh chất của trứng. Sau đó, màng noãn hoàng kết 
hợp với chất chứa của hạt vỏ hình thành nên một màng mới gọi là màng thụ 
tỉnh, đồng thời chất này cũng hình thành một lớp hialin phủ lên màng sinh 
chất của trứng để tạo màng mới của phôi. Chất chứa trong hạt vỏ hấp thụ 
nước, trương nở, làm cho màng thụ tinh rộng ra, nâng cao khỏi màng sinh 
chất tạo nên xoang quanh noãn, còn gọi là xoang thụ tính. 

8.4.4. Sự kết hợp uật liệu di truyền 

Đối với đa số động vật, chỉ có một tính trùng xâm nhập vào trứng và 
kết hợp với trứng. Phần nhân và trung tử của tỉnh trùng biến thành nhân 
nguyên đực (male pronucleus), phần đuôi và ty thể sẽ bị phá huỷ trong tế 
bào chất của trứng. 


Nhân nguyên đực của tỉnh trùng và nhân nguyên cái của trứng (female 
pronucleus) trương nở, tăng kích thước, nhiễm sắc thể trở nên thưa, đạng 


236 


hạt nhỏ. Sau đó, ở đa số động vật, hai nhân tiến lại gần nhau và hoàn toàn 
hoà hợp vào nhau khi các màng nhân vỡ và hình thành thoi phân chia duy 
nhất của lần phân cắt thứ nhất, Kết quả cuối cùng là tạo nên hợp tử chứa 
nhân lưỡng bội. Quá trình hợp nhân này diễn ra trong những khoảng thời 
gian khác nhau đặc trưng cho loài. Chẳng hạn quá trình hợp nhân của động 
vật có vú kéo dài 12 giờ, trong khi ở cầu gai chỉ là một giờ. 

Nhân lưỡng bội ở nhiều loài không hiện diện ngay ở hợp tử ban đầu mà 
có thể ở giai đoạn hợp tử đã phân thành hai tế bào con (động vật có vú), 
hoặc sau nhiều lần phân chia riêng rẽ (từ 2 - 10 lần) như ở giun đũa. 

Ỗ một số loài như cá mập, bò sát, chím, v.v... trong nhiều trường hợp 
không chỉ có một mà có nhiều tỉnh trùng cùng xâm nhập vào một trứng, nhưng 
cũng chỉ có một nhân tỉnh trùng là kết hợp với nhân trứng, các nhân tỉnh 
trùng khác đều dẫn tiêu biến. Qua sự thụ tỉnh tạo hợp tử lưỡng bội, nhân tỉnh 
trùng và nhân trứng đóng góp bộ nhiễm sắc thể đơn bội như nhau. Trong 
trường hợp trừnh sản (parthenogenesis), trứng đơn bội có thể phát triển không 
qua thụ tỉnh, uí đự sinh sẵn của loài ong mật, noãn phát triển không qua thụ 
tỉnh và phát triển thành ong đực đơn bội. Trong trường hợp khác (0í dụ một số 
loài cá), trứng không thụ tỉnh có thể phát triển thành cá thể lưỡng bội bằng 
cách tự nhân đôi bộ nhiễm sắc thể đơn bội thành lưỡng bội. 

Đối với động vật có vú nói chung không xảy ra hiện tượng trinh sản. 
Hiện tượng chửa trứng dạng bọc ở người (hydatiđiform moÌe) có nguyên 
nhân là do một tinh trùng thụ tỉnh cho một noãn đã bị mất nhân. Sau khi 
xâm nhập vào noãn, nhiễm sắc thể của tính trùng sẽ tự nhân đôi hình 
thành bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, Nhưng tế bào noãn mang bộ nhiễm sắc 
thể lưỡng bội này lại không phát triển thành phôi mà thành một khối tế bào 
giống như tế bào nhau thai. : 
8.4.6. Sự hoạt hóa trứng thụ tỉnh 

Sau thụ tỉnh, hợp tử bắt đầu có sự hoạt hóa nhằm khởi động các bước 
chuyển hóa tiếp theo trong quá trình phát triển sau này. : 

Trong tế bào chất của trứng có các nhân tố quyết định sự tạo hình 
(morphogenetic determinants). Các nhân tố này sẽ được phân chia vào các 
vùng tế bào nhất định trong quá trình phân bào và có khả năng hoạt hóa 
hay ức chế một số gen đặc hiệu ở tế bào ấy, từ đó hình thành nên các đặc 


tính biệt hóa riêng cho từng nhóm tế bào nhất định của cơ thể. 


8.5. CÁC HÌNH THỨC THỰ TINH, ĐỀ TRỨNG, ĐỀ CON 
8.ð.1. Tiếp hợp 
Tiếp hợp (eonjugation) có thể xem là hình thức sinh sản hữu tính sơ 


31.SNHHOCCOTHỂA 237 


khai chỉ có ở động vật đơn bào, øí đự như ở trùng lông Parơmecium. Bình 
thường trùng lông sinh sẵn vô tính bằng nguyên phân, nhưng hai cá thể có 
thể tiếp hợp với nhau và trao đổi vật chất di truyền chứa trong nhân cho 
nhau. Sau đó, hai cá thể lại tách nhau ra rổi chúng lại tiếp tục sinh sẵn vô 
tính. Như vậy qua tiếp hợp, hệ gen của hai cá thể “bố” “mẹ” đã được tổ hợp 
lại. Đối với cơ thể bậc cao như thực vật và động vật, sinh sản hữu tính xảy 
ra bằng hình thức thụ tỉnh là sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái để tạo 
nên hợp tử mang hệ gen tổ hợp từ hệ gen của “bố” và hệ gen của “mẹ”. 


8.5.2, Tự phối - tự thụ tỉnh 

Đây là hình thức sinh sản hữu tính mà một cá thể có thể hình thành cả 
giao tử đực và giao tử cái, rồi giao tử đực và giao tử cái của cá thể này tự 
thụ tỉnh với nhau. Đó là hình thức tự thụ tỉnh ở các loài lưỡng tính sinh. Ví 
dụ, cơ thể hải miên (bọt biển) chỉ gồm hai lớp tế bào (lớp ngoài và lớp trong), 
chưa có cơ quan sinh sản phân hóa. Một loại tế bào của thành cơ thể giảm 
phân để hình thành tỉnh trùng có roi di động được hoặc trứng bất động. Cơ 
thể cầu gai có cả cơ quan sinh dục đực sản sinh tình trùng và cơ quan sinh 
dục cái sản sinh trứng. Tinh trùng và trứng của chúng có thể tự thụ tình 
cho nhau tạo hợp tử. 


8.5.3. Giao phối - thụ tính chéo 

Đây là hình thức sinh sản hữu tính phổ biến nhất trong đó có hai cá 
thể, mãi cá thể sản sinh ra tính trùng hoặc trứng rồi hai loại giao tử đực và 
cái này thụ tỉnh với nhau. Ví đự, giun đất là động vật lưỡng tính, nhưng 
không thể tự thụ tinh mà thụ tỉnh chỉ xảy ra giữa tỉnh trùng và trứng của 
hai cá thể khác nhau. Đa số động vật bậc cao như giun tròn, thân mềm, 
chân khớp, động vật có xương sống, phân hóa giới tính thành cá thể đực và 
cái; cá thể đực có cơ quan sinh dục đực (tình hoàn) sản sinh ra tỉnh trùng, 
cá thể cái có cơ quan sinh dục cái (buồng trứng) sản sinh ra trứng. Tỉnh 
trùng thụ tỉnh với trứng tạo hợp tử mang hệ gen tổ hợp của hai “bố” “mẹ”, 
đo đó có tính đa đạng di truyền lớn hơn so với tự thụ tính. 


8.5.4. Thụ tỉnh ngoài 

Đa số động vật ở nước thường để trứng và xuất tỉnh trùng vào nước. 
Các giao tử sẽ gặp gỡ nhau một cách ngẫu nhiên. Đó là phương thức nguyên 
thủy nhất và ít kết quả được gọi là sự thụ tỉnh ngoài. Đối với động vật có 
hình thức thụ tỉnh ngoài, các cơ quan sinh đục ngoài (thứ sinh) chưa có, chỉ 
có các ống dẫn làm nhiệm vụ dẫn giao tử ra ngoài. Các động vật thụ tỉnh 
ngoài thường là động vật ở nước (uý đụ cá) và thường sản sinh số lượng tỉnh 
trùng và trứng rất nhiều. 


238 


Â1,S\NHHOCCƠTHỂĐ 


§.ð.5. Thụ tỉnh trong 

Các động vật khác, đặc biệt là động vật ở trên cạn cố các cơ quan 
sinh dục ngoài để vận chuyển tỉnh địch từ cơ thể con đực vào cơ thể con 
cái, ở đây sự thụ tỉnh sẽ được xảy ra. Hình thức thụ tỉnh này gọi là thụ 
tình trong. Nó đòi hỏi phải có sự phối hợp hoạt động của cả con đực và 
con cái. Nhiều loài còn hình thành các dạng tập tính phức tạp đảm bảo 
cho sự gặp gỡ và giao hợp của các cá thể khác giới trong một thời gian 
nhất định. Quá trình thụ tỉnh không chỉ là sự xâm nhập của tỉnh trùng 
vào trứng mà còn là sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội để tạo nên 
hợp tử lưỡng bội, và có sự tổ hợp vật chất di truyền tạo nên đa dạng di 
truyền qua các thế hệ. 


9.5.6. Đề trứng 

Chim, đa số côn trùng và nhiều động vật không xương sống ở dưới nước 
thường đẻ trứng ra ngoài và từ trứng được thụ tỉnh sẽ nổ ra con non. Những 
động vật như vậy được gọi là động vật đẻ trứng. 
Ñ.ð.7. Đề con 

Trứng rất bé của động vật có vú được thụ tỉnh và phát triển trong dạ 
con, phôi thu nhận chất định dưỡng từ máu của mẹ cho đến lúc cơ thể phát 


triển đến giai đoạn có thể sống độc lập. Những động vật như vậy được gọi là 
động vật để con. 


8.6. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN SINH SẢN 
_8.6.1. Tác động của môi trường 


Nhiều nhân tố môi trường ảnh hưởng lên sự sinh sản của động vật như 
ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn. 


§.6.2. Tác động của hoocmon 

Tác động của hooemon lên sinh sản thể hiện rõ ở động vật bậc cao. 
Tuyến yên tiết ra nhiều loại hoocmon, trong'đó có hai loại hooemon quan 
trọng kích thích sinh dục là FSH và LH. 

g) Đối uới con cái, FSH kích thích sự phát triển của noãn, còn LH làm 
noãn chín, gây rụng trứng, tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết ra 
hoocmon progesteron. Đầu tiên vùng dưới đổi tiết ra GnRH (nhân tố gây 
chế tiết FSH) kích thích thùy trước tuyến yên tiết ra FSH và LH gây hưng 
phấn làm noãn chín, đồng thời tăng cường sự phát triển của thể vàng. 
Buồng trứng cũng có tác dụng ngược trở lại bằng cách tiết ra estrogen và 
progesteron, Các chất này khi được tiết ra với số lượng ở mức tối đa sẽ tác 
động ngược lên tuyến yên và vùng dưới đôi, có tác dụng gây ức chế các cơ 


` 239 


quan trên tiết ra FSH và LH. Trường hợp trứng không được thụ tỉnh, thể 
vàng teo lại và thoái hóa; vùng dưới đổi kích thích lên tuyến yên làm tuyến 
này tiết ra ESH và LH; và một chu kỳ mới được phát động trở lại để hình 
thành nang noãn mới. 

Progesteron ức chế sự rụng trứng không phải do kết quả trực tiếp tác 
động lên buồng trứng mà do sự ức chế tiết các nhân tố dưới đổi. Những 
thuốc chống thụ thai có chứa estrogan và progesteron tổng hợp cũng có tác 
dụng ức chế sự rụng trứng. Các hoocmon tự nhiên nhanh chóng bị phân hủy 
còn các hooemon tổng hợp có khác ít nhiều với hoocmon tự nhiên về cấu trúc 
phân tử, vì vậy phân hủy chậm hơn nhiều. Khi uống các thuốc này vào thời 
gian ở giữa chu kỳ kinh nguyệt đã tăng cao ức chế tiết FSH và LH, vì vậy 
không xây ra hiện tượng rụng trứng. 

Dựa vào sơ để điều hòa tạo trứng, người ta có thể áp dụng phương pháp 
tránh thụ thai bằng uống thuốc tránh thai, vì những thuốc chống thụ thai 
có chứa estrogen và progesteron tổng hợp cũng có tác dụng ức chế sự rụng 
trứng. Ngoài ra, còn có các biện pháp tránh thụ thai khác như: dùng bao 
cao su, xuất tình ngoài âm đạo, vòng tránh thai, v.v... 

b) Đối uới con đực, FSH kích thích sự phát triển của ống sinh tỉnh và 
tạo thành tính trùng. LH tác dụng lên tế bào kế gây tiết hoocmon 
testosteron. Đầu tiên, vùng dưới đổi tiết ra GnRH (nhân tố gây chế tiết 
FSH) kích thích thùy trước tuyến yên tiết ra FSH để kích thích sự phát 
triển của ống sinh tinh và tạo thành tỉnh trùng; và tiết ra LH có tác dụng 
lên tế bào kẽ để gây tiết hoocmon testosteron. Khi LH gây hưng phấn, các 
tế bào kẽ tiết ra quá nhiều testosteron, chất này sẽ tác động ngược lên 
tuyến yên, gây ức chế ra LH. Tuy nhiên, toàn bộ lượng testosteron này chỉ 
đủ để gây ức chế LH nhưng vẫn chưa thể ức chế được sự tiết FSH. Có một 
loại hooemon khác do các tế bào sinh tỉnh tiết ra có thể gây ức chế được 
FSH, đó là inh†bin. 


8.7. ĐIỀU KHIỂN SINH SẲN 


8.7.1. Điều khiển sinh sản ở động uật 

a) Điều khiển số con : 

Căn cứ vào số con để trong một lứa có thể chia thành hai nhóm: 

— Nhóm đẻ nhiều con trong một lứa, do có nhiều trứng cùng chín, cùng 
rụng và cùng được thụ tỉnh trong cùng một thời điểm. Ví đự, thỏ và chó đẻ 
từ 4 - 5 con trong một lứa; lợn và chuột thường đẻ 6 - 12 con trong một lứa. 

— Nhóm đẻ một con trong một lứa, do chỉ có một trứng chín, rụng và 
được thụ tỉnh. Vý dự: trâu, bỏ, ngựa, khỉ, v.v... 

Các nhà khoa học có thể tiến hành các thí nghiệm gây “ởa thai” nhân 


240 


tạo. Ví dụ, có thể tiêm hoocmon tuyến dưới đổi não để làm nhiều trứng chín, 
rụng và thự tỉnh cùng một thời điểm để cho nhiều thai, 

Người ta cũng có thể nuôi hợp tử đang phân chia trong môi trường nuôi 
cấy đặc biệt, chứa enzym tripsin để tách riêng các tế bào con đo hợp tử sinh 
ra, hoặc dùng tơ buộc thắt phôi non thành hai hoặc nhiều khối độc lập, rồi 
cấy trở lại đạ con, để được nhiều cá thể con sinh ra cùng một thời điểm. 

b) Điều khiến giới tính của đèn con 

Theo lý thuyết thì tỷ lệ đực: cái là 1: 1. N hưng trên thực tế, tỷ lệ này có 
sự chênh lệch tày loài. 

Trong chăn nuôi có lúc cần nhiều con đực, có lúc cần nhiều con cái tùy 
thuộc vào mực đích chăn nuôi. Muốn tăng nhanh đàn gia súc, cần tăng 
nhiều con cái, mà không cần tăng con đực, vì có thể dùng thụ tỉnh nhân tạo, 
một con đực thụ tỉnh được cho nhiều con cái. Muốn thu hoạch trứng, sữa thì 
cần tăng số con cái. Muốn thụ được nhiều thịt và các sản phẩm khác như 
len của cừu, tơ tằm, v.v... thì cần tăng nhiều con đực. 

Tách tỉnh trùng thành hai nhóm: nhóm tỉnh trùng mang nhiễm sắc thể 
giới tính X và nhóm tính trùng mang nhiễm sắc thể giới tính Y bằng các 
biện pháp kỹ thuật như; ly tâm, điện đi, v.v... 

Thụ tỉnh nhân tạo trong ống nghiệm, rồi nuôi hợp tử trong dung dịch 
nuôi dưỡng ở nhiệt độ thích hợp, chờ cho đến lúc thành phôi. Tế bào của 
thai cái có chứa một khối nhiễm sắc thể đậm màu gọi là thể Bar, còn tế bào 
của thai đực thì không. Tùy yêu cầu, có thể hủy phôi không thích hợp, hoặc 
cấy phôi thích hợp vào đạ con của con cái. 

©) Thụ tính nhân tạo 

Tỉnh trùng được bảo quản ở trạng thái tiềm sình trong dung dịch nuôi 
đưỡng ở nhiệt độ —196°C của nitg lồng nên có thể giữ khả năng thụ tỉnh 
hằng năm, hằng chục năm. Một số nước còn có “ngân hàng gen” cất giữ tình 
trùng của các động vật quý hiếm, 

Thụ tỉnh nhân tạo có hai biện pháp chủ yếu: 

~ Thụ tính ngoài cơ thể. Ví đụ, “thụ tỉnh khô” đối với cá đã thành thục 
bằng cách ép nhẹ bụng cá để trứng chín trào ra một đĩa khô, rồi đặt tiếp sẹ 
của cá đực (tỉnh trùng) lên trên, Dèng lông gà đảo nhẹ để trộn đều trứng 
với sẹ rồi thêm nước để gây thụ tỉnh sẽ có hiệu suất rất cao (từ 80 - 90% 8o 
với khoảng 40% trong thiên nhiên). 

— Thụ tính trong cơ thể cái. Trong nitơ lỏng tỉnh trùng được bảo quản tết 
trong dung dịch nuôi đưỡng ở nhiệt độ thấp thích hợp. Lúc thụ tỉnh, nâng 
nhiệt độ để tỉnh trùng phục hổi khả năng di động, sau đó phân chia tỉnh 
trùng thành nhiều mẫu với liều lượng thích hợp rồi đưa vào cơ quan sinh dục 
cái để thụ tỉnh. Biện pháp này thường áp dụng ở trâu, bò, lợn, v.v... 


24I 


đ) Nuôi cấy phôi 

Kỹ thuật nuôi cấy phôi ra đời và phát triển trong những năm gần đây, 
tuy gồm nhiều biện pháp phức tạp song cũng thành công bước đầu và giải 
quyết được một số vấn để trong tăng sinh ở động vật. 

Ví dụ, đễ gây đa thai nhân tạo ở những động vật quý hiếm vốn chỉ để 
một con trong một lứa, người ta tiêm hoocmon thúc đẩy sự chín và rụng của 
một trứng rồi lấy trứng đó ra ngoài. Tiến hành thụ tính nhân tạo để được 
hợp tử, rồi tác động lên hợp tử đang phân chia để tách rời các tế bào con, 


v.v... Cấy riêng từng tế bào vào đạ con của những con cái “mang thai giúp” 
để được nhiều eon từ một trứng đã thụ tỉnh. 


8.7.9. Điều khiển sinh sẵn ở người 

Sự gia tăng dân số ố đang tạo nên sức ép đối với môi trường cũng như đời 
sống xã hội của nhiều quốc gia hiện tại. Việc kiểm soát sự phát triển dân số 
đang là nhiệm .vụ hàng đầu trong chiến lược quốc gia đối với sự phát triển 
một nền kinh tế xã hội bền vững ở nước ta, cũng như các nước đang phát 
triển khác. Theo dự đoán của UBQGDS - KHHGPD, dân số Việt Nam đến 
năm 2020 sẽ tăng đến hơn 100 triệu người. Các biện pháp tránh thai cẦn 
được sử đụng rộng rãi như: dùng bao cao su, vòng tránh thai, thuốc uống 
tránh thai, xuất tỉnh ngoài âm đạo; hoặc dùng biện pháp đình sản (thắt ống 
dẫn tỉnh và ống dẫn trứng) nhằm thực hiện chiến lược kế hoạch hóa gia 
đình của Nhà nước đã để xuất. 

Hậu quả của việc để nhiều, đẻ dày, phá thai tự nhiên: thủng tử cung, 
xuất huyết (nếu phá thai muộn), nhiễm trùng vùng chậu, thai ngoài tử 
cung, sa đạ con, vô sinh, có thể dẫn đến tử vong, ảnh hưởng đến tâm lý, sức 
khỏe và nòi giống. 


CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Tái sinh ở động vật bậc cao khác với sinh sản vô tính ở chỗ nào? 


2. Liệt kê ba kiểu xác định giới tính trên cơ sở nhiễm sắc thể. 


3. Vẽ sơ đồ phân ly và tổ hợp nhiễm sắc thể quy định giới tính ở người và phân tích các 
sai lệch nhiễm sắc thể của các bệnh Down, Tumer và Klinefelter. 


4. Trinh bày vai trò của hoocmon trong xác định giới tính. 

5. Trình bày các nhân tố môi trường gây ảnh hưởng lên xác định giới tính. 
6. Trình sẵn khác lưỡng tính sinh ở chỗ nào? 

7. So sánh sự sinh tỉnh và sự sinh trứng ở người. 

8. Mô tả các giai đoạn của quả trình thụ tỉnh tạo hợp tử. 


9. Trình bày cơ sở khoa học của công nghệ nhân bản vô tính động vật và công nghệ tế 
bào gốc. 


10. Nêu các ứng dụng điều khiển sinh sẵn ở động vật và các biện pháp kế hoạch hóa 
gia đình. 


242 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Như Hiền. 2006. Giáo trình Sinh học tế bào. Nhà xuất bản 
Giáo dục. 

2. Nguyễn Như Hiển, Chu Văn Mẫn, 9002, Sinh học Người. Nhà xuất 
bản Khoa học và Kỹ thuật. 

4. Nguyễn Như Hiển. 2005. Sinh học đại cương. Nhà xuất bân Đại học 
Quốc gia Hà Nội. 

ö. Nguyễn Như Hiển, Lê Đình Lương, Đái Duy Ban. 2005, Những phát 
mình trong khoa học sự sống. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 

6. Nguyễn Mộng Hùng. Bài giảng Sinh học phát triển. 1993. Nhà xuất 
bản Khoa học và Kỹ thuật. 

7. Đỗ Ngọc Liên. 2004. Miễn địch học cơ sở. Nhà xuất bản Đại học Quốc 
gia Hà Nội. 

8. Vũ Văn Vụ (chủ biên). 1997. Si lý Thực uột. Nhà xuất bản Giáo dục. 

9. Albert B., D, Bray, ở. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J. Watson. 1994. 
Molecular Biology oƒ the Cell. 8“ ed, Garland Publishing, Ine, New York. 


10. Blaustein M.P., Kao P.Y., Matteson D.R. 2004. Celiular Physiology, 
Jlsevier, Ine. USA. New York. 


11. Campbell N.A., Reece J.B. 2005, Biology. 7° ed. Pearson - Benjamin 
Cummings. New York. 


13. Berthet. J. 2006. Dicfionnaire đe Biologie. De Boeck. Paris, 


14. Gilbert §. E. 2000, Đeuelopmentdl Biology. 6 ed_ Sinauer 
Associates, Ine. Sunderland, Massachusetts, 


15. Lodish H., D. Baltimore, A. Berk, 8. L„. Zipursky, Ð. Matsudaria, 
ỞJ. Darnell. 2001. Moiecular Ceil Biolosy. õ" ed. Seientifie American Books. 
New York, 


16. Philip W.D, Chilton T. J. 1991, A +euel Biology. Oxford niversity 
Press. London. 


17. PoHard T. D., Earnshaw W. €. 2004. Cølj Biology. Saunders. An 
Imprint of Elsevier. Philadelphia. 


18. Raven. P.H, Johnson G.B. 1990, Bioiogy. 6" ed. WCB Me Graw Hill, 
New York, 


19. Sperelakis N. 2001, Ce1/ Physiology. 3th ed. Academie Press, New York. 


20. Shier D., Butler Ở., Lewis R. 2004, human Anatomy and Phòysiology. 
1Ø*° eđ. Me Graw - HilI - Higher Edueation. New York, 


243 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Chỗ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 
Tổ chức bản thảo 0à chịu trách nhiệm nội dung: 
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Sách ĐH-DN 
TRẦN NHẬT TÂN 
Biên tập nội dung và sửa bản in: 

NGUYÊN HỒNG ÁNH 
Trình bày bìa: 
HOÀNG MẠNH DỨA 
Chế bản: 

ĐINH XUÂN DŨNG 


-......1.........ố.... 
SINH HỌC CƠ THỂ 
(THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT) 
Mã số: 7K703M7 - DAI 
In 1.500 bản, khổ 16 x 24 cm, tại Xí nghiệp in Hà Tây. 
Số in: 721/DAI, Số XB: L7 - 2007/ CXB/Ø3 - 2217/GD. 
In xong và nộp lưu chiều tháng 3 năm 2007. 


HEVOBCO 


ĐN 25 HÀN THUYÊN -~ HÀ NỘI 
Website : www.hevobco.com.vn 


li CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ 


TÌM ĐỌC SÁCH THAM KHẢO 
CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


Bộ sách về công nghệ sinh học 


1. Tập một : Sinh học phân tử và tế bào - Cơ sở PGS. TS. Nguyễn Như Hiền 
khoa học của công nghệ sinh học 


2. Tập hai : Công nghệ tế bào động vật và thực vật G5. T§. Vũ Văn Vụ 
PGS. TS. Nguyễn Mộng Hùng 


3. Tập ba : Enzyme và ứng dụng GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu 
PGS. TS. Phan Tuấn Nghĩa 


4. Tập bốn : Công nghệ di truyền PGS. TS. Trịnh Đình Đạt 


5. Tập năm : Còng nghệ sinh học vi sinh và công PGS. TS. Phạm Văn Ty 
Dgha/m0 TƯỜNG T8. Vũ Nguyên Thành 


6. Di truyền học Đỗ Lê Thăng 

7. Sinh học tế bào PGS. TS. Nguyễn Như Hiển 
8. Sinh học cơ thể PGS. TS. Nguyễn Như Hiển 
9. Sinh học phân tử tế bào và ứng dụng TS. Võ Thị Thương Lan 

10. Giáo trình thực vật học GS. TS. Nguyễn Bá 


Bạn đọc có thể mua tại các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở địa 
phương hoặc các Cửa hàng của Nhà xuất-bản Giáo dục : 


Tại Hà Nội: 25 Hàn Thuyên ; 187B Giảng Võ ; 23 Tràng Tiền ; 232 Tây Sơn. 
Tại Đà Nẵng : 15 Nguyễn Chí Thanh ; 62 Nguyễn Chí Thanh. 
Tại Thành phố Hồ Chí Minh : 240 Trần Bình Trọng - Quận 5 ; 
104 Mai Thị Lựu — Quận 1; 
Cửa hàng 451B, 453 Hai Bà Trưng — Quận 3. 
Tại Thành phố Cần Thơ : Số 5/5, đường 30/4. 


| Giá: 28.500đ 
934990 l7e34n7 


